Thực hành 
Ƒ )qẤA. 49 
Phiên dịch 


Anh -Việt 
Việt- Anh 


Dùng Nụ với 3 bông (0ss5e!1e 









E2z. 4£ 
Nguyễn Thành Yến 





RÑÏ NHÀ xUẤt BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
¿ 


Thực hành 
se § 
Phiên dịch 
_ Anh -Việt 

Việt- Anh 


| "n0 ẢNG | 
THÍ 7 VIỆN_ | 


10026885 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 








Contents Mục lục 


Chapter1 Chương ] 


Introduction 
Giới thiệu khái quát 


1. Khái quát về phiên dịch 
Time Thời gian dịch 
Two Forms of Ínterpretotion Hai hình thức phiên dịch 
Qudlities of an Ínterpreter Phẩm chất của một phiên dịch 
viên 
Practice Thực hành phiên dịch 


Chapter 2 Chương 2 


Competency in Oral Interpretation 
Nâng cao khả năng phiên dịch 


1. Dịch một cách tự nhiên 
Spoken English Những yếu tố chính của tiếng Anh 
khẩu ngữ 

Stress Trọng âm 

Pronuncidtion Cách phát âm 

Intonotion Ngữ điệu 

Rhythm Nhịp điệu 

Word Order Trật tự từ 


12 
12 
13 
15 


21 


24 


24 


24 
26 
28 
33 
34 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 3 


2. Gác câu tiếng Anh theo mức độ trang trọng 


Typicdl Situotions Các tình huống tiêu biểu 
Five “Levels” of Spoken Năm cấp độ của tiếng Anh 
English khẩu ngữ 


3. Biới thiệu sơ lược về những nhân tố hỗ trợ cho phiên dịch 


ldioms Thành ngữ 

Note-Taking Ghi chép nhanh 
Note-Taking Examples Các bản ghi chép mẫu 
Figures Những con số 

Helpful Signs Những ký hiệu thường dùng 


Chapter 5 Chương 3 


$ituations of Oral Interpretations 
Những tình huống phiên dịch 


1. Protocol Rouline Những nghi thức ngoại giao thông 
thường 
Background Notes Giới thiệu bối cảnh 

A. Meeting œ VIP in the Airport Đón tiếp một nhân vật quan trọng 
ở sân bay 

B. In the VIP Room Trong phòng khách dành cho 
những nhân vật quan trọng 

C. Meeting the Press Gặp gỡ giới báo chí 

D. The Ride to the Hotel Trên đường đến khách sạn 

E. At the Hotel Tại khách sạn 

F. Dinner for Mr. Grey Bữa ăn tối của ông Grey 

G. Moking ơn Appointment Thu xếp một cuộc hẹn 

H. Discussing the Hinerary Thảo luận về lịch trình tham quan 


4 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


đồ 


36 
46 


49 


49 
bi 
55 
56 
57 


62 


64 


66 
70 
z4 
76 
78 
82 


.‹ Wegther and Dinner 


Pariies 
A. Background Noftes: Wedther 


A. The Wedther Todoy 


c 


B 
C 
D 


¬" 
° 


“=» 


„Ổ The Wedather 


B. Background Notes: Dinner 
Parties 


Official Dinners 


Dinner Conversolions 


Discussing Chinese Food 


. On ROC Agriculture 


Background Noltes 


In a Common Reception 
Room 


Visiing q Farmers Home 
A Tour of qa Farm 


Discussion of Policy Mofiers 


Exchanging Farming Experi- 
ences 


Discussing Aqudculture 


Visiting Places of Interest 


Background Notes 
A Ride around Taipei 


.- Á Holidoy in Taiwon 


Visiting œ Temple ¡in Taiwdn 


Shopping in the Night Morket 


Thời tiết và những bứa tiệc 


A. Giới thiệu bối cảnh: Thời tiết 

Thời tiết hôm nay 

Thời tiết 

B. Giới thiệu bối cảnh: Những 
bữa tiệc 

Những bữa tiệc chính thức 

Những cuộc nói chuyện trong 
bữa ăn 

Thảo luận về món ăn Trung Quốc 


Về nền nông nghiệp của Đài Loan 


Giới thiệu bối cảnh 

Trong một phòng tiếp tân thông 
thường 

Đến thăm gia đình một nông dân 

Tham quan một nông trại 

Thảo luận những vấn đề chính 
sách 

Trao đổi kinh nghiệm về nghề 
nông 

Thảo luận về ngành nuôi trồng 
thủy sản 


Đến thăm những địa điểm ưa thích 


Giới thiệu bối cảnh 

Một chuyến đi vòng quanh 
Đài Bắc 

Một ngày nghỉ ở Đài Loan 

Đến thăm một ngôi chùa ở 
Đài Loan 

Mua sắm ở khu chợ đêm 


đ& 


92 
96 
98 


102 
104 


108 


112 


116 


120 
124 
126 


132 


136 


140 


144 


148 
152 


156 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 5 


F. 


c. 


6 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Viật, Việt - 


A Guided Tour of a Museum 


A Sightseeing Trip to “the 
Chiang Kơi-shek Memeoriol 
Hall” 


A Trip to Tahsi-Tzuhu 


The Tơipei World Trade 
Center 


Hudlien 


. Day-to-Day Conversotion 


in the Diplomơrtic Service 


Background Notes 
Overseds Chinese 
Lodging a Protest 
Expressing an Apology 


,„Ồ Á Discussion on Current 


Interngtiondl lssues 


. On lnternolionadl Economic 


Relations and Foreign 
Trade 

Background Notes 

Trade Talks 


Talking about Shipping Docu- 
ments 

Exchanging Troveller's 
Cheques for N.T. Dollars 
Conversdtion on lncome Tax 
Concerning Foreign Enter- 
prises 

Conversơlion with a U.S. 
Businessmun 


Một chuyến tham quan viện bảo 
tàng có hướng dẫn viên 


160 


Một chuyến tham quan Nhà Tưởng 764 


niệm Tưởng Giới Thạch 


Một chuyến đi đến Đại Khê - 
Từ Hồ 

Trung tâm Thương mại Thế giới 
Đài Bắc 

Hoa Liên 


Đàm thoại hàng ngày trong ngành 
Iig0ại øia0 


Giới thiệu bối cảnh 

Hoa kiều 

Đưa ra lời kháng nghị 

Bày tỏ lời xin lỗi 

Thảo luận về những vấn đề 
quốc tế hiện nay 


Vẻ quan hệ kinh tế quốc tế và 
ngoại thương 


Giới thiệu bối cảnh 
Những cuộc đàm phán 
thương mại 
Bàn về các chứng từ vận chuyển 


Đổi chỉ phiếu du lịch ra Đài tệ 


Cuộc nói chuyện về vấn đề thuế 
thu nhập đối với các doanh 
nghiệp nước ngoài 

Cuộc nói chuyện với một nhà 
doanh nghiệp người Mỹ 


Ảnh 


168 


174 


178 


180 


182 
186 
190 
194 


199 


202 


208 


212 


216 


222 


n” 


C 


C 


. On ROỌC Industry 


Background Notes 


Discussing Government Policies 


[nvesting in the ROC 


Talking about Protectionism 


A Topic on Pollution 


Visiting a Factory 


. Cụlture in Taïwan 


Background Notes 
Going to œ Concert 
Afler Seeing a Chinese Opera 


Going to a Movie 


After Seeing the Performonce 
of “The Cloudgote Dance En- 
semble” 


Discussion on the Press in 
Taiwan 


‹ Politics in Taiwan 


Background Notes 
President Lee Teng-hui Holds 


His First Press Conference 
Political Parties in the ROC 


Political Reforms in the ROC 


Taiwans Internotionadl Rela- 


' tions 


Về nền công nghiệp của Đài Loan 


Giới thiệu bối cảnh 

Thảo luận các chính sách của 
chính phủ 

Đầu tư vào Đài Loan 

Bàn về chế độ bảo hộ nền sản 
xuất trong nước 

Một đề tài về sự ô nhiễm 


Đến thăm một nhà máy 
Nền văn hóa Đài Loan 


Giới thiệu bối cảnh 

Đi xem hòa nhạc 

Sau khi xem một vở nhạc kịch 
Trung Quốc 

Đi xem phim 

Sau khi xem buổi biểu diễn của 
“Đoàn Vũ công Vân Môn” 


Thảo luận về báo chí ở Đài Loan 


Hoạt động chính trị ử Đài Loan 


Giới thiệu bối cảnh 

Cuộc họp báo đầu tiên của Tổng 
thống Lý Đăng Huy 

Các đảng phái chính trị ở 
Đài Loan 

Những cải cách chính trị ở 
Đài Loan 

Các mối quan hệ quốc tế của 
Đài Loan 


226 


230 


234 
238 


242 
246 


250 


252 
256 


260 


262 


264 


268 


274 


282 


286 


292 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 7 


Chapter 4 Chương 4 


Simultaneous Interpretation 
Phiên dịch đồng thời 


Hướng ra quốc tế 298 
Professional Ethics and Các quy tắc nghề nghiệp và sự 298 
Evdludtion đánh giá 

Simultgneous Interpretotion Các thủ thuật cần thiết khi phiên Ø2 
Techniques dịch đồng thời 


Chapter 5 Chương 5 


$ituations for Simultaneous Interpretation 
Những tình huống phiên dịch đồng thời 


. Thực hành phiên dịch 310 


. Chương trình nghị sự của hội nghị quốc tế 313 


A. Interndtiondl Meeting Form Hình thức của hội nghị quốc tế 313 


.Ổ Interndfional Meeting Agenda Chương trình nghị sự của 319 
hội nghị quốc tế 


. Những tình huống phiên dịch tiêu hiểu 323 


ROC-U.S. Intellecual Property — Hội nghị bảo vệ tài sản trí tuệ 323 


Proteciion Meeting Đài-Mỹ 

. An Interview with Govern- Một cuộc phỏng vấn các viên 329 
mental Officigdls on Trade chức chính phủ về vấn đề 
with East Europe thương mại với Đông Âu 


8 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


4. (hương trình phát lại các bài phát biếu về kinh tế - chính trị quốc tế 

A, President Urges Unity Tổng thống kêu gọi sự đoàn kết 

B. An Address by Premier Yu Bài diễn văn của Thủ tướng Du 
Kuo-hwa to Members of the Quốc Hoa đọc trước Hội nghị 
American Ngtional Confer- toàn quốc các cây bút xã luận 
ence of Editorial Writers Mỹ. 

€C. Politics and Economic Situa- Tình hình kinh tế và chính trị 


tions 


. Những bài diễn văn khoa học chọn lọc 


The Uses of Atoms Các công dụng của nguyên tử 
Role of Science and Techno-. Vai trò của khoa học và công 
logy in Development nghệ đối với sự phát triển 


334 


334 
338 


349 


356 


356 
360 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 9 


Chapter Ï Chương 1 


Introduction 
Giới thiệu khái quát 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh - II 


Khái quát về phiên dịch 


Có hai hình thức dịch, đó là biên dịch (translation) và phiên dịch 
(địch miệng) (oral interpretation). Biên dịch sử dụng chữ viết làm 
công cụ (writen language), phiên dịch sử dụng ngôn ngữ nói (spoken 
language). Nói đến dịch thuật, người ta thường liên tưởng đến dịch 
viết mà quên đi tầm quan trọng của phiên dịch. Thật ra, phiên dịch 
thường khó hơn biên dịch và được ứng dụng mọi lúc mọi nơi trong 
mọi tình huống của cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như tì những 
chuyến tham quan có sự hiện diện của những người nước ngoài đến 
những buổi tiếp khách quốc tế, các hội nghị trang trọng có nội dung 
về kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục đều nằm trong phạm vi 
công việc của một phiên dịch viên. 


Time Thời gian dịch 


Khi biên dịch, nếu gặp phải một câu (sentence) hay một thành 
ngữ (idiomatic expression) không biết, chúng ta có thể tham khảo 
các loại tư liệu và thậm chí có thể đi hỏi người khác, ngoài ra chúng 
ta còn có thể chỉnh sửa bài dịch bất cứ lúc nào. Trong khi đó, công 
việc phiên dịch không dễ đàng như vậy. Khi người nói (speaker) vìia 
nói xong, phiên dịch viên phải lập tức phiên dịch ngay, không có 
thời gian để chọn lựa từ ngữ hay câu văn cho bóng bẩy. Khi gặp 
phải những tì ngữ không hiểu rõ, cùng lắm chỉ có thể nói với người 
nói một câu Pardon me! để yêu cầu người ấy lặp lại hay nói rõ hơn, 
ngoài ra không còn cách nào khác. Nếu phải làm công việc phiên 
dịch đồng thời (simultaneous interpretation) trong một hội nghị thì 
ngay cả câu Pardon me! chúng ta cũng không có cơ hội để nói. 


12 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Là một phiên dịch viên (còn gọi là thông dịch viên interpreter, 
khác với translator), trước hết chúng ta phải biết được những ưu 
điểm (strong points) và khuyết điểm (weak points) của mình. Vì 
tiếng mẹ để của chúng ta là tiếng Việt và đó cũng là ngôn ngữ giao 
tiếp hàng ngày nên khả năng sử dụng và xử lý tiếng Việt có lẽ 
không thành vấn đề, đồng thời khả năng truyền đạt ý nghĩ, tư tưởng 
tương đối không gặp khó khăn nhiều. Đây chính là ưu điểm của 
chúng ta trong công việc phiên dịch. Ngược lại, tiếng Anh là ngoại 
ngữ của chúng ta, trong quá trình học có thể chúng ta không nắm 
vững các quy tắc ngữ pháp, ngữ điệu, cách phát âm và tì vựng (từ 
trang trọng, từ thân mật, từ lóng ...), v.v..., nên đây có lẽ là khuyết 
điểm cửa chúng ta. Do đó, một phiên dịch viên phải cố gắng tiếp thu 
càng nhiều tri thức về tiếng Anh càng tốt (vận dụng năm kỹ năng là 
nghe, nói, đọc, viết và phiên dịch). Ngoài ra, chúng ta còn phải tận 
dụng cơ hội đặt mình vào những tình huống nói tiếng Anh thực tế, 
thực hành nói những câu tiếng Anh có các cách diễn đạt khác nhau, 
để khi thật sự làm công việc phiên dịch, chúng ta có thể có phẩn 
ứng nhanh. 


Two Forms of Interpretation 
Hai hình thức phiên dịch 


Hình thức phiên dịch phổ biến nhất là phiên dịch liên tiếp (conse- 
cutive interpretation). Dẫn khách du lịch người nước ngoài đi tham 
quan, tiếp đón các nhân vật quan trọng (VIPs), đàm phán, thương 
lượng, là phạm vi công việc của một phiên dịch viên liên tiếp. Từ 
thuở ban sơ, hầu hết các tình huống phiên dịch đều có hình thức 
phiên dịch liên tiếp. Đặc điểm chủ yếu của phiên dịch liên tiếp là 
đợi đến khi người nói nói xong một đoạn, phiên dịch viên mới phiên 
dịch, đây là cách dịch thường thấy nhất trước công chúng. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 13 


Hình thức phiên dịch thứ hai là phiên dịch đồng thời (simultane- 
ous Interpretation), nó có lịch sử phát triển khoảng năm mươi năm 
nay. Sau Thế chiến thứ hai, Liên Hiệp Quốc (United Nations, viết tắt 
là U.NÑ) được thành lập. Trong khoảng thời gian từ 1945-1946, phiên 
dịch đồng thời lần đầu tiên được ứng dụng trong hội nghị quốc tế của 
Liên Hiệp Quốc, từ đó xuất hiện danh từ phiên dịch đồng thời. Về 
cách thức thực hiện, người ta nối dây micrô của người nói vào một căn 
phòng đã được cách âm dành cho phiên dịch viên (Interpreter S 
Room). Ở trong đó, phiên dịch viên chăm chú lắng nghe lời của 
người nói, quan sát nét mặt và cử chỉ của người ấy qua cửa số bằng 
kính, sau đó qua mọi đường dây khác được nối với các tai nghe (ear- 
phone) của những người dự hội nghị, phiên dịch cho họ nghe ngay 
lập tức. Như vậy, những đại biểu dự hội nghị không hiểu ngôn ngữ của 
người nói thì cũng hiểu và theo kịp được nội dung của hội nghị. 


Nếu trong hội nghị có sử dụng nhiều ngôn ngữ, người ta thiết lập 
thêm nhiều phòng phiên dịch và các đường dây. Đặc điểm của phiên 
dịch đồng thời là một khi người nói ngừng phát biểu thì công việc 
phiên dịch cũng hoàn thành, đúng như nghĩa của từ đồng thời (simul- 
taneous). Thời gian phiên dịch của hình thức này rất cấp bách, do đó 
hình thức phiên dịch này rất khó. Phiên dịch viên phải rèn luyện 
chuyên môn cao thì mới có thể thành công. Trước khi thực hiện 
phiên dịch đồng thời, người ta phải lắp đặt các máy móc điện tử đắt 
tiền. Thông thường, hình thức phiên dịch này được dùng trong các hội 
nghị quốc tế trang trọng có sự tham gia của nhiều quốc gia. 


14 - Thực hònh PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Hiện nay, trong một số hội nghị quốc tế ở nước ta cũng đã áp 
dụng hình thức phiên dịch đồng thời để tiết kiệm thời gian của hội 
nghị. Trung tâm mậu dịch thế giới (WTC) cũng đã lắp đặt các thiết 
bị này trong phòng hội nghị. Mặc dù lịch sử hình thành của hình 
thức phiên dịch này không lâu nhưng do mức lương hậu hĩnh nên đã 
có rất nhiều phiên dịch viên có năng lực đi theo con đường này, do 
đó mức độ cạnh tranh công việc tương đối cao. 


Qualities of an Interpreter 
Phẩm chất của một phiên địch viên 


Trong thực tế, một phiên dịch viên giỏi phải có những phẩm chất 
gì? Theo kinh nghiệm phong phú của một số phiên dịch viên kỳ cựu 
(veteran interpreter; experienced interpreter), một phiên dịch viên 
giỏi cần phải có những phẩm chất sau: 


†1.Khả năng thông thạo ngoại ngữ 


Cho dù khả năng đàm thoại, đọc hiểu ngoại ngữ của chúng ta có 
giỏi đến đâu, nhưng một khi bắt đầu công việc phiên dịch, chúng ta 
sẽ phát hiện ra rằng những khả năng này chỉ là một bước mở đầu. 
Một phiên dịch viên giỏi phải đồng thời có khả năng hiểu được cách 
dùng các thành ngữ, khẩu ngữ và tục ngữ, v.v... trong tiếng Anh. 
Tất cả những kiến thức liên quan đến bối cảnh văn hóa của tiếng 
Anh phiên dịch viên đều phải nắm vững, như vậy mới có thể phiên 
dịch một cách thông thạo ý (denotation) và hàm ý (connotation) của 
người nói. 

Phiên dịch khác với đàm thoại (conversation). Đàm thoại tiếng 
Anh chỉ cần dùng tiếng Anh để diễn đạt được ý nghĩ và tình cảm 
của mình. Phiên dịch đòi hỏi phải thông qua ngôn ngữ để tìm hiểu 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - L5 


tư tưởng và tình cảm của người khác, sau đó diễn đạt ra bằng ngôn 
ngữ khác. Trong quá trình phiên dịch, chỉ cần có chút gì không rõ 
đã đủ gây ra việc hiểu sai và địch sai. 


2. Tinh thần trách nhiệm cao 


Tinh thần trách nhiệm ở đây có nghĩa là lòng yêu nghề. Công 
việc của một phiên dịch viên rất đa dạng, phải vận dụng các kiến 
thức khác nhau về kinh tế, chính trị, văn học, thương mại, v.v... vào 
bất cứ lúc nào. Do đó, một phiên dịch viên giỏi cũng đồng thời là 
một quyển bách khoa toàn thư sống (living encyclopedia) hay một 
cuốn tìi điển song ngữ (bilingual dictionary). Phiên dịch viên phải 
không ngìing nâng cao kiến thức của mình, không những phải tiếp 
thu những kiến thức mới mà còn phải tự cải thiện mình qua những 
kinh nghiệm thu được sau mỗi lần phiên dịch. 


Muốn trở thành một phiên dịch viên giỏi, chúng ta không thể 
xem thường công việc chuẩn bị trước khi phiên dịch, cố gắng thu 
thập các tài liệu có liên quan trước. Khi phiên dịch, một phiên dịch 
viên phải có tỉnh thần trách nhiệm cao, phải truyền đạt được ý chính 
(central idea) của người nói một cách trung thực và chính xác. 


3. Kiến thức rộng 


Như đã đề cập ở trên, công việc của một phiên dịch viên rất đa 
dạng, phải vận dụng rất nhiều kiến thức khác nhau, muốn trở thành 
một quyển bách khoa toàn thư sống hay một cuốn tì điển song ngữ 
thì thật sự là một điều cực kỳ khó. Tuy nhiên, đây cũng chính là 
mục tiêu phấn đấu của mỗi phiên dịch viên giỏi. 


16 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Ví dụ, khi phiên dịch trong lĩnh vực thương mại, một phiên dịch 
viên phải hiểu rõ các thuật ngữ chuyên môn (terminology) như price 
Íreeze (giá cả ổn định), two-way trade (thương mại song phương), 
tight money policy (chính sách kiểm soát tiền tệ), v.v... thì mới có 
thể hiển được chính xác nội dung lời nói của người nói. Trong thực tế, 
có nhiều trường hợp cho thấy do thiếu kiến thức trong các lĩnh vực 
có liên quan, nhiều phiên dịch viên đã hiểu sai hoặc không rõ ý của 
người nói dẫn đến việc dịch không rõ ràng, thậm chí còn dịch sai. 


4. Khả năng nghe nhạy bén 


Khả năng nghe nhạy bén không có nghĩa là phải nghe rõ từng từ 
(words), mà là phải nắm được ý chính (central idea) của câu nói. Chỉ 
khi thính giác (hearing) kết hợp được với các bước như đã phân tích, 
lý giải và chuyển dịch, v.v... một cách hữu hiệu, phán đoán được các 
nội dung thông qua văn cảnh (context), đồng thời phiên dịch nhanh 
chóng một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác thì mới được gọi 
là có khả năng nghe nhạy bén. 


Do trong tiếng Anh mỗi người có một giọng, cách phát âm, cách 
dùng ngữ pháp và cách chọn lọc các thành ngữ khác nhau, nên chỉ 
bằng việc nghe các đài phát thanh ngoại ngữ như BBC, VOA không 
đủ để chúng ta có được khả năng nghe khi ở trong các tình huống 
thật. Bởi vì không phải ai cũng có thể phát âm tiếng Anh rõ ràng, 
chính xác và dùng ngữ pháp tiếng Anh chuẩn như các phát thanh 
viên đài phát thanh. Một phiên dịch viên giỏi phải luôn luôn đặt 
mình trong môi trường nói tiếng Anh, nắm bắt các cơ hội nói tiếng 
Anh với những người nói các ngôn ngữ khác nhau, như vậy mới có 
thể nâng cao khả năng nghe của mình. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 17 


5. Khả năng phát âm tốt 

Phiên dịch viên là những người làm cầu nối để mọi người sử dụng 
các ngôn ngữ khác nhau hiểu nhau, mục đích của họ là trao đổi 
thông tin. Do đó, khẩ năng phát âm tốt chính là phẩm chất mà một 
phiên dịch viên giỏi phải có. Ngoài việc phải nắm vững ngữ điệu (n- 
tonation), trọng âm (stress), cách phát âm (pronunciation) và nhịp 
điệu (rhythm), v.v... phiên dịch viên còn phải tránh tất cả những 
khẩu ngữ đệm vào như “ur”, “ah”, để tránh làm giảm đi sức mạnh 
và độ chuẩn xác của lời nói. 


Đặc biệt là với các từ tiếng Anh, nếu ta sơ ý thêm vào các nguyên 
âm thường dùng trong văn nói như /e, /e/, /e/ thì sẽ làm thay đổi 
nghĩa của từ đó. Ví dụ, thêm âm /e/ vào trước từ moral (thuộc về/ 
có đạo đức) thì sẽ nghe thành amoral (vô đạo đức), kết quả là tạo ra 
một sai sót không có cách nào cứu vãn được. 


Ngoài ra, lỗi mà một phiên dịch viên rất thường mắc phải là khi 
tốc độ nói của người nói nhanh hơn thì tốc độ phiên dịch của mình 
cũng vô tình nhanh hơn, nên cách phát âm và lời lẽ không rõ ràng, 
dẫn đến kết quả là người nghe không hiểu gì cả. Người ta thường có ý 
nghĩ là tốc độ phiên dịch càng nhanh thì chứng tổ người đó càng có 
năng lực. Thật ra, "phiên dịch chính xác" mới là mục tiêu mà một 
phiên dịch viên giỏi nên theo đuổi. 

Thật vậy, năng lực của một phiên dịch viên không phải chỉ được 
đánh giá dựa trên tốc độ phiên địch. Thực tế cho thấy, theo đuổi tốc 
độ dịch thường gây ra những sai sót không thể cứu văn. Vì vậy, cho 
dù người nói có nói nhanh, chúng ta cũng nên phiên dịch với tốc độ 
bình thường, rõ ràng, không nên dịch từng câu từng chữ mà nên cố 
gắng dùng từ ngữ đơn giản, câu ngắn gọn và chính xác nhất để diễn 


18 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


đạt được hết nội dung của người nói. Hãy nhớ là If you really try to 
be perfect in rendering "every individual word", you "end up worse"! 
Nếu bạn thật sự cố gắng làm cho hoàn hảo việc dịch từng từ một, 
cuối cùng bạn cũng càng tệ hơn thôi. 


6. Khả năng ghi chép 


Mục đích chủ yếu nhất của việc ghi chép (note-taking) là giúp trí 
nhớ, đặc biệt hữu ích trong trường hợp phiên dịch liên tiếp (consecu- 
tive interpretation). Khi người nói nói ra một loạt những con số (ñgures) 
hay các danh từ riêng (names of persons and places), việc ghi chép sẽ 
giúp chúng ta giảm gánh nặng phải nhớ rất nhiều. 

Phương pháp ghỉ chép nhanh gọn nhất là dùng các ký hiệu của 
ngôn ngữ mục tiêu (target language). Ví dụ như khi dịch từ tiếng 
Anh sang tiếng Việt, chúng ta ghi chép trực tiếp bằng tiếng Việt để 
khi phiên dịch, chúng ta chỉ cần đọc ra, không cần phải qua quá trình 
chuyển đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 


Tuy nhiên, đối với những phiên dịch viên mới vào nghề, tốt hơn là 
không nên cố gắng ghi chép khi phiên dịch, bởi vì nếu không biết 
cách ghi chép, khả năng nghe và tư duy của phiên dịch viên đó sẽ bị 
ngắt quãng, nhiều nội dung phát biểu của người nói bị bổ qua và nội 
dung phiên dịch trước sau không liên tiếp. Chỉ khi nào đạt được khả 
năng ghi chép tốt và có thể ứng dụng vào thực tiễn thì chúng ta mới 
áp dụng việc ghi chép vào phiên dịch để gặt hái thành công. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 19 


7. Trí nhớ tốt 

Về vấn đề trí nhớ, một phiên dịch viên giỏi phải thực hiện được 
hai việc: 

1. Có sẵn một kho tì vựng phong phú trong trí nhớ và biết cách 
sử dụng chúng thích hợp, đồng thời phải nắm vững một số thuật ngữ 
chuyên môn (specialised terms). 

2. Ghi nhớ một cách chính xác nội dung mà người nói vừa phát 
biểu. 


Phiên địch viên có thể có trí nhớ tốt nếu biết tập trung luyện tập. 


8. Khả năng phản xạ nhanh và chính xác 


Một phiên dịch viên càng có năng lực thì quá trình “nghe -> 
chuyển đổi ngôn ngữ -› phiên dịch” càng có xu hướng trở thành 
phản xạ theo trực giác, tức là khi tai nghe một dạng câu tiếng Anh, 
trong đầu hiện ra ngay một câu tiếng Việt tương ứng. Đây chính là 
điều tuyệt vời nhất trong phiên dịch, nó trở thành một hành động 
phản xạ đối với ngôn ngữ. 

Dĩ nhiên, hành động phản xạ này không những phải nhanh mà 
còn phải chính xác. Nếu không, chỉ phẩn xạ nhanh thôi thì cũng 
không khác gì sai sót do theo đuổi tốc độ phiên dịch. Một quy tắc 
vàng (golden rule) mà một phiên dịch viên giỏi phải luôn ghi nhớ: 
tính chính xác (accuracy) luôn là quan trọng nhất. 


20 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Practice Thực hành phiên dịch 


Con người không phải như con vẹt chuyên bắt chước người khác. 
Điều nên tránh khi dịch (biên dịch và phiên dịch) là dịch như cỗ máy, 
không lihh hoạt. Ildea goes before words. Ý tưởng đi trước từ ngữ. 
_ là một nguyên tắc không đổi. 

1. Trong tiếng Việt nên dùng càng nhiều từ đơn giản, rõ nghĩa càng 
tốt. Những từ có nghĩa mập mờ (ambiguity) thường có nhiều cách hiểu 
khác nhau. 

2. Trong tiếng Anh cũng nên dùng những tì đơn giản, ngắn gọn 
còn gọi là small words hay basic words và các thành ngữ dễ hiểu để 
diễn đạt. Sau khi nắm vững hai nguyên tắc này, chúng ta mới có thể 
xem xét đến việc chỉnh sửa câu văn. 


Ngoài ra, chúng ta còn phải đặc biệt lưu ý là khi mới bắt đầu làm 
công việc phiên dịch, phiên dịch viên thường nhút nhát, hồi hộp 
trước mọi người, đặc biệt là khi thời gian quá ít ỏi, phải tranh thủ 
phiên dịch đồng thời, thậm chí có một số phiên dịch viên đã không 
thể nói lời nào. 

Sự hồi hộp, lo sợ ảnh hưởng rất nhiều đến phiên dịch, làm giảm 
hiệu quả phiên dịch, vì vậy chúng ta phải thực hành nhiều trước 
khi thật sự bước vào công việc phiên dịch. Practice makes perfect. 
Có công mài sắt có ngày nên kim. luôn luôn là một chân lý. Hay 
ghi nhớ là phải thực hành phiên dịch nhiều, thu thập kinh nghiệm, 
có như thế mới có thể khắc phục được tất cả các vướng mắc trong 
công việc phiên địch. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 21 


Chapter 2 - Chương 2 


Competency ïn 
Oral Interpretation 
Nâng cao khả năng 
phiên dịch 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh ~ 23 


1. Dịch một cách tự nhiên 


Một phiên dịch viên có giỏi hay không được đánh giá dựa trên 
hai tiêu chuẩn sau: 

1. Người đó có khả năng hiểu (comprehension) hay không, có nắm 
bắt được ý chính của ngtưỳi nói hay không. 

2. Người đó có khả năng diễn đạt (delivery) hay không, có thể 
phiên dịch một cách chính xác hay không. 

Hai khả năng này của phiên dịch viên được thể hiện rõ ràng 
trong khi người đó làm công việc phiên dịch. 


$poken English - 
Những yếu tố chính của tiếng Anh khẩu ngữ 


Muốn nâng cao hai khả năng trên, trước hết phiên dịch viên phải 
nắm vững “kết cấu của tiếng Anh khẩu ngữ” (the structure of spo- 
ken English), trong đó bao gồm năm yếu tố cơ bản: 

Trọng âm stress Cách phát âm pronunciation 

Ngữ điệu intonation Nhịp điệu rhythm 

Trật tự từ word order 


Stress Trọng âm 


Trọng âm là nhấn mạnh âm của các từ chủ yếu (key words) để 
lôi kéo sự chú ý của người nghe. Do đó, những từ có trọng âm nghe 
có vẻ đài, cao và vang hơn. Thông thường, trọng âm có thể được 
dùng để nhấn mạnh giọng điệu, chỉ ra những điểm quan trọng. Muốn 
diễn đạt được những gì mình muốn nói, phiên dịch viên đương nhiên 
cũng phải vận dụng hiệu quả của trọng âm. 


94 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Tuy nhiên, phải đặc biệt lưu ý một điều là: trong cùng một câu, 
nếu sử dụng trọng âm quá nhiều lần thì không những không có tác 
dụng nhấn mạnh mà còn tạo nên một giọng điệu không trôi chảy, 
nghe vừa cứng nhắc vừa năng nề và thật khó hiểu. 

Ví dụ: 

$ Ÿm going to the post office to send a letter. 

Tôi sẽ đi đến bưu điện để gi một lá thư. 

Trong câu này, post office và letter là các từ chủ yếu, nên có 
trọng âm. 

Trong tiếng Anh, trọng âm trong các câu phát biểu rất đa dạng. 
Trong cùng một câu phát biểu, trọng âm ở các từ khác nhau truyền 
đạt những ý nghĩa khác nhau, có thể nói nó tùy thuộc vào ý kiến 
chủ quan của mỗi người. 

Ví dụ: 

$ l dont know where they are. 

Không có từ nào có trọng âm, cho thấy nội dung này không có 
gì quan trọng cả. 

Trọng âm đặt vào từ I, cho thấy có thể có người khác biết. 

$ Ï dont know where they are. 

Trọng âm đặt vào dont để nhấn mạnh rằng tôi thật sự không 
biết. 

$ l don't know where they are. 

Trọng âm đặt vào know, cho thấy mặc dù tôi không biết nhưng 
tôi có thể đoán ra. 


$ | dont know where they are. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 25 


Trọng âm đặt vào where để nhấn mạnh không tìm được họ, 
xem như đã mất tích. | 


$ l dont know where they are. 


Trọng âm đặt vào they, cho thấy mặc dù tôi không biết họ ở 
đâu, nhưng tôi biết những người khác ở đâu. 


$ l dont know where they are. 


Trọng âm đặt vào are ở thì hiện tại, cho thấy tôi không biết bây 
giờ họ đang ở đâu. 


$ Ï dont know where they are. 


Từ ví dụ trên, chúng ta thấy trọng âm có rất nhiều sự biến hóa. 
Tuy nhiên, trong thực tế, những người nói tiếng Anh chỉ dùng trọng 
âm theo thói quen với một số quy tắc: danh từ (noun) và động từ 
(verb) trong câu thường có sức ảnh hưởng đến ý nghĩa của cả câu, 
do đố đều là những từ có trọng âm. 


NÑgoài ra, trọng âm trong tiếng Anh còn có một trường hợp đặc 
biệt, khi một từ được lặp lại lần thứ hai trong câu, trọng âm của từ 
đọc lần thứ hai sẽ nhẹ hơn và nó sẽ chuyển sang các từ tiếp theo. 


Pronunciation Cách phát âm 

Phiên dịch viên phải phát âm chính xác và rõ ràng, nếu không thì 
ít nhất cũng phải làm cho người nghe hiểu được dễ dàng. Đặc biệt là 
với những từ có trọng âm, nếu chúng ta phát âm không chính xác sẽ 
khiến người khác hiểu sai đi. Về vấn đề phát âm, có hai điều mà khi 
phiên dịch, phiên dịch viên phải đặc biệt lưu ý: 


26 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


1. Tránh việc bỏ qua, không phát âm một số âm tiết. Thói quen 
phát âm từ thiếu âm tiết hình thành khi gặp phải người nói nói quá 
nhanh, để theo kịp tốc độ của người nói, phiên dịch viên đã phiên dịch 
vội va và đã bỏ qua một số âm tiết. Để bỏ thói quen xấu này, cách duy 
nhất là phải giữ bình tĩnh, duy trì tốc độ phiên dịch thường ngày của 
mình. Cho đù thường ngày chúng ta phát âm chuẩn xác nhưng thói 
quen phát âm thiếu âm tiết khí phiên dịch vẫn luôn là điều cấm ky. 

2. Không nên phát âm nhấn mạnh từng chữ cái. Trong hệ thống 
tiếng Việt, do không có các âm thuộc dạng “âm vô thanh”, nên chúng 
ta thường đọc các chữ cái //, /p/, // trong tiếng Anh thành các âm có 
thêm âm /9/. 

Ví dụ: 

cook book đọc thành /koke buka/ 

first lesson đọc thành 13:sto lesn/ 

what time đọc thành “hwpta taim/ 


Khi gặp các tình huống như vậy, chúng ta chỉ nên đọc một nửa 
các âm /k/, /t/, /p/, miệng chỉ nên phát ra các âm /k/, /t, /p/ và 
đừng lại, không phát tiếp âm /2/ (cả về hình dạng miệng và âm), 
như vậy chúng ta se có được cách phát âm đúng. 


Ngoài ra, các hư tì (functional word) trong tiếng Anh (như: a, 
the, of, to, from, v.v...) thường có hai cách phát âm. Cách thứ nhất, 
dùng khi đọc riêng một từ đó hay muốn nhấn mạnh từ đó, ví dụ 
như a sẽ phát âm là /eư; cách thứ hai, dùng khi đọc từ đó trong 
các câu thông thường, đối nguyên âm của từ đó thành nguyên âm - 
trung tính /2/, tạo nên một âm nhẹ hơn. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 27 


Hiệu quả này thường được vận dụng trong câu phát biểu để nêu 
bật ý nghĩa của từ có trọng âm. Vì vậy, nếu chúng ta nhấn mạnh 
cách phát âm của những hư từ này thì se làm đảo lộn ý nghĩa vốn 
có của từ, làm giảm đi sức mạnh của câu phát biểu. 


Nói tóm lại, muốn hoàn thành tốt công việc phiên dịch, phiên dịch 
viên phải có cách phát âm tiếng Anh một cách tự nhiên và ro ràng, 
tốc độ phiên dịch quá nhanh hay quá chậm đều không hay. 


Intonation Ngữ điệu 


Ngữ điệu là sự lên xuống độ cao của giọng trong câu nói. Ñó là 
một yếu tố đặc sắc trong tiếng Anh, có người coi ngữ điệu là âm 
nhạc trong ngôn ngữ (the music of the langnage). Nếu đùng sóng 
điện để diễn đạt thì ngữ âm sẽ thể hiện ra như hình sau: 


Độ lên xuống của ngữ điệu (intonation) có thể thể hiện nội tâm 
của một người. Ví dụ như tì mother, tì mother được phát ra khi làm 
nũng, khi hoảng sợ, thậm chí khi thất vọng, đau khổ cũng đều có ngữ 
điệu khác nhau. Con người tùy theo tâm trạng của mình phát ra 
những ngữ điệu khác nhau, người nghe cũng có thể căn cứ vào ngứ 
điệu của người nói mà đoán biết được tâm trạng của họ. Trong các 
cuộc đối thoại bằng tiếng Anh thông thường, cố ba loại ngữ điệu 
thường gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. 


28 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


I. The Folling Tune Xuống giọng 


Đường cong của ngữ điệu xuống giọng được thể hiện như sau: 


s7. sẻ. 

Ngữ điệu xuống giọng được sử dụng phổ biến nhất, tất cả các 
câu tường thuật (declarative sentence) đơn giản dù ở hình thức 
khẳng định hay phủ định đều thuộc dạng xuống giọng. 

Ví dụ: 


$ Ì left ít on the desk. 
Tôi đã để quên nó ở trên bàn. 








$ lts not far from here. 
Nó cách đây không xa. 

Các câu hỏi bắt đầu bằng các từ nghi vấn (như what, why, 
when, which, how, v.v...) cũng xuống giọng. 

Ví dụ: 

$ Where did he live? 

Anh ấy đã sống ở đâu? 
$ How much is this car? 
Chiếc xe này giá bao nhiêu? 

Trong các câu hỏi đuôi (tag-questions), khi người nói đã xác 
định câu tường thuật của mình là đúng thì xuống giọng ở cuối câu 
để làm tăng sức mạnh của giọng điệu. 

Ví dụ: 


$ ! did do what l said l would do, didnt l? 
Tôi đã làm điều mà tôi đã nói là tôi sẽ làm, phải uậy không! 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 29 


Ngoài ra, các câu mệnh lệnh hoặc câu cảm thán ngắn gọn, đơn 
giản cũng được xuống giọng. 
Ví dụ: 
$ Donit forgetl 
Đừng quên nhé! 


$ Open the windowl 
Hãy mở cửa sổ rai 

$ Do it nowl 
Bây giờ hãy làm đủ 

$ How delicious it ¡is 
Nó thật ngon làm. saol 


2. The Rising Tune - Lên giọng 


Đường cong của ngữ điệu lên giọng được thể hiện như sau: 


“4 


Phần lớn hình thức lên giọng xuất hiện trong các câu hỏi bắt 
đầu bằng các trợ động từ (như động từ to be, do, will, v.v..., mà 
không phải là các câu bắt đầu bằng when, where, what ...), chính - 
là câu hỏi có câu trả lời là Yes hoặc No. 

Ví dụ: 

ộ Are you ready? 

Anh đã xơng chư! 


30 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ Do you remember me? 
Anh có nhớ tôi không? 

$ Would you like a double room! 
Anh có muốn một phòng đôi không? 

Ngoài ra, câu tường thuật cũng có thể dùng hình thức lên giọng 
để tạo hiệu quả như câu hỏi, không cần phải thay đổi trật tự từ 
trong câu. 

Ví dụ: 

$ You are living in this hotel? 

Anh dang ở khách sạn này à? 

Trong câu hỏi đuôi, nếu người nói không xác định được lời 
mình nói có chính xác hay không thì dùng hình thức lên giọng để 
hỏi ý kiến của người khác. 

Ví dụ: 

$ You know the truth, dont you? 

Anh biết sự thật, phải không? 

Ngoài ra, hình thức lên giọng còn đùng khi thể hiện sự cổ vũ, 
động viên nhiệt tình. 

Ví dụ: 

$ Go on, please. 

Tiếp ải. 
$ Thats a good idea. 
Ÿ kiến hay đấy. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 31 


3. The Folling Rising Tune Xuống lèn giọng 

Loại ngữ điệu này thường xuống giọng ở những phần quan 
trọng nhất trong câu, sau đó mới lên giọng. Phần lớn các câu thể 
hiện sự phản đối, muốn gây sự chú ý với người khác nên đùng 
hình thức xuống lên giọng. 

Ví dụ: 

$ Thats not what | mean. 

Ý tôi không phải vậy. 

$ lts important. 

Điều đó quan trọng đấy. 

Hình thức xuống lên giọng còn dùng để bày tỏ sự xin lỗi. 

Ví dụ: 

$ Ïm afraid lve spilt the milk all over the table-cloth. 

Tôi e rằng tôi đã làm đổ sữa ta khấp khăn trải bàn tôi. 
$ m sorry. 
Tôi xim lỗi. 

Hình thức xuống lên giọng cũng đùng để điễn tả tâm trạng 
không xác định, lo lắng, nghỉ ngờ. 

Ví dụ: 

$ l afraid thats not the case. 

Tôi e rằng không phải là như uậy. 

Để nắm vững ngữ điệu trong tiếng Anh, chúng ta phải nghe và 
nói nhiều. Chỉ khi đã nắm vững, chúng ta mới có thể đùng ngữ điệu 
thích hợp để diễn tả được tâm tư tình cảm của mình. Đồng thời, qua 
ngữ điệu, chúng ta cũng có thể biết được người nói có ngụ ý gì. 


39 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đối với một phiên dịch viên, có hai hình thức ngữ điệu cần phải 
tránh: một là giọng đơn điệu, buồn tẻ, đều đều như máy được gọi là 
monotone; hai là giọng quá cao và mạnh. Hay ghi nhớ ngữ điệu chủ 
yếu được dùng để hỗ trợ cho việc truyền đạt ý nghĩa, không phải để 
thể hiện giọng và cá tính của phiên địch viên. Do đó, ngữ điệu phải 
tự nhiên và dễ nghe, tránh việc phát âm uốn nắn thái quá. 


Rhythm Nhịp điệu 


Nhịp điệu (rhythm) trong ngôn ngữ được kết hợp từ tất cả các 
yếu tố như cách phát âm tì, trọng âm, ngữ điệu, v.v... cũng giống 
như nhịp điệu trong âm nhạc, nó thể hiện những tiết tấu đặc sắc. 
Nhịp điệu là một yếu tố huyền diệu tỉnh tế nhất của bất kỳ ngôn 
ngử nào. 

Cách duy nhất để nói tiếng Anh có nhịp điệu là phải thường xuyên 
đọc to các bài đọc tiếng Anh. Đặc biệt trong các tác phẩm văn xuôi 
và thơ ca, nhịp điệu càng được thể hiện rõ ràng hơn. Đối với những 
nhà văn, nhà thơ, nhà diễn thuyết hay phiên dịch viên giỏi, nếu họ 
nắm vững được những biến đổi về tiết tấu, nhịp điệu trong ngôn ngữ, 
họ sẽ có thể thành công trong việc tạo ra một phong cách (style) 
cho riêng mình. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ¬ 33 


Word Order Trật tự từ 


Việc sắp xếp thứ tự của từ quyết định sự thành công của câu văn. 
Là một phiên dịch viên, trước tiên phải hiểu là trong tiếng Anh, một 
cụm tìi hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu có cách sắp xếp thứ tự 
các từ khác nhau thì se có nghĩa khác nhau. Ví dụ: a dirty British 
book có nghĩa là một quyến sách tiếng Anh đã bị uấy bẩn; nhưng 
ngược lại, a British dirty book lại có nghĩa là một quyển sách tiếng 
Anh đổi trụy. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc sắp xếp sai 
thứ tự của từ se dẫn đến việc các từ ngữ có nghĩa mơ hồ, không 
ro ràng và không chính xác. 


Ví dụ như câu Trong hội nghị lần thứ sáu của Liên Hiệp Quốc, 
đại biểu của Mã§ đã phát biểu về hiệp ước chống lại uiệc bắt giữ 
cơn tinì. Khi dịch sang tiếng Anh, nến ta không chú ý đến việc sắp 
xếp thứ tự các tìi, se đễ dàng phạm phải các lỗi như trong ba cách 
địch sau: 


Cách dịch thứ nhất: Speech on the Convention against the 
Taking of Hostages by the American Representative at the U.N. 
6th Committee. 


Cách sắp xếp thứ tự các từ trong câu này có thể khiến người đọc 
hiểu sai: một là hiệp ước này (convention) phản đối việc đại biểu của 
Mỹ bắt giữ con tin (against the Taking of Hostages by American 
Representative), hai là hành vi bắt giữ con tin của đại biểu Mỹ xảy 
ra ngay tại nơi diễn ra hội nghị lần thứ sáu của Liên Hiệp Quốc. 


Cách dịch thứ hai: Speech at U.N. 6th Committee on the Con- 
vention against the Taking of Hostages by the American Represen- 
tative. 


34 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Ảnh 


Câu văn này có hai điểm khiến người ta hiểu sai: một là bài 
phát biểu này (speech) không phải do đại biểu của Mỹ đọc mà do 
một người nào khác đọc; hai là đại biểu của Mỹ bắt giữ con tin 
(the Taking of Hostages by the American Representative). Do đó, 
hiệp ước này (convention) chính là để phản đối hành vi bắt giữ con 
tin của đại biểu Mỹ. 

Cách dịch thứ ba: Speech by the American Representative on 
the Convention against the Taking of Hostages at U.N. 6th Com- 
mittee. 


Cách dịch này mặc đù không phạm phải các sai sót ro ràng như 
trong hai cách dịch trên, nhưng vẫn không thể gọi là chính xác. Bởi 
vì cách sắp xếp thứ tự các từ trong câu này có ngụ ý là việc bắt giữ 
con tin xẩy ra ngay tại nơi diễn ra hội nghị lần thứ sáu của Liên 
Hiệp Quốc (the Taking of Hostages at U.Ñ. óth Committee)! 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh - 35 


2. Các câu tiếng Anh 
theo mức độ trang trọng 


Khi phiên dịch, phiên dịch viên phải nắm vững các tình huống 
khác nhau (trang trọng hay thân mật), các văn cảnh khác nhau (xin 
lỗi (apologizing), than phiền (complaining), từ chối (refusal) hay yêu 
cầu được giúp đỡ (asking favors), v.v..), quan hệ của những người 
nói (thân quen, khách mời với khán giả, v.v...) để chọn từ, văn phong 
và giọng nói phù hợp. 


Trong những tình huống và văn cảnh trang trọng, mỗi một ngôn 
ngữ có những cách biểu đạt riêng nên phiên dịch viên cần phải thật 
thận trọng để người nghe không có ấn tượng là mình lỗ mãng, bất 
lịch sự và có thể gây nên sự hiểu lầm. 


Trong phần này, chúng tôi chọn lọc 80 câu tiếng Anh thường 
gặp, kết hợp với băng cát-xét để luyện tập phiên dịch. Khi mới bắt 
đầu luyện tập phiên dịch, chúng ta tạm thời không nên ghi chép 
(note-taking) mà tập trung tất cả sự chú ý của mình vào việc nghe 
để luyện tập khả năng hiểu và ghi nhớ tiếng Anh. 


Typical Situations Các tình huống tiêu biểu 


I. Asking Favors Yêu cầu được giúp đỡ 


Thông thường, khi chúng ta yêu cầu được giúp đỡ, chúng ta hay 
dùng các câu tiếng Anh quá trực tiếp. Thật ra, những người bản ngữ 
nói tiếng Anh có thói quen nói chuyện rất lịch sự, khách sáo khi yêu 
cầu được giúp đơ. Ngữ điệu (mtonation) lên xuống và sự cách hơi 
trong giọng nói quyết định mức độ trang trọng của câu nói. Các tình 
huống sau đây có mức độ trang trọng tăng dần. 


36 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


() Tình huống 1 


A: Would you lend me your 
dictonary for a few minutes? 


B: Certainly. Here you are. 


A: Thank you. Ï just wanted to 
look up a few words. 


B: Theres no hurry. Take your 
time. Ïm not using it now. 


) Tình huống 2 


A: Is there any chance of bor- 
rowing your typewriter? 


B: For how long? 
A: Until tomorrow evening. 


B: Yes, I think that would be 
all right. 


%) Tình huống 3 


A: I wonder whether you could 
put my friend up Íor a Íew 
days. 


B: Please teÌl me when. 


A: Next weekend actually. 


B: I1 fñnd out if there are 
rooms available, and TH tell 
you later. : 


available /a'verlebl/ z#. có sẵn 


Bạn có thể cho tôi mượn quyển từ 
điển của bạn một lát không? 


Được. Đây này. 

Cám ơn. Tôi chỉ muốn tra một vài 
từ thôi. 

Không cần vội. Cú thong thả. Hiện 
giờ tôi không dùng từ điển đâu. 


Tôi có thể mượn máy chữ của chị 
được không? 


Mượn bao lâu? 
Cho đến tối mai. 


Được, tôi nghĩ thế thì được. 


Tôi không biết ông có thể cho bạn 
của tôi ở trọ vài ngày hay không. 
Xin cho tôi biết khi nào bạn của 
cô đến trọ. 

Thật ra là cuối tuần sau. 


Để tôi xem thử có phòng nào trống 
không, và tôi sẽ báo cho cô squ. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Viet; Việt - Anh — 37 


%) Tình huống 4 


A: Would you mind if I had 
some time off? 


B: When exactly? 


A: Wednesday and Thursday of 
next week. 


B: Id like to say yes, but its 
just not possible. 


1. Complaining 


Ông có phiền nếu tôi xin nghỉ vài 
ngày không? 
Chính xúc là khi nào? 


Thứ tư và thứ năm tuần sau. 


Tôi rất muốn đông ý, nhưng thật 
sự thì không thể được. 


Than phiền 


Những người bản ngữ nói tiếng Anh thường không muốn nói 
những lời than phiền, trách cứ. Tuy nhiên, một khi đã than phiền 
thì họ dùng những từ ngữ rất mạnh giống như quan tòa đang hỏi 


tội phạm nhân. 


() Tình huống 1 


A: That transistor radio is too 
loud. Could you turn it 
down a fraction? 


B: Sorry! ls it disturbing you? 


A: Yes, and something else - I 
do wish you wouldnt leave 
the door open. 


B: Sorry! I didnt realize it was 
not closed. 


38 - Thực hành PHIỀN DỊCH Anh - Việt, Việt - 


Cái rađiô bán dẫn xách tay đó hát 
quá to. Anh có thể vặn nhỏ một 
chút được không? 

Xim lỗi! Nó làm phiển cô phải 
không? 

Phải, và còn điều này nữa - tôi 
mong là anh đừng để cửa mở. 


Xin lỗi Tôi không biết là cửa vẫn 
chưa đóng. 


Anh 


() Tình huống 2 


A: Do you think you could 
keep the noise down a bịt? 


B: Sorry!l Is it bothering you? 


A: Yes, and while Im about it 
- please dont use my caÌcu- 
lator without asking. 


B: Im so sorry! I meant to ask 
you, Dbut you were out. 


() Tình huống 3 


A: I wish you wouldnt have 
your TV so loud. 

B: Sorry! Were you trying to 
take a nap? 

A: Yes, and while I think of it 


- would you mind not using 
the saucer as an ashtray? 


B: Im sorry. I thought you 
đidnt mind. 


3. Apologizing 


Anh nghĩ anh có thể bớt ôn một 
chút được không? 

Xim lỗi! Nó làm phiền chị phải 
không? 

Phải, nhân tiện nót luôn - xin 
đừng dùng máy tính của tôi khi 
chưa hỏi tôi. 

Tôi thành thật xin lỗi! Tôi đã định 
hỏi chị, nhưng chị đã đi vắng. 


Ước gì chị đừng mở tỉ vỉ to nhữ 
vậy. 

Xin lỗi! Có phải anh đang cố tranh 
thủ chợp mắt không? 

Phải, nhân tiện nói luôn - phiên 
chị đừng dùng cái đĩa nhỏ làm cái 
gạt tàn thuốc nhé. 

Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ là anh 
không phiền. 


Xin lỗi 


Pm afraid ! have ..., m sorry but ... và ... seem to have ... là ba 
dạng câu dùng để xin lỗi thường gặp nhất trong tiếng Anh. Trong 
tình huống người nào đó làm sai điều gì cần phải xin lỗi, những 
dạng câu này được dùng tạo hiệu quả uyến chuyển, làm địu đi sự 


không vui của người khác. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 39 


() Tình huống 1 


A: Oh, how clumsy of me to 
have spilt the milk all over 
the table-cloth! 


B: Never mind. II] just get a 
piece of cloth and wipe it 


upl 


A: Im sorry to give you so 
much trouble. 


B: No trouble at all. 


() Tình huống 2 


A: Im afraid ve burned a hole 
in the,small rug right under 
the sofa. 


B: Oh, dont worry about that. 


A: I do apologize, Ill buy you a 
new one first thing tomor- 
TOW. 


B: Of course not. I never did 
like it, anyway. 


() Tình huống 3 


A: Im awfully sorry, but l seem 
to have mislaid your silk 
sCarf. 


B: Oh, never mind about that. 


Ôi, tôi vụng về làm sao, lại làm đổ 
sửa ra khắp khăn trải bàn! 


Không sao đâu. Tôi chỉ cần lấy 
một miếng vải lau sạch nó thôi! 


Tôi xin lỗi đã làm phiển anh quá 
nhiều. 


Không có phiển gì cỏ. 


Tôi e rằng tôi đã làm cháy một lỗ 
trên tấm thảm nhỏ ở ngay dưới 
ghế xô-pha. 

Õ, đừng bận tâm về điều đó. 

Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ mua 
một tấm thảm mới cho chị ngay 
ngày mai. 

Không cần đâu. Dù sao thì tôi 
cũng chưa bao giờ thích nó. 


Tôi thành thật xin lỗi, đường như 
tôi đã làm lạc mất cái khăn quàng 
lụa của chị. 


Ổ, đừng bận tâm về chuyện đó. 


40 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: [ just dont know what to 
say. [ll replace it, of course. 


B: No, thats quite out of the 
question. 


4. Polite Refusdl 


Tôi thật không biết phải nói gì 
nữa. Chắc chắn tôi sẽ đền cho chị 
một cái khăn khác. 


Không, không cần phải vậy đâu. 


Lời từ chối lịch sự 


Tì chối (refnsal) là một nghệ thuật, dù là từ chối người khác hay 
bị người khác tì chối cũng đều khiến chúng ta cảm thấy lúng túng. 
Lúc này, một câu nói có hình thức lịch sự (polite form) phù hợp với 
văn cảnh, đối tượng có thể sẽ phá vỡ đi sự lúng túng của chúng ta. 


(z)ì Tình huống 1 


A: Can we go into that Re- 
search Institute for a very 
brief visit? 


B: No, Im sorry, but iFs not 
possible. 
A: Why - if I may ask? 


B: The people there are too 
busy to receive foreigners at 
the moment. 


(ì Tình huống 2 


A: I can see from this hill-top 
quite a few jet-planes over 
there. Are those new jet 
fighters? 


Chúng ta có thể vào thăm viện 
nghiên cứu đó một lát không? 


Không, tôi xin lỗi, nhưng điều đó 
thì không thể được. 

Tôi có thể hỏi là tại sao không? 
Hiện giờ những người ở đó quá 
bận rộn nên họ không có thời gian 
tiếp đón người nước ngoài. 


Từ đỉnh đôi này, tôi có thể nhìn 

thấy khá nhiều máy bay phản lực 
ở đằng kia. Đó có phải là những 

máy bay phản lực chiến đấu mới 
không? 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 41 


B: fm sorry, but ! cant discuss 
them. 


A: Why? (Wlhy not?) 


B: We dont discuss security 
(defence matters) with for- 
eign visitors. Ïmm sure you 
understand that. 


A: Yes, Ï see. 


(ì Tình huống 3 


A: May we visit that army 
camp? 


B: No, Ứm sorry, but you cant. 


A: Why not? 


B: A notice in Chinese which 
reads “Out of Bounds” is 
placed right over there. 


§. Polite Orders 


Xi lỗi, nhưng tôi không thể thảo 
luận về chúng. 


Tại sao? (Tại sao không?) 


Chúng tôi không thảo luận những 
vấn đề an rỉnh quốc phòng với du 
khách người nước ngoài. Tôi tin 
chắc là ông hiểu điều đó. 

Vâng, tôi hiểu. 


Chúng tôi có thể đến thăm doanh 
trại quân đội đó không? 


Không, tôi xin lỗi, các ông không 
thể đến đó. 


Tại sao không? 


Ở ngay đó có một bảng thông báo 
ghỉ bằng tiếng Hoa là "Cấm vào". 


Các câu mệnh lệnh lịch sự 


Các câu mệnh lệnh (order) phải có nội dung trực tiếp và trang 
trọng hơn bình thường mới tạo được hiệu quả và sức mạnh của lời 
nói. Vì vậy, cú pháp của các câu mệnh lệnh trong tiếng Anh phần 
lớn đều ngắn gọn, rõ ràng, không đài đòng. 


42 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


(] Tình huống 1 


A: Please wait in the lounge. II 
be back in a few minutes. 


B: Could you tell me where it 
1s? 


A: III show you. Please follow 
me. 


B: Put what about our bag- 
gage? 

A: Dont worry about that. FIl 
deal with ¡t. 


B: Oh, thank you very much. 


(lì Tình huống 2 


A: This is Hall Number One of 
the museum. Please follow 
me. Its stated here ¡in Chi- 
nese "Please dont touch the 
exhibits.". 


B: Can we take photos in here? 


A: Oh, theres a notice over 
there which reads ¡in Chi- 
nese "Please dont use flash- 
bulb to take photos inside 
the Hall.". 


B: l see. 


Xm hãy đợi ở phòng khách. Tôi sẽ 
quay lại trong vài phút nữa. 

Ông có thể cho tôi biết phòng khách 
ở đâu không? 

Tôi sẽ chỉ cho bà. Xin hãy đi theo 
tôi. 

Nhưng còn hành lý của chúng tôi 
thì sao? 

Đừng bận tâm về điều đó. Tôi sẽ 
giài quyết việc này. 


õ, cám ơn ông rất nhiều. 


Đây là phòng triển lãm số một của 
viện bảo tảng. Xm hãy đi theo tôi. 
Ở đây có ghi tiếng Hoa là "Xin 
đừng chạm tay vào cúc vật trưng 
bày.". 

Chúng tôi có thể chụp ảnh ở đây 
không? 

À, ở đó có một bàng thông báo 
bằng tiếng Hoa ghỉ là "Xin đừng 
dùng máy ảnh nháy đèn để chụp 
ảnh trong phòng triển lảm.". 


Tôi hiểu rỗi. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 43 


() Tình huống 3 


A: Now weTe going to that 
workshop. Please come this 
way. Please dont take any 


pictures inside the workshop. 


B: Can we smoke ¡in here? 


A: Please dont. Its dangerous 
in this workshop. 


B: All ripht. 


Bây giờ chúng ta sẽ đi đến công 
xưởng đó. Xin mời đi lối này. Xin 
vui lòng đừng chụp ảnh ở trong 
công xưởng. 

Chúng tôi có thể hút thuốc ở đây 
không? 

Xin đừng. Hút thuốc ở trong công 
xưởng này là rất nguy hiểm. 
Được thôi. 


6. Expressing Disapprovdl or Objeciion 
Biểu lộ sự không đồng ý hoặc phản đối 


Khi biểu lộ sự không đồng ý (disapproval) hoặc phản đối (objec- 
tion), điều cơ bản là chúng ta phải xem sự việc có quan trọng hay 
không, tình cảm đôi bên có tốt đẹp và hoàn cảnh lúc đó như thế 
nào để cân nhắc, quyết định xem nên dùng cách quổ trách trực tiếp 
(straightforward) hay vòng vo (roundabout). Đặc biệt là trong lĩnh 
vực ngoại giao, người ta thường dùng từ ngữ trau chuốt (euphemism), 
các câu nói giảm, nói tránh (understatement) hay những lời mỉa mai 
(irony) để biểu lộ sự không đồng ý hoặc phản đối một cách có hiệu 
quả, đó là một nghệ thuật chính trị hay. 


() Tình huống 1 


$ My delegation takes exception to the statement made just now 
by the ~ delegation. 


Phái đoàn của tôi phản đối lời phát biểu vừa rồi của phái đoàn ~ 


44 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


$ I take strong exception to the American representative's slander- 
Ous attacks against my country. 
Tôi kịch liệt phản đối lời công kích, vu khống của đại biểu Mỹ đối với 
đất nước tôi. 

$ While endorsing the draft resolution in general, we have reser- 
vations with regard to Paragraph One of its operative part. 
Nói chung, chúng tôi tán thành bản thảo nghị quyết, nhưng chúng tôi 
vẫn đè đặt đối với Chương một của phần thi hành. 


$ We are not in a position to accept the proposal without reser- 
vations. 
Chúng tôi không thể chấp nhận bản đề nghị này mà không có chút dè 
dặt. 


l Tình huống 2 


$ I wonder whether these statistical figures are correct.(Meaning: 
I think these figures are not correct.) 
Tôi tự hỏi không biết những con số thống kê này có chính xác hay 
không. (Nghĩa là: Tôi nghĩ rằng những con số này không chính xúc.) 


$ I cannot but wonder whether this particular wording would not 
blur the distinction between the aggressor and the victim of 
the aggression. (Meaning: I think this wording does blur the 
distinction.) 
Tôi không thể không tự hỏi cách diễn đạt đặc biệt này có làm cho sự 
phân biệt giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược trở nên không rõ 
ràng hay không. (Nghĩa là: Tôi nghĩ cách diễn đạt này thật sự làm 
cho sự phân biệt này trở nên không rõ ràng.) 

$ IfÝ we are to include that highly disputable clause in the text of 
the draft, are we not to defeat our own purposes? 
Nếu chúng ta đưa cà điêu khoản vẫn còn nhiều tranh cãi đó vào văn 
bản của bản dự thảo, chẳng phải chúng ta tự làm thất bại mục đích 
của chính chúng ta hay sao? 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 45 


$ Tf this can be tolerated, what cannot? 
Nếu có thể chịu đựng được việc này thì còn việc gì là không thể chịu 
đựng được? 


Five “Levels” of Spoken English 
Năm cấp độ của tiếng Anh khẩu ngữ 


Mặc dù tiếng Việt và tiếng Anh thuộc hai hệ thống văn hóa, xã 
hội khác nhau rô ràng, nhưng vẫn có sự tương đồng trong ngôn ngữ. 
Người Việt Nam coi trọng lễ nghĩa trong giao tiếp, nghĩa là trong 
những trường hợp khác nhau thì sử dụng từ ngữ khác nhau. Tương 
tự như vậy, hiện nay trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh đã xuất hiện 
một xu thế, phương pháp mới, đó là dựa theo các tình huống giao tiếp 
khác nhau. Tiếng Anh trong giao tiếp được phân làm năm cấp độ (ñive 
levels): 

Cấp độ thứ nhất: Văn phong thật trang trọng (frozen style) 

Cấp độ thứ hai: Văn phong trang trọng (formal style) 

Cấp độ thứ ba: Văn phong tư vấn (consultative style) 

Cấp độ thứ tư: Văn phong thông thường (casual style) 

Cấp độ thứ năm: Văn phong thân mật (intimate style) 


Tùy theo từng trường hợp khác nhau, chúng ta dùng những kiểu 
nói khác nhau. Như vậy, khi diễn đạt tâm tư tình cảm của mình mới 
không bị người khác cười. Trong quá trình học tiếng Anh, hiện tượng 
thường gặp nhất là sau khi học văn phong trang trọng (formal style) 
trong sách giáo khoa, người ta thường ứng dụng kiểu nói trang trọng 
vào trong mọi trường hợp giao tiếp. Đôi khi chỉ là nói chuyện phiếm, 
nhưng họ lại dùng kiểu nói trang trọng khách sáo, xa lạ và cứng 
nhắc. Những trường hợp như vậy thường khiến cho nhiều người nước 
ngoài cắm thấy lúng túng. Đối với một phiên dịch viên, ít nhất phải 
phân biệt được sự khác biệt giữa văn phong trang trọng (formal style) 
và văn phong không trang trọng (inÍormal style). 


46 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Ví dụ 1 - Văn phong trang trọng 
Ísz;]Ladies and Gentlemen, 

The Combany cannot ascertain why this has hapbened. We 
dre not in q bosition to exblain the drob in price, but we do 
not ƒeel that the trend will continue. 


Kính thưa quý vị, 

Công ty chúng tôi không thể xác minh tại sao điểu này lại 
xảy ra. Chúng tôi không thể giải thích được vấn đề rót giá, 
nhưng chúng tôi tin rằng chiêu hướng này sẽ không kéo dài nữa. 


Ví dụ 2 - Văn phong không trang trọng 
Í] Well, as l told them at the meeting this morning, you can 
tell why thats habbened. Now, you just cant exblain this drob in 
brice, but Ï dont think it going to go on. 

Vâng, như tôi đã nói với họ trong cuộc họp sáng nay, các ông 
không thể nói tại sao điều đó lại xảy ra. Bây giờ các ông không thể 
giải thích được vấn đề rớt giá này, nhưng tôi nghĩ là việc này sẽ 
không kéo dài nữa. 

Qua hai ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cấu trúc của ví dụ 1 
trang trọng hơn, đồng thời nó chú trọng việc đùng từ, đặt câu, tránh 
những sự lặp lại không cần thiết. Ví dụ 2 có phong cách của văn 
nói, nó có các tì ngử bố sung (fillers) như well, now, có dạng rút 
gọn (contraction). Những điểm này chính là sự khác biệt giữa văn 
phong trang trọng và văn phong không trang trọng. 

Nếu phân theo từng cấp độ thì cấp độ thứ nhất là văn phong thật 
trang trọng (rozen style) được đìng trong những trường hợp rất trang 
trọng, hay những trường hợp trọng đại mang tính lịch sử. 

Cấp độ thứ hai, văn phong trang trọng (formal style) được dùng 
trong các hội nghị quốc tế, lĩnh vực ngoại giao và đàm phán chính 
trị, trong các bài phát biểu tại các bửa đại tiệc (banquet speeches), 
các hội nghị chuyên đề (symposia). 

Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 47 


Cấp độ thứ ba, văn phong tư vấn (consultative style) có phạm vi 
sử dụng rất rộng, kể cả trong việc giao tiếp thường ngày, nói chuyện 
lần đầu với người lạ mặt, thảo luận trong nhóm nhỏ, mua sắm, kinh 
doanh, v.v.... Giao tiếp theo văn phong tư vấn thường có ngụ ý hy 
vọng người khác trả lời. Để chắc chắn sẽ không hiểu sai và phạm 
phải lỗi sai, nếu so sánh văn phong tư vấn này với văn phong trang 
trọng thì cấu trúc cú pháp của văn phong này thường sai ngử pháp 
hoặc câu văn không trọn vẹn, không chú trọng đến ngữ pháp. Ví dụ 
các câu xen vào như just cant explain, You cant tell rất thường gặp 
trong văn phong tư vấn. Có thể nói ví dụ 2 thuộc văn phong tư vấn. 


Cấp độ thứ tư, văn phong thông thường (casual style) thường 
được dùng trong các cuộc nói chuyện riêng, nói chuyện phiếm giữa 
bạn bè. : 


Cấp độ thứ năm, văn phong thân mật (intimate style) không được 
dùng trong phạm vi công việc của một phiên dịch viên. Bởi vì loại 
giao tiếp này thường diễn ra giữa những người có quan hệ thân thiết 
với nhau như vợ chồng, các cặp tình nhân, cha con, v.v... trong đó 
ngữ pháp, cấu trúc câu đơn giản và ngắn gọn đến mức tối thiểu. 


Ỏ đây, chúng ta có ba điều cần lưu ý: 


1. Khi phiên dịch trong các hội nghị và đàm phán chính thức, tránh 
đùng dạng rút gọn (contraction), ví dụ như m, cant, v.v... để ý nghĩa 
diễn đạt được rõ ràng hơn. 


2. Trong các trường hợp trang trọng, tránh đìng tiếng lóng (slang) 
hay các tì ngư thân mật. 


3. Cố gắng phiên địch theo đúng giọng văn của người nói, thực 
hiện match the style to the situation! (kết hợp văn phong phù hợp với 
tình huống). | 


48 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


3. Giới thiệu sơ lược về những 
nhân tố hỗ trợ cho phiên dịch 


Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, thành ngữ (idiomatic expressions) 
luôn luôn là phương tiện truyền đạt ý nghĩa ngắn gọn, rõ ràng và 
chính xác nhất. Từ những tình huống giao tiếp trang trọng cho đến 
những tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta 
luôn dùng những thành ngữ quen thuộc để làm tăng thêm sức mạnh 
của câu nói. 


Idioms Thành ngữ 


Sở đĩ thành ngữ có được hiệu quả ngắn gọn, rõ ràng và chính 
xác, phần lớn là do bối cảnh ra đời của thành ngữ có liên quan đến 
bối cảnh lịch sử văn hóa của ngôn ngữ đó. Ví dụ, khi nói thành ngữ 
“Bức thượng Lương Sơn” (Buộc phải trốn lên Lương Sơn), ngay lập 
tức ta liên tưởng đến các hảo hán Lương Sơn Bạc trong bộ tiểu 
thuyết Thủy Hử và hiểu rõ ý nghĩa to be driven to revolt. Những 
phiên dịch viên có kinh nghiệm phong phú do đã làm việc được 
nhiều năm vẫn than phiền là thành ngữ rất khó dịch. 

Đối với những phiên dịch viên mới vào nghề, ngoài việc phải ghỉ 
nhớ những câu thành ngữ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược 
lại, cần nắm vững ba nguyên tắc phiên dịch thành ngữ từ tiếng Việt 
sang tiếng Anh để dịch được dễ dàng và chính xác hơn. 


1. Dựa theo văn cảnh (context) để tìm ý nghĩa của thành ngữ, bỏ 
cách dịch theo mặt chữ. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 49 


Ví dụ như câu Độc lập tự chủ, tự lập tự cường phát triển kinh 
tế đất- nước; độc lập tự chủ cô thể dịch là independently by taking 
our destiny into our own hands, tự lập tự cường dịch là relying on 
our own efforts. Tuy nhiên, khi địch cả câu, cách dịch chính xác 
nhất lại là to develop our national economy independently and self- 
reliantly. 


Tương tự như vậy, từ yếu đến mạnh và từ nhỏ đến lớn có thể 
dịch thẳng là from weakness to strong và from small to large. Ñhưng 
câu Lịch sử cổ dại Trung Quốc là một quá trình lịch sử phát triển 
từ yếu đến mạnh, từ nhỏ đến lớn, chúng ta không thể dịch theo 
từng chứ mà phải dịch là The history of ancient China is a history 
of its growth in size and strength. 


2. Phải phân biệt được các tì khen ngợi (commendatory term) và 
từ phê phán (derogatory term). 


Có một số thành ngữ khi vừa nghe là biết ngay chúng có ý khen 
ngợi hay phê phán. Tuy nhiên, cũng có một số thành ngữ lại không 
phải như vậy. Ví dụ như thành ngữ sell somebody down the river, 
nếu không dựa theo văn cảnh thì chúng ta khó mà phán đoán được 
ý nghĩa của nó. „ 

$ That superpowers record is by no means commendable. Ï 

need to draw your attention to the fact that in order to 

benefit itself, ít sold many of its old friends down the river. 
Thành tích của siêu cường quốc đó hoàn toàn không có gì đáng 
ca nợi cả. Tôi muốn các ông heu ý đến một sự thật là để làm 
lợi cho chính mành, quốc gia đó đã phản bội lại nhiều đồng mính 


của mình. 


50 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


3. Tránh việc đìùng sai thành ngư. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không chắc chắn được thành 
ngữ tiếng nước ngoài mình dùng có phù hợp với nội dung tiếng Việt 
mình muốn diễn đạt hay không thì không nên đùng, để tránh việc 
biến khéo thành vụng, bị người nước ngoài cười chê. Thà rằng lời 
phiên dịch của chúng ta bình thường, nhưng chính xác, còn hơn là 
vì muốn trau chuốt câu văn mà dẫn đến hàng loạt những lỗi sai. 


Ví dụ như nứú¿ chân có thể dịch là to hinder or impede some- 
body, to be a drag on somebody hoặc to hold somebody back, 
được dùng tùy theo văn cảnh. 


Nếu câu Con của chị muốn đi du học nước ngoài, chị níu chân 
nó làm gì. dịch là Your son wants to study abroad; you shouldn't 
pull his leg. thì quả thật là một trò cười. Bởi vì trong tiếng Anh, pull 
ones leg có nghĩa là to tease a person trêu chọc ai thật khác xa 
với nghĩa níu chân trong tiếng Việt. 


Note-taking Ghi chép nhanh 


Đối với đa số các phiên dịch viên, ghi chép nhanh là một phần 
không thể thiếu trong công việc. Ghi chép nhanh có thể giúp họ 
phiên dịch chính xác và đầy đủ hơn, đạt hiệu quả hơn, giúp họ ghì 
lại những nội dung mà họ không thể nhớ hết. 


Đặc biệt khi gặp hai tình huống sau đây, chúng ta càng phải 
tận dụng việc ghi chép nhanh: 


1. Khi người nói phát biểu liên tục hơn năm, mười phút. 


2. Khi người nói đùng quá nhiều danh từ riêng hay con số. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 51 


Dĩ nhiên, việc gì cũng có hai mặt. Khi phiên dịch viên tập trung 
mọi sự chú ý vào lời phát biểu của người nói, chỉ đợi ngừng là phiên 
dịch ngay thì toàn bộ thính giác, tế bào hiểu biết và tư duy đều ở 
trong trạng thái tập trung cao độ. Nếu lúc này còn cầm bút ghi chép, 
chắc chắn sẽ phân tán đi khả năng tập trung, làm giảm hiệu quả 
nghe. 


Có một số người lần đầu tập ghi chép bị nghe sót và phiên dịch 
không đầy đủ. Do vậy, cho dù thế nào, khi chưa thông thạo kỹ năng 
ghi chép thì tuyệt đối không nên vận dụng vào công việc thực tế. 
Hãy luôn nhớ rằng ghi chép mãi mãi chỉ là một phương tiện quan 
trọng hỗ trợ cho trí nhớ, nên chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào kinh 
nghiệm và đầu óc của chính mình. 

Phương pháp ghi chép của phiên dịch viên hoàn toàn khác với 
cách ghi chép dài dòng của những phóng viên, học sinh hay những 
người tham gia hội nghị. Sau khi đã ghi chép, chỉ trong vòng vài 
phút thì bản ghi chép đã được sử dụng ngay, không cần phải đưa 
người khác đọc qua, cũng không cần phải đợi hàng tuần, hàng tháng 
sau để đọc lại lần nữa. Lúc đó, lời của người nói vẫn còn in đậm 
trong trí óc của phiên dịch viên, chỉ cần vài từ chủ yếu (key words) 
là có thể khiến họ nhớ ra và phiên dịch chính xác. 

Vì vậy, ghi chép cũng có khác biệt tùy theo thói quen ghi nhớ 
khác nhau của mỗi cá nhân. Có người nhớ những con số rất giỏi, có 
người nhớ các mối quan hệ nhân quả, quy nạp rất giỏi, và có người 
lại nhớ các nội dung chủ yếu rất giỏi. Mục đích của việc ghi chép là 
để gợi nhớ những nội dung mà một người không thể nhớ hết. 


Nói tóm lại, ghi chép mang tính chủ quan của mỗi cá nhân, mang 
tính tự do và tùy ý, hoàn toàn tùy thuộc vào yêu cầu của cá nhân. 
Tuy nhiên, nếu không nắm vững ba nguyên tắc ghi chép thì ghi chép 
chẳng những không có hiệu quả mà còn cản trở khả năng nghe của 
chúng ta. 


59 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


1. Nội dung ghi chép càng đơn giản càng tốt (write as few “words” 
or “symbols” as possible). 


Nghe - hiểu - phiên dịch (listening - comprehension - transference) 
là công việc muôn thuở của phiên dịch viên. Để tránh bị phân tâm, 
phiên dịch viên cần phải kiểm soát được thời gian ghi chép của mình, 
mỗi một chử, một ký hiệu được ghi ra đều phải phát huy được hiệu 
quả lớn nhất. 


Thông thường, một người mới bắt đầu ghi chép thường hay viết 
ra các câu đài hoặc thành ngữ mới có thể ghi lại một luận điểm 
quan trọng một cách đầy đủ. Ngược lại, người càng có kinh nghiệm 
ghi chép thì số chữ mà người đó ghi ra càng ít. 

Nội dung ghi chép lý tưởng nhất là tập hợp các ký hiệu chữ. Mỗi 
một ký hiệu mang một ý nghĩa hoàn chỉnh (sense group), đồng thời, 
giữa hai ký hiệu phải dành ra một khoảng trống thích hợp mới không 
bị lẫn lộn giữa chúng. 

2. Tốt nhất nên ghi chép bằng ngôn ngữ mục tiêu (better take notes 
in the target language). 

Khi phiên địch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, ngôn ngữ mục tiêu 
(target language) chính là tiếng Anh. Ngược lại, khi phiên dịch từ 
tiếng Anh sang tiếng Việt thì tiếng Việt chính là ngôn ngữ mục tiêu. 
Mục đích ghỉ chép bằng ngôn ngữ mục tiêu là để khi phiên' dịch, 
phiên địch viên có thể nhìn vào bản ghi chép, nói ra những gì đã 
được ghi chép trong đó mà không cần phải qua giai đoạn suy nghĩ 
cách dịch. Như vậy, lời địch sẽ được liên tục, không bị ngừng lại để 
suy nghĩ. 


Một trường hợp ngoại lệ duy nhất là nếu các từ của ngôn ngữ 
mục tiêu phức tạp khó viết, chúng ta có thể đùng các ký hiệu đơn 
giản, quen thuộc khác để thay thế, để tranh thủ thời gian. 


Thực hành PHIẾN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh = 53 


3. Nội dung ghi chép phải theo thứ tự hợp lý và dễ đọc (see to it 
that the notes are logical and legible). 


Đôi khi, những nội dung mà người nói phát biểu không hoàn toàn 
theo thứ tự trước sau gì cả. Phiên dịch viên phải tự mình chọn lọc 
từ trong những lời phát biểu hoa mỹ đó để tìm ra những nội dung 
trước sau và sắp xếp lại cho hợp lý. Do đó, nội dung ghi chép chính 
là kết quả sau khi đã phân tích sắp xếp lại nội dung phát biểu của 
người nói. 


Để nội dung ghi chép dễ đọc, tốt nhất là các cột trong quyển số 
ghi chép rộng khoảng từ 2 đến 3 insơ, mỗi một ký hiệu ghi ra cao từ 
nửa ô cho đến một ô trong một cột, khi gặp các luận điểm phát biểu 
khác nhau thì xuống hàng viết sang hàng khác. Khi cần, chúng ta có 
thể gạch một đường thẳng để ngăn cách hai nội dung ra. 


Để thực hiện được nguyên tắc dễ đọc, nên tránh dùng quá nhiều 
ký hiệu ghi chép, chỉ nên dùng những ký hiệu mà chúng ta đã quen 
thuộc hàng ngày. 


Những ký hiệu acronym và abbreviation là một trong những ký 
hiệu thường dùng nhất của phiên dịch viên. Ngoài ra, còn có các ký 
hiệu như _ . —.. hay “s1, 


Acronym là từ cấu tạo từ chữ cái đầu tiên của một nhóm từ, ví dụ NASA 
là từ viết tất của National Aeronautics and Space Administration. 


Abbreviation là hình thức rút gọn của một từ, ví dụ, January được rút gọn 
thành Jan.. 


54 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Note-Taking Exampies Các bản ghi chép mẫu 


Khi luyện tập ghi chép nhanh, mỗi một ví dụ chúng ta luyện tập 


ghi 


chép ba lần, mỗi lần đều phải viết cách hàng để nội dung ghi 


chép được rõ ràng, dễ đọc, sau đó tự mình giảm số chữ viết sau 
mỗi lần ghi chép, xem hiệu quả thế nào. 


Ví dụ sau đây có tình huống của một hội nghị quốc tế. Do đó, 
ngôn ngử sử dụng rất trang trọng. Vì vậy, khi phiên dịch chúng ta 
phải chú ý tiếng Việt mà mình sử dụng cũng phải trang trọng như 
vậy. 


1m 
° 


*> 


© (##lOpening of the Meeting and Adoption of the 
Agenda 
Bắt đầu hội nghị và thông qua chương trình nghị sự 


The 1924th meeting /of the Security Counci /is now called 
to order. 

Hội nghị lần thứ 1924/của Hội Đồng Bảo An /bây giờ xin được 
bắt đầu. 


The provisional agenda /for this afternoons meeting /is bef- 
ore the Council in document sincerely /Agenda /1271. / IfI 
hear no objection, /I shall consider the agenda adopted. 
Chương trình nghị sự tạm thời /của hội nghị chiêu nay /là đưa ra 
trước Hội Đồng văn kiện S /Chương trình nghị sự ⁄1271. ƒNếu 
không có ai phản đối / tôi sẽ xem như chương trình nghị sự đã 
được thông qua. 


There being no objection, the agenda is adopted. / 
Không có ai phản đốt, chương trình nghị sự được thông qua. 7ƒ 


I declare the agenda adopted. 
Tôi tuyên bố chương trình nghị sự đã được thông qua. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 55 


Ghi chép nhanh lồn thứ nhốt 
1. 1924"... An... bây giờ bắt đầu. 
2. Chương trình tạm for p.m. hội nghị xem văn kiện số 1271. // 


Ghi chép nhanh lồn thứ hai 
1. 1924" An bắt đầu. 
2. Chương trình for pm. xem ”1271/ 


Ghi chép nhanh lồn thứ bơ 
1. An 1924” bắt đầu. 
2. (p.m.) chương trình xem 1271 / 


Figures Những con số 


Hiện nay, tại các hội nghị lớn, những người tham dự hội nghị 
thường dùng những con số thống kê phức tạp để chứng minh cho 
luận điểm của mình hay để làm rõ một sự việc nào đó, đây là những 
tình huống rất quen thuộc. Về một phương diện nào đó, những con 
số thống kê thực tế này có sức thuyết phục, khiến trong đầu người 
nghe lập tức hiện lên những hình ảnh rất sống động. 


Về một phương diện khác, trách nhiệm của phiên dịch viên cũng 
nặng nề hơn. Khi đối mặt với một loạt những con số trong bản báo 
cáo, phiên dịch viên phải đồng thời chú trọng cả ba nguyên tắc lưu 
loát, chính xác và tốc độ, không thể bỏ đi một nguyên tắc nào. 
Muốn thực hiện được những nguyên tắc này, chỉ có cách duy nhất là 
phải tự mình luyện tập thường xuyên. 


Chú ý, trong tiếng Anh, chúng ta phải chú ý đến vấn đề danh từ 
đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được phải dùng 
as many ... as.... trong khi danh từ không đếm được thì dùng as 


mụuch ... as...... 


56 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Ví dụ: 


$ There are three times as many college schools now in our 
country as there were in the early days. 
Šo uới những ngày đầu thì hiện nay số trường cao đẳng trơng 
nước chứng ta tăng gấp ba lân. 


$ Qur country produces twice as much grain as it did in the 
year of |950. 
So uới năm 1950 thì lượng ngữ cốc của nước chúng tôi sẩn 
xuất đã tăng gấp đôi. 


Helpful Signs Những ký hiệu thường dùng 

Ở đây, xin được giới thiệu hai loại ký hiệu về chữ số mà các 
phiên dịch viên thường dùng nhất. ' 

1. Dấu phẩy (,) đại diện cho ba số 0 kế tiếp. 

40,000 forty thousand -› viết là “40,”, có nghĩa là 40 ngàn. . 

600,000 six hundred thousand -> viết là “600,”, có nghĩa là 
600 ngàn. 

7,000,000 seven million —> viết là “7,,”, có nghĩa là 7 triệu. 

2. Dấu gạch ngang trên các chữ số đại điện cho ba số 0 kế tiếp. 

59,000 fifty-nine thousand -> viết là “59”, có nghĩa là 59 ngàn. 

435,000,000 four hundred and thirty five million -> viết là 
“435”, có nghĩa là 435 triệu. 

Thật ra, việc dùng ký hiệu được quyết định tùy theo thói quen 
sử dụng của mỗi người. Ngoài hai loại ký hiệu trên, mỗi chúng ta 
còn có thể tự mình sáng tạo ra những ký hiệu đơn giản hơn để đạt 
được hai mục tiêu chính của phiên dịch: chính xác (accuracy) và 
lưu loát (ñuency). 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 57 


Chabfer 3 Chương 3 


Situations for Oral 
Interpretations 


Những tình huống 
phiên dịch 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh - 59 


1. Giới thiệu bối cảnh 


Protocol Routine 
Những nghi thức ngoại giao thông thường 


$ The General Manager of our corporation and I went to the 
airport yesterday morning to meet Mr. Grey, an American who 
was coming to visit Taipei at our invitation. Though we had 
been doing business with Mr. Grey for years, we had never 
had the pleasure of meeting him before. So the General Mana- 
ger and I waited at the lounge overlooking the tarmac ƒor the 
passengers to disembark the airplane. 
Sáng hôm qua, Tổng giám đốc công ty chúng tôi và tôi đến sân bay 
để đón ông Grey, một người Mỹ đến thăm Đài Bắc theo lời mời của 
chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã giao dịch với ông Grey nhiều năm, 
nhưng trước đây chúng tôi chưa bao giờ có vinh dự được gặp ông ấy. 
Do đó, Tổng giám đốc và tôi đợi ở phòng đợi và nhìn ra đường băng 
nơi những hành khách xuống máy bay. 


$ When the plane taxied to a standstill, I had not much difficulty 
finding out where Mr. Grey was. I went up to him and told 
him I was an interpreter from the Corporation. Then I introduced 
him to the General Manager. Mr. Grey was very happy to know 
that the General Manager of the Corporation had come to the 
airport to meet him. After the usual exchange of greetings, we 
took Mr. Grey to the VỊP room where he met some reporters. 
Khi máy bay lăn bánh trên đường băng cho đến khi dùng hẳn, tôi dễ 
dàng nhận ra ông Grey. Tôi đến trước mặt ông ấy và nói “Tôi là 
phiên dịch viên của công ty” Sau đó, tôi giới thiệu ông ấy với 
Tổng giám đốc. Ông Grey rất vui khi biết rằng Tổng giám đốc công 
ty đã đến tân sân bay để đón ông ấy. Sau khi đã chào hỏi xã giao 
với nhau, chúng tôi đã đưa ông Grey đến phòng khách dành cho 
những nhân vật quan trọng để ông ấy gặp gở một số phóng viên. 


60 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ After the press conference, Mr. Grey had a few íormalities to 
go through before we could start for the hotel. Mr. Grey had 
all the papers for entry, which he handed to the officer for 
inspection. He also gave the customs officer two đeclaration 
forms. He told the latter he had nothing but personal effects. 
Sau cuộc họp báo, ông Grey phải làm vài thủ tục trước khi chúng tôi 
có thể về khách sạn. Ông Grey có đẩy đủ các giấy tờ nhập cảnh để 
đưa cho nhân viên hải quan kiểm tra. Ông ấy cũng nộp cho nhân 
viên hải quan hai tờ khai. Ông ấy nói với nhân viên hải quan rằng 
ông ấy không mang theo gì ngoài tài sản cá nhân. 

$ It didnt take long to go throuph all the formalities. On our 
way to the hotel, Mr. Grey spoke highly of Taipei. 
Làm xong tất cả các thủ tục không mất nhiều thời gian lắm. Trên 
đường vê khách sạn, ông Grey đã khen ngợi Đài. Bắc. 


tarmac /ta:mœk/ ø. đường băng 

disembark /disim'ba:k/ ø. xưống máy bay 

taxi /tœksƯ 0. (máy bay) lăn bánh trên đường băng 
standstill 'stendstil/ ø. dừng lại 

interpreter /in't3:prite/ ø. phiên dịch viên 

formality /fa:mœlet/ ø. thủ tục, nghỉ thúc 

persondl effects //. tài sản cá nhân 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 61 


Protocol Routine 
(=z)A. deeting a VỊP ¡in the Airbort 





Characters 

A Foreign Guest: /r. Grey (A) 

General Manager of the Company: Mr. Hsu (B) 
Interpreter: Mr. Liang (Q 


C: 


Good morning, Mr. Grey. Welcome to Taiwan. m Liang Hsing, 
an interpreter from Tatung Company. (Shake hands) 


: Mr. Liang, how do you do? 


C: How was your trip? 


O0 >> O0 


A: 


B: 


62- 


: Ít Was very smooth, though it took quite while to get here. Its 


my first time to Taiwan, you know, and m quite excited about 
being here. 


: m sure youlÌ enjoy your stay here. Everything has already 


been arranged for you. 


: That's reassuring. Thank you. 
: Shall we proceed to the visitors lounge? 
: Yes, please. 


: Mr. Grey, let me introduce you to our company General Man- 


ager, Mr. Hsu. 


Xin chào ông Grey. Có một số ít phóng viên muốn đặt vài câu hỏi 
với ông. Tôi hy uọng ông không phiên. 


Not at all. IÈCll be my pleasure. 
Tốt, tôi nghĩ cứ quyết định như uậy nhé. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nhưng nghi thức ngoại giao thông thường 
(ì\ A, Đón tiếp một nhân vật quan trọng ở sân bay 
Các nhân vật 
Khách nước ngoài: Ông Grey (A) 


Tổng giám đốc công ty: Ông Tô (B) 
Phiên dịch viên: Ông Lương (C) 


C: Xin chào ông, ông Grey. Chào mừng ông đến Đài Loan. Tôi là Lương 
Hưng, phiên dịch uiên của Công ty Đại Đồng. (Bắt tay) 


A: Xin chào ông, ông Lương, 

C: Chuyến đi của ông thế nào? 

A: Chuyến di rất suôn sẻ. mặc dù phải mất khá nhiều thời gian mới 
tới đây. Ông biết đấy, đây là lần đầu tiên tôi đến Đài Loan, và tôi 
rất phấn khởi khi đến đây. 


C: Tôi chắc rằng ông sẽ thấy uui trong thời gian ở lại đây. Mọi thứ đã 
được sắp xếp xong cho ông rồi. 


: Vậy là tôi yên tâm. Cám ơn. 
: Chứng ta đi đến phòng khách của sân bay nhé? 


: Vông, xin mời. 


O9 ?> 0 


: Thưa ông Qrey, tôi xin giới thiệu ông uới Tổng giám đốc của công 
ty chúng tôi, ông Tô. 


B: How do you do, Mr. Grey? There's a small group of reporters 
who want to ask you a few questions. I hope you wouldnt mind. 


A: Không có đâu. Đó là niềm vinh dự của tôi mà. 
B: Alright, I guess that settles it. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 63 


Protocol Routine 
(œœ) B. In the VIP Room 





B: Thưa ông Grey, chúng ta hãy ngồi đây. Có một số thử tục phải thông 
qua trước khi chúng ta uễ khách sạn; ông Lương sẽ giúp ông. 


> 


: Tharll be very nice of him. 


Ông thích hồng trà hay lục trà hơn? 


?> 


: J]asmine tea, please, 1ƒ iUs not inconvenient. 
(The tnterpreter comes in with an officer ƒrom the Customs.) 


C: Could you let this officer have your passport, and the quaran- 
tine certificate? 


A: Certainly, here you are. 
Nhôn viên hỏi quan: Ông có gì để khai báo không? 


A: No, I dont think so. I have nothing but personal effects. Here 
are the declaration forms. They were given to me on board the 
aeroplane and ve filled them in. 


Nhôn viên hỏi qun: Tốt. Tôi chỉ cần kiểm tra uà đóng dấu những giấy tờ này 
thôi. Xin uui lòng đợi một lát. 


C: Everything is in order, Mr. Grey. Here ¡is your passport. Now, 
would you mind stepping over and pointing out your luggage 
for inspection? 


A: Not at all. 


Nhôn viên hỏi quan: Được rỗi. Bây giờ thử tục nhập cảnh uà hải quan đều đã 
làm xong. 


A: Thank you very much. 


64 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Những nghi thức ngoại giao thông thường 
B. Trong phòng khách dành cho những nhân vật 
quan trọng 


: Lets sit here, Mr. Grey. There are a few íormalities to go through 
before we start for the hotel; Mr. Liang will help you. 


A: Thế thì tốt quá. 
B: Do you prefer black tea or green tea? 


A: Nếu tiện, uui lòng cho tôi trà lài. 
(Phiên dịch viên bước vào cùng với một nhân viên hải quan.) 


C: Xin ông xuất trình hộ chiếu uà giấy chứng nhận kiểm dịch cửa ông 
cho nhân uiên hải quan này xem. 


A: Được tôi, đây q. 

Nhôn viên hỏi quan: Have you anything to declare? 

A: Không, tôi nghĩ là không. Tôi không có gì ngoài tài sản cá nhân. 
Đây là các bản khai báo hải quan. Tôi đã nhận được ở trên máy 
bay uà điền xong tôi. 


Nhôn viên hỏi quan: Good. TÌI just examine and stamp these papers. Please 
wait for a little while. 


C: Mọi thứ đều hợp lệ. thưa ông Grey. Đây là hộ chiếu của ông. Bây 
giờ, phiền ông đi qua đó uà chỉ hành lý của ông để chúng tôi kiểm 
tra nhé? 

A: Không phiền gì cả. 


Nhân viên hỏi quần: All right. The entry and customs procedures are all 
through now. 


A: Cám ơn ông rất nhiều. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh ~ 65 


Protocol Routine 
C. Meeting the Press 





Characters 

A Foreign Guest: Mr, Grey (A) 

General Manager of the Company: Mr. Hsu (B) 
Interpreter: Mr. Liang (Q 

Newsman A Newsman B Newsman C 


B: Kính thưa quý vị, các thành viên của giới báo chí, chúng tôi rất uui 
mừng được thông báo uị khách danh dự của chúng tôi, ông QGrey, từ 
thành phố Neu¿ York đã đến đây an toàn. Nếu quý uị có bất cứ câu 
hỏi nào, xin hãy giơ tay lên uà chúng tôi sẽ mời quý uị phát biểu. 
Vâng. ông Hoa đến từ tờ Nhật báo Liên Hiệp. 


P.v A: Chào mừng ông đến Đài Loan, ông Grey ạ. Ông có thể cho 
chúng tôi biết ông dự định sẽ hoàn thành những việc gì trong 
suốt thời gian ông ở Đài Loan không? 


A: First of all, Fd like to say, Im very glad to be here in Taiwan. 
Ive heard a lot about Taiwanese hospitality and m sure my 
stay here will be a rewarding one. First and foremost, my visit 
here ¡s meant to further the warm relationship that is now ex- 
isting between Tatung Company and our company. Hopefully 
in the days to come, we will reach an agreement that will be 
of benefit to both parties. 


B: Ông Quách đến từ tờ Nhật báo Trung Ương. 


P.vB: Thưa ông Grey. tôi muốn biết ấn tượng của ông đối với Đài 
Loan như thế nào? 


hospitality /hosprtelit/ ø. lòng mến khách, sự tiếp đãi ân cân 


66 -— Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Những nghỉ thức ngoại giao thông thường 
C. Gặp gỡ giới báo chí 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: Ông Grey (A) 

Tổng giám đốc công ty: Ông Tô (B) 

Phiên dịch viên: Ông Lương (C) 

Phóng viên A Phóng viên B Phóng viên C 


B: Ladies and Gentlemen, members oÍ the press, We are very 
happy to announce the safe arrival of our honored guest, Mr. 
Grey, from New York City. If you have any questions, please 
raise your hand and well call you to come forward. Yes, Mr. 
Hua from United Daily News. 


P.v A: Welcome to Taiwan, Mr. Grey. Can you tell us what you 
plan to accomplish during your stay in Taiwan? 


A: Trước hết, tôi muốn nói là tôi rất uui sướng được đến Đài Loan. Tôi 
đã được nghe nói rất nhiều uề lòng mến khách cửa người Đài Loan 
và tôi tin chắc rằng khoảng thời gian tôi ở đây sẽ rất bổ ích. Đầu 
tiên uà chủ yếu nhất, chuyến đến thăm của tôi tại đây có ý nghĩa 
thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hiện có giữa Công ty Đại Đông và 
công ty của chúng tôi. Hy uọng trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ đại 
được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. 


B: Mr. Kuo from Central Daily News. 


P.vB: Mr. Grey, Id like to know what is your impression of 
Taiwan. 


impression /ñm'preƒ/ ø. Ấn tượng, cảm tưởng 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 67 


A: Well, to start it off, ve heard a lot of wonderful things about 
Taiwan. There are a lot of things that Taiwan has accomplished 
in the last few years. Taiwan has earned the praise and admi- 
ration of the American public. Finally, Id like to say that by 
the way that things are going, Im sure well hear a lot of good 
things to come from Taiwan ¡n the days to come. 


B: Một câu hỏi cuối cùng của các thành uiên giới báo chí. Vâng, ông 
Trương của Công ty Phát thanh uà Truyền hình Trung Hoa. 


P.vC: Thưa ông Grey, trước hết, tôi xin được nói lời chào mừng ông. Ông 
Grey, câu hỏi của tôi là ông thấy chiều hướng của mối quan hệ 
kinh tế song phương giữa hai nước trong vài năm tới như thế nào? 


A: Im very glad to tell you that we have a bright future ahead of 
us. Ïm sure so long as we continue committing ourselves to 
the principles of fair and free trade, I can safely say that things 
could only get better. 


B: Tốt, cuộc họp báo đến đây là kết thúc. Tôi tin chắc rằng uị khách 
của chúng ta bây giờ cần được nghỉ ngơi. Cám ơn tất cả quý uị đã 
đến dự. 


admiration /œdmo'reifn/ ø. sự khâm phục, ngưỡng mộ 


68 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


A: À, thoạt đầu, tôi đã nghe rất nhiều điều tuyệt uời uề Đài Loan. Trong 
mấy năm qua, Đài Loan đã đạt được rất nhiều thứ. Đài Loan đã 
giành được sự khen ngợi uà ngưỡng mộ của công chúng Mỹ. Sau 
cùng, tôi muốn nói là cứ theo đà phát triển này, tôi tin chắc chúng 
!a sẽ còn nghe rất nhiều điều hay uề Đài Loan trong những ngày tới. 


B: One final question from the members of the press. Yes, a Mr. 
Chang from Chung Hua Broadcasting Company. 


P.vC: Mr. Grey, first of all, Id like to say welcome. My question 
is, Mr. Grey, how do you see the direction of our bilateral 
econormic relationship a few years from now? 


A: Tôi rất uui mừng nói uới ông rằng chúng ta có một tương lai tươi 
sáng đang ở phía trước chúng ta. Tôi tin chắc rằng chừng nào chúng 
ta còn tiếp tục theo sát những nguyên tắc thương mại công bằng và 
tự do thì chừng đó mọi việc chỉ có thể tốt hơn thôi. tôi có thể nói 
chắc chắn như uậy. 


B: Well, thatll be all for now. Fm sure our guest would now 
want to get some rest. Thank you all for coming. 


commit /ka'mit/ ø. cam kết, hứa, chấp nhận 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 69 


Protocol Routine 
(œ)Ð. The Ride to the Hotel 





Characters 

A Foreign Guest: Mr. Grey (A) 

General Manager of the Company: Mr. Hsu (B) 
Interpreter: Mr. Liang (Q@ 


B: 
: 


A: 


Thưa ông Grey. xe của chúng tôi đang đợi ở phía trước. Tất cả 
hành lý của ông đã có người trông nom. 


Thats really very nice, thank you. 


Không có chỉ. Tôi tin chắc là ông sẽ thích Đài Loan, ông Grey q. 


: Ïm sure I will. I just cant wait to start my tour of the island. 


: Để tôi báo trước với ông. có rất nhiều nơi để tham quan và có lẽ 


ông sẽ bị kiệt sức trước khi ông hoàn tất chuyến đi đấy. 


: Nothing to worry. I really like visiting places. 


À này, ông thấy các món ăn Trung Quốc như thế nào? 


: Love ít. 


Ông chỉ cần thử một số cách nấu nướng của chúng tôi ở đây. Có 
khá nhiều món để chọn lựa. Ông có muốn dùng thử món đặc biệt 
nào không? 


If there is something Id like to try out, its Shark Fin's Soup. 
I think thats quite famous in Chinese cooking. 


Shark Fins Soup xúp 0í cá 
limousine /limozi:n/ ø. xe l-mu-dm 


70 - 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nhưng nghi thức ngoại giao thông thường 


D. Trên đường đến khách sạn 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: Ông Grey (A) 
Tổng giám đốc công ty: Ông Tô (B) 
Phiên dịch viên: Ông Lương (C) 


A: 


Mr. Grey, our limousine is waiting at the front. Your baggage 
has all been taken care of. 


Thật tốt quá. cám ơn ông. 
Not at all. Im sure you]l like Taiwan, Mr. Grey. 


Tôi tin rằng mình sẽ thích. Tôi rất nóng lòng muốn bắt đầu chuyến 
du lịch quanh đảo. 


Let me just warn you, therell be a lot to see and you might 
get exhausted before you complete your tOur. 


: Không phải lo lắng gì cả. Tôi thật sự rất thích tham quan các danh 


lam thắng cảnh. 


By the way, how do you like Chinese food? 


Rất thích. 


You just have to try some of our cuisines here. Theres quite a 
variety to choose from. Is there anything ¡n particular that you 
would want to try out? 


Nếu có món nào đó mà tôi muốn thử, thì đó chính là món xúp vi cá. 
Tôi nghĩ món đó khá nổi tiếng trong cách nấu nướng của Trung Quốc. 


cuisine /kw1'zi:n/ ø. cách nấu nướng 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 71 


B: Hay quá, ông không cảm thấy khó chịu khi ăn những món ăn lạ 
như một số người nước ngoài. 


A: Lets just say Ým an adventurer. 


B: §au khi nghỉ ngơi đêm nay. sáng mai chúng tôi sẽ nói thêm cho ông 
về lộ trình chuyến đi của ông. 


A: ThatÌl be fine with me. Thank you. (Looking out the window) 
I can see Taipei is a bustling modern city. 


B: Vông, rất nhiều thay đổi đã diễn ra trong uài năm qua. Bộ mặt của 
thành phố cứ thay đổi từng ngày uới những tòa nhà cao tầng mọc 
lên ở khắp nơi uà những kiến trúc cũ bị giật đổ. 


bustle /bAsU 0. hối hả, bận rộn 
exotic /1g'zptIk/ 2#. ngoại nhập, kỳ lạ, hấp dẫn 






Các thuật ngữ chủ yếu 


crossroad /krosraod/ ø. = crossway ngã tự đường 
















OVverpass /20vopas/ ø = overhead bridge cẩu vượt 

level crossing chỗ chắn tàu 

gas station trạm xăng dâu 

underground walkway lối đi bộ ngầm 

safety island đảo an toàn (điểm đứng chờ trên dải phân cách đường 
nhiều làn, dành cho người đi bộ qua đường) 

milestone /mailsteun/ ø. cột mốc 

inn ñn/ Ø0, quán trọ, quán rượu 

log cabin nhà gỗ 

condominium /konde'miniem/ ø. nhà tập thể (đất thuộc về công ty, 
còn mỗi căn hộ trơng khu đó do người ở trơng căn hộ đó làm chủ) 

villa /vile/ ø. biệt thự 

government housing nhà ở chính quyển 

duplex /dju:pleks/ ø. chưng cứ hai tẳng 





72 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: Its good, you dont have a weak stomach for exotic food as 
some foreigners do. 


A: Vậy chỉ cần nói rằng tôi là một người mạo hiểm. 


B: After your rest tonight, well tell you more about your itiner- 
ary tomorrow morning. 


A: Tốt thôi. Cám ơn. (Nhìn ra ngoài cửa sổ) Tôi thấy Đài Bắc là một 
thành phố hiện đại uà nhộn nhịp. 


B: Yes, a lot of changes have taken place these past Íew years. 
The face of the city keeps on changing every day with high- 
rises going up everywhere and old structures being torn down. 


itinerary /attinererU ø. kế hoạch uê cuộc hành trình, lộ trình 


















skyscraper /skaiskrelpe/ ø. nhà chọc trời 

squatter /skwpte/ ø. nhà xây cất trái phép 

large-scale debartment store cửa hàng bách hóa quy mô lớn 

nightclub /nartklAb/ ø. hộp đêm 

souvenir shop cửa hàng bán hàng bả niệm 

Chunghua Emporium = The China Bazadr Trưng tâm mua sắm 
Trưng Hoa 

cross the railroad băng qua đường ray xe hỉa 

pass a red light vượt đèn đỏ 

tailgate /teilgeI ø. nối đuôi nhau (xe cô) 

exceed the speed limit chạy quá tốc độ 

toll station trạm thu lệ phí 

art museum viện bảo tàng mỹ thuật 

city gate cửa ngõ thành phố 

Taipei Planetarium Cưng thiên uăn Đài Bắc 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 73 


Protocol Routine 
(ì E. At the Hotel 


B: Ông Bao, đây là ông Grey. Thưa ông Grey, đây là ông Bao, nhân 


uiên bộ phận quan hệ khách hàng của khách sạn này. 


Nhônviên Thưa ông Grey, chào mừng ông đến uới khách sạn chúng tôi. Hành 
kháh sm: lý cửa ông sẽ được gửi lên phòng của ông trong uài phút nữa. Tôi 


A: 


là nhân uiên bộ phận quan hệ khách hàng của khách sạn này 
uà nếu ông có cần bất cứ điều gì, tôi sẽ sẵn sàng phục uụ ông. 


©.K. 


Nhôn viên Thưa ông Grey, từ phòng của ông, ông có thể nhìn thấy cảnh 
khúc sạn: đẹp của thành phố. Giỏ trái cây uà chai rượu này là món quà 


A: 


chào mừng của khách sạn. 


Ï appreciate that. Thank you. 


B: Nếu ông có cần bất cứ điều gì. ông Bao sẽ phục uụ các nhu cầu 


của ông. Đây là danh thiếp của tôi. Cứ tự nhiên gọi cho tôi uào 
bất cứ lúc nào nhé. 


:; Thank you. 


À. ông Grey q, đã đến lúc tôi nên ra uề. Hãy ráng nghỉ ngơi nhé. 
Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông. Thư ký của tôi sẽ đến thảo luận uới 
ông uê lộ trình chuyến đi của ông. 

Thank you again. 

Ngày mai gặp lại nhé. 


Goodbye. 


compliment komplimenf ø. lời thăm hỏi, chúc mừng 


74- 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Những nghi thức ngoại giao thông thường 
E. Tại khách sạn 
B: Mr. Pao, this is Mr. Grey. Mr. Grey, Mr. Pao, the guest rela- 
tions officer of this hotel. 


Nhân viên Welcome to our hotel, Mr. Grey. Your luggage will be sent 

khúc sạn: up tO your room in a Íew minutes. Ïm the guest relations 
officer of this hotel and ¡if there ¡is anything you may need, 
FlÍ be at your service. 


A: Vâng. 


Nhân vên Your room has a wonderful view of the city, Mr. Grey. 
khá sạn: The basket of fruits and the bottle of wine are compli- 
ments of the hotel. 


A: Tôi thật cẩm kích vì điều đó. Cám ơn ông. 


B: lfyou should need anything, Mr. Pao wiÌl attend to your 
needs. This is my card. Feel free to call me up anytime. 


A: Cám ơn ông. 


B: Well, Mr. Grey, IHl leave you for the moment. Catch some rest. 
[1l be meeting you tomorrow. My secretary will be coming 
over to điscuss with you your itinerary. 


A: Một lần nữa xin cám ơn ông. 
B: TiÌl tomorrow. 


A: Tạm biệt. 


Thực hành PHIÊN ĐỊCH Anh - Việt; Việt - Anh —- 75 


Protocol Routine 
F. Dinner for Mr. Grey 





Nhôn viên Chào ông Grey. chúng tôi sẽ bắt đầu phục uụ bữa tối uào lúc 6 
khá sạn: giờ chiều nay, tối nay ông có muốn dùng món gì đặc biệt không? 


A: What do you suggest? 


Nhônvên Tôi để nghị ông th món thịt nướng Mông Cổ ở nhà hàng nằm 
khád sọ. phía bên trái tiền sảnh của khách sạn. 


A: Tharll be fine, thank you. Just make sure there's another seat 
for my interpreter, Mr. Liang. Can you tell someone to bring 
some ¡ice cubes to my room? 


Nhôn ên Chắc chến rồi. Tôi sẽ bảo phục uụ phòng mang một ít đá lên 
khác sụn: ngay. 


A: Thank you. 
Nhôn viên khá sạn. Không có chỉ. 
(In the restaurant) 


Mhôn điên Chào các ông. Chỗ của các ông ở ngay đằng này. Xin hãy theo 
khát sạn: tôi. Các ông có muốn dùng gì trước bữa ăn không? 


A: Yes. Id like to have a glass of wine, if thars alright. And my 
Interpreter.... 


C: Vui lòng cho một ly nước cam. 


Nhôn viên Vâng, thưa ông. Tôi hy uọng các ông sẽ thích bữa ăn. Chúc các 
khót sm: ông ngon miệng. 


A: Thank you. 
Nhân vên khác sọ: Nếu ông cần điều gì khác, cứ việc gọi tôi. 


76 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Những nghi thức ngoại giao thông thường 
F. Bữa ăn tối của ông Grey 


Nhôn vên Good evening, Mr. Grey, we shall start serving dinner at six this 
khúh sm: evening, do you want to have anything in particular tonight? 


A: Ông có đề nghị gì không? 


Nhôn viên T'd suggest you try our Mongolian Barbecue at the restau- 
khát sạn: rant on the left side of the hotel lobby. 


A: Được đấy, cám ơn ông. Hãy chắn chắn là ông lương, phiên dịch 
uiên của tôi cũng có chỗ ngôi. Ông có thể bảo ai đó mang ít đá 
cục lên phòng tôi không? 


Nhân viên Certainly. FII tell room service to bring some up right 
khác sụn: away. 


A: Cám ơn ông. 
Nhân viên khóch sạn: It's my pleasure. 
(Trong nhà hàng) 


Nhân vên @Good evening, sirs. Your seats are right over here. Please 
khó sọn: follow me. Would you care for something before your meal? 


A: Vâng. Nếu được, hãy cho tôi một ly rượu uang. Và phiên dịch viên 
của tôi...... 


C: Just a glass of orange juice, please. 


Nhôn viên khách sạn: Very well, sir. I hope youlll enjoy your meal. Bon 
appetit. 


A: Cám ơn ông. 
Nhôn viên khách sạn: IÍ there is anything else you might need, just call me. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 77 


Protocol Routine 
G. Making an Abbointment 





Characters 

A Foreign Guest: Mr. Grey (A) 

General Manager of the Company: Mr. Hsu (B) 
Interpreter: Mr. Liang (Q) 


A: 


Chào ông. Ông có nghỉ ngơi được chút nào không? 


Oh, yes. And Ive just taken a nice bath, that makes me feel 
quite refreshed. 


À. thưa ông Grey, nếu ông thấy tiện thì ông Lâm, giám đốc công ty 
của tôi muốn đến thăm ông uào sáng mai. 


: Its very kind of Mr. Lin. What time shall Ï expect him? 


B: Ông thấy 9 giờ có được không? 


: Yes, thatll be fine. 


(On the telephone) 


: Hello, is that Mr. Liang Hsing? This is Mr. Grey. 


C: Speaking. What can I do for you, Mr. Grey? 


: Ïjust got word that Mr. Lin, President of Tatung Company 


wishes to see me tomorrow morning. I wonder if you could 
help change the time of that appointment to the afternoon. 


refresh /rrfrelƒ ø. làm khỏe người, làm tỉnh táo 


78- 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Những nghi thức ngoại giao thông thường 


()ìŒ, Thu xếp một cuộc hẹn 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: Ông Grey (A) 
Tổng giám đốc công ty: Ông Tô (B) 
Phiên dịch viên: Ông Lương (C) 


A: 


How do you do? Have you had a little rest? 


Ô, có. Và tôi uừa tắm xong. nên tôi thấy tươi tỉnh. 


Well, Mr. Lin, President of my corporation would like to call 
you tomorrow morning if its convenient for you, Mr. Grey. 


: Ông Lâm tử tế quá. Mấy giờ tôi có thể gặp ông ấy? 
: Would nine oclock be all right with you? 


: Vớng, thế thì hay quá. 


tt  & 


(Trong điện thoại) 


: ZIlô, có phải ông Lương Hưng đó không q? Tôi là Grey đây. 


C: Tôi đây. Ông Grey à, tôi có thể giúp gì cho ông? 


: Tôi uừa biết là ông Lâm, giám đốc Công ty Đại Đồng muốn đến 


thăm tôi uào sáng mai. Tôi không biết ông có thể giúp tôi đổi giờ 
hẹn sang buổi chiều hay không. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 79 


C: Well, III ñnd out from Mr. Lin, and II ring you back as soon 
as possible. 


A: Thank you, Mr. Liang! 


C: (Calling back) Hello, is that Mr. Grey? Mr. Lin says tomorrow 
afternoon will be all right, but he wonit be free befÍore 3 p.m.. 
Would that be too late? 


A: No. That suits me fine. Tomorrow afternoon at 3:30 then. IÏ 
hope I havent inconvenienced him. 


C: No. I dont think you have. So TÌI convey to Mr. Lin that youTl 
be expecting him at 3:30 in your suite. 


A: Please do. And kindly tell Mr. Lin that m looking forward to 
the pleasure of meeting him. So long! 


C: See you again, Mr. Grey. 


convey /ken've ø. truyền đạt, truyền tải 












Các thuật ngữ chủ yếu 

Dont you think that's a bịt too late? Ông không nghĩ như vậy là hơi 
quá trể sao? 

Would 9:30 be all right with you? Ông thấy 9 giờ 30 được không? 

Thaạt suits me fine. Điều đó rất thích hợp với tôi. 

l just got word that ~. Tôi uừa mới biết ~. 

I hope l haven't inconvenienced him. Tôi hy vọng tôi không gây phiền 

hà cho ông ấy. 


80 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


C: Vông., tôi sẽ hỏi ông Lâm, uà tôi sẽ gọi lại cho ông ngay khi có thể. 


A: Cám ơn ông. ông Lương! 


C: (Gọi lại ZIô, có phải ông Grey đó không ạ? Ông Lâm nói là chiều 
mơi cũng được, nhưng sau 3 giờ chiều ông ấy mới rảnh. Như uậy 
có quá trễ không? 


A: Không. Khoảng thời gian đó rất tiện cho tôi. Vậy chiều mai 3 giờ 30 
nhé. Tôi hy uọng tôi không gây phiền hà cho ông ấy. 


C: Không. Tôi nghĩ không có đâu. Vậy tôi sẽ chuyển lời cho ông Lâm 
rằng ông sẽ đợi ông ấy lúc 3 giờ 30 tại phòng của ông. 


A: Vông. Và xin uui lòng nói uới ông Lâm rằng tôi rất mong được vinh 
dự gặp ông ấy. Tạm biệt! 


C: Hẹn gặp lại, thưa ông Grey. 









Sorry, l wdsn't in when you called. Xin lỗi, tôi đã không có trơng uăn 
phòng khi ông gọi đến. 

Any time in the afternoon will suit him. Đất cứ húc nào vào buổi chiều 
cũng đều tiện cho ông ấn. 

I was calling to tell you ~. Tôi gọi điện đến là để cho ông biết ~. 

Will you be free this afternoon? Chiều nay ông có rảnh không? 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 81 


Protocol Routine 
(sz) H. Discussing the ltinerary 





Characters 

A Foreign Guest: Mr. Grey (A) 
Interpreter: Ar. Liang (B) 

Secretary of the Company: Miss Tang (Q) 


C: 


0 PP \OQ 


Ọ 


Xin chào ông Grey. Công ty phái tôi đến để thảo luận uề lịch trình 
tham quan của ông. 


: How do you do? And may I know your name? 
: Tôi xin lỗi. Tôi quên nói với ông. Tôi họ Đường. 
: Ïm glad to meet you, Miss Tang. 


: Tôi cũng rất uui được gặp ông, thưa ông Grey. Chúng ta bắt đầu 


nói uê lịch trình tham quan của ông nhé? 


: By all means, please do. 


C: Vậy ông bắt đầu bằng việc nói cho tôi nghe những nơi mà ông đặc 


biệt muốn tham quan nhé? 


: Ive read a lot about Taiwan before I came here. Im really in- 


terested in seeing the Lungshan Temple, the Chiang Kai-shek 
Memorial Hall, the National Palace Museum and the Taroko 
Gorge. 


: Tôi nghĩ chúng tôi có thể đứa những yêu cầu cửa ông uào lịch trình 


tham quan. Để tôi nói tỉ mỉ cho ông nghe về lịch trình tạm thời của 
ông. Như thế có được không ạ? 


tentative /tentatrv/ 24j mang tính tạm thời, thăm dò 


82- 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Những nghi thức ngoại giao thông thường 


H. Thảo luận về lịch trình tham quan 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: Ông Grey (A) 
Phiên dịch viên: Ông Lưng (B) 
Thư ký của công ty: Có Đường (C) 


C: 


0 >> 0 


> 


Good morning, Mr. Grey. I have been sent by the company to 
discuss your itinerary. 


Chào cô. Xin cô uui lòng cho tôi biết tên. 


Im sorry. I forgot to tell you. Ï am Miss Tang. 


: Tôi rất uui được gặp cô, cô Đường. 


: Im glad to meet you, too, Mr. Grey. Shall we proceed with 


your itinerary? 


: Chắc chấn như thế tôi, xin mời. 


C: Why dont you start by telling me the places you want to visit 


in particular? 


: Trước khi đến đây, tôi đã đọc rất nhiều sách báo nói uề Đài Loan. 


Tôi thật sự rất thích tham quan chùa Long Sơn. Nhà Tưởng niệm 
Tưởng Giới Thạch, Viện Bảo tàng Cố Cung uà hẻm núi Thái Lỗ. 


I think we can incorporate your requests in the itinerary. Let 
me just give you a rundown of your tentative itinerary. Is that 
G.K.? 


incorporate /in'ka:pe,rerV ø bao gồm vào, đứa ào 
rundown /ran'dauon/ 0ø. sự mô tả, phân tích dỉ mì 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 83 


A: 


C: 


A: 


C: 


Go ahead. Im all ears. 


Hôm nay là thứ ba. Tối nay ở Nhà hát Quốc gia có một buổi hòa 
nhạc những ca khúc dân gian Trung Quốc. Để tôi đề nghị các mục 
SđU: 


Thứ ba, ông sẽ có cuộc họp uới ông Tô tại uăn phòng của ông ấy 
từ 2 giờ đến 5 giờ. Buổi hòa nhạc những ca khúc dân gian Trung 
Quốc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30. 


Sáng thứ tư, đến thăm Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Đến thăm 
Viện Bảo tàng Cố Cung uà ăn trưa ở đó: chiều đến thăm Công viên 
Dương Minh Sơn, sau đó quay về đây. 


Thứ năm, 8 giờ sáng xuất phát đi hẻm núi Thái Lỗ: ở đó cho đến 2 
giờ chiều, uà tối thì quay uề đây. Đến thăm chùa Long Sơn và khu 
chợ đêm gần đó. Nào, ông nghĩ thế nào về chương trình tạm thời 
này? 


: Excellent! Its very thoughtful of our host to have drawn up 


such an elaborate programme for me. I'm all for it. What will 
happen on the fourth day, Friday? 


: Ông sẽ có thời gian rảnh để đi mua sắm uà làm gì tùy ý. Buổi tối, 


ông Tô, Tổng giám đốc công ty sẽ đãi ông một bữa ăn tối tạm biệt. 


: l hope you dont mind my asking the General Manager to give 


me the honor of hosting the Friday dinner instead. 


: Tôi tin chắc rằng Tổng giám đốc sẽ không từ chối điều đó đâu. 


Thank you. 


Vậy thì mọi việc quyết định thế nhé. 


elaborate /rlœberet/ 4#. tỉ mỉ, trdu chuốt 


84- 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: 


C: 


Cứ nói đi. Tôi lắng nghe đây. 


: Today is Tuesday. There is a concert of Chinese folk songs 


tonight at the National Concert Hall. Let me propose the 
following items: 


Tuesday, you will have a meeting with Mr. Hsu at his office 
from two to five. The concert of Chinese Folk songs starts at 
7:30. 


Wednesday morning, visit the Chiang Kai-shek Memorial Hail. 
Visit the National Palace Museum and have lunch there; visit 
Yangmingshan Park in the afternoon, then go back home. 


Thursday, leave for Taroko Gorge at 8:00 in the morning; stay 
there till two and go back home in the evening. Visit the Lung- 
shan Temple and the adjoining night market. Now, what do 
you think of this tentative programme? 


Tuyệt uời! Chử nhà của chúng ta thật chu đáo khi thảo ra một 
chương trình tỈ mỉ cho tôi như uậy. Tôi hoàn toàn đông ý. Ngày thứ 
tư tức là thứ sáu thì dự định thế nào? 


: Youll have the free time to do some shopping and be on your 


own. In the evening, there will be a farewell dinner to be 
hosted by the General Manager of the Company, Mr. Hsu. 


Thay vì uậy, tôi hy uọng cô không phiền việc tôi yêu cầu Tổng giám 
đốc cho tôi niềm uinh dự được đãi ông ấy bữa tối uào thứ sáu này. 


: Ïm sure the General Manager wont object to that. 


Cám ơn cô. 


Its all settled then. 


adjoining /o'dzainnV 2#. sát bên, tiếp giáp 
host /heust/ ø. khoản đãi 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 85 


A: Yes. 


C: À, bây giờ tôi phải đi đây. Ông nghỉ ngơi một lát đi. Ông đừng 
quên buổi hòa nhạc tối nay nhé. 


A: I wont. 
C: Được rồi. Tạm biệt. 


A: Thanks for everything. Its nice meeting you. Goodbye. 


Các thuật ngữ chủ yếu 

Yangmingshan = Grass Mountdin núi Dương Minh 

The Taiwan Provincial Museum Viện Bảo tàng cấp tỉnh của Đài Loan 
Yuantung Temple chàa Viên Thông 

Taipei Youth Park Công viên Thanh niên Đài Bắc 

Hsingtie Temple Đên Hành Thiên 

Fort San Domingo in Tanshui pháo đài Đạm Thủy Hồng Mao 

The National Revolutionary Martyrs' Shrine Đài Liệt sĩ Cách mạng 
Quốc gia 
Fokuang Temple in Kaohsiung City chàa Phật Quang ở thành phố 
Cao Hùng 

Sun Moon Lake hồ Nhật Nguyệt 

The Southern Cross-lsland Highway quốc lộ chạy qua miền Nam 

Will you be travelling first or economy class? Ông sẽ đi ué hạng nhất 
hay ué hạng thường? 

l have you booked for July l on the afternoon flight. Tôi đã đặt cho 
ông chuyến bay ào chiểu ngày ] tháng 7. 





86 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Vâng. 


C: Well, I have to leave now. Why don't you get some rest? 
Dont forget about the concert tonight. 


A: Tôi sẽ không quên đâu. 


C: Alright. Goodbye. 


A: Cám ơn về tất cả mọi thứ. Rất uui được gặp cô. Tạm biệt. 



















The qfternoon tour takes you to the ƒfamous attractions oƒ the city. 
Chuyến tham quan buổi chiều sẽ đưa ông đến các địa điểm nổi 
tiếng của thành phố. 

These are the well-known rock formations oƒ Yehliu seaside. Đây là 
những cấu trúc bằng đá nổi tiếng của bờ biển Dã Liễu. 

There are many excellent Chinese restaurants in Chinatown. Ở khu 
phố người Hoa, có nhiều nhà hàng Trưng Quốc tất tuyệt tời. 

There qre scores oƒ bequtiful views ƒrom the Taichung-Hudlien stretch 

of the central cross-island highway. Trên quốc lộ chính chạy suốt từ 
Đài Trưng đến Hoa Liên có rất nhiều cảnh đẹp. 

The city is good for sightseeing, shobpbing, museums, and temples. 
Thành phố này thích hợp để tham quan, mua sắm, đến thăm viện 
bảo tàng và đền chùa. 

This is the downtown section oƒ the city, and you cơn return here for 

sightseeing. Đây là khu trưng tâm thành phố, ông có chể quay lại 

đây để tham quan. 






Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 87 


2A. Giới thiệu bối cảnh: Thời tiết 


Weother and Dinner Parties 
Thời tiết và những bữa tiệc 
$ When people meet, they often talk about the weather. Some 
day a foreign guest may ask you about the climate of Taiwan. 
Will you be able to tell him what it is like? 
Khi người ta gặp nhau, họ thường nói về thời tiết. Có lẽ một ngày 
nào đó một vị khách nước ngoài sẽ hỏi bạn về khí hậu ở Đài Loan. 
Bạn có thể nói cho ông ấy biết thời tiết như thế nào không? 


$ Here is some information about the weather in Taiwan. Ït may 
help you in your future work. 
Đây là một số thông tin về thời tiết ở Đài Loan. Có lẽ nó sẽ giúp ích 
cho công việc tương lai của bạn. 


$ Taiwan is located ¡in the subtropical zone. This means that 
youTl find weather normally found in tropical areas and tem- 
perate zones in Taiwan. The summer can be extremely hot 
while winters might be mildly cold, but rarely do temperatures 
in most areas drop below 10C during the winter time. 
Đài Loan nằm ở vùng cận nhiệt đới. Điều này có nghĩa là bạn sẽ thấy 
Đài Loan có thời tiết giống thời tiết thường thấy ở những vùng nhiệt 
đới và vùng ôn đới. Mùa hè có thể cực kỳ nóng trong khi mùa đông 
có lẽ không lạnh lắm, ThH ở phần lớn các vùng thì nhiệt độ hiếm 
khi xuống tới mức 10°C vào mùa đông. 


$ It rains a lot in Taiwan, too; especially during the summer 
months. Jt is during these months from June to August that 
Taiwan experiences typhoons. Typhoons are tropical weather 
disturbances that are the equivalent of hurricanes on the At- 
lantic Ocean. Typhoons can cause considerable damage and 
harm to properties and human lives. There are no more than 
10 typhoons that cross the country each year in Taiwan. 


considerable /ken'siderebl 4#. đáng kể, lớn 


88 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Ở Đài Loan cũng mưa rất nhiễu; đặc biệt là trong suốt những tháng 
hè. Đó là vào những tháng từ tháng 6 đến tháng 8 nảy, Đài Loan 
phải trải qua những cơn bão to. Những cơn bão to là những rối loạn 
về thời tiết vùng nhiệt đới tương đương với những trận bão tắp ở Đại 
Tây Dương. Những cơn bão to có thể gây ra tổn thất đáng kể và thiệt 
hại về người và của. Hàng năm có đến mười cơn bão to đi qua Đài 
Loan. 


During the winter months, Taiwan can experience some snow 
in the mountains. If the weather gets cold enough, people in 
Taipei may have a chance to see a white winter in the nearby 
mountains of Yangmingshan. 

Trong suốt những tháng đông, trên một số ngọn núi ở Đài Loan có 
thể có tuyết. Nếu thời tiết đủ lạnh, người dân ở Đài Bắc có lẽ sẽ có 
cơ may ngắm tuyết trên dãy núi Dương Minh gần đó. 


The winter months last from December to February. In higher 
altitudes of the island, people can do some skiing. But dont 
expect too much, the snow on Taiwans mountains is not like 
that in the Swiss Alps. 

Những tháng đông kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2. Ở những nơi 
cao hơn so với mực nước biển, người ta có thể trượt tuyết. Nhưng 
đừng trông mong quá nhiễu, tuyết trên những ngọn núi ở Đài Loan 
không giống như tuyết trên dãy núi An-pở ở Thụy Sĩ. 


The climate in the south is warmer than that found ¡in the 
north. Youll find tropical beach resorts and forests in the 
south that you]l never find in the North. 

Khí hậu ở miễn Nam ấm áp hơn ở miễn Bắc. Bạn sẽ nhìn thấy những 
khu nghỉ mát ở bờ biển và những cánh rùng nhiệt đới ở miễn Nam 
mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở miễn Bắc. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 89 


$ When a visitor comes to Taiwan, it ¡is advisable for him to 
bring the proper clothes for the proper season. Light, short- 
sleeved shirts and short pants are the norm for the summer 
and heavier and warmer clothes for the winter. 
Khi du khách đến Đài Loan, tốt hơn là người ấy nên mang theo quần 
áo thích hợp cho từng mùa. Cách ăn mặc điển hình cho mùa hè là áo 
sơ mi nhẹ, ngắn tay và quần soóc, còn đối với mùa đông thì mặc 
quần áo dày hơn và ấm áp hơn. 


$ A foreigner can know what the weather ¡is like any day by 
listening to the English news broadcasts on the radio or by 
reading English newspapers that are widely available throughout 
Taipel. Most foreigners though like to ask their Chinese hosts 
about the weather personally. The expressions and practices 
below can help you say something about the weather ¡in English. 
Một người nước ngoài có thể biết được thời tiết của bất cứ ngày nào 
như thế nào bằng cách nghe tin túc tiếng Anh phát trên rađiô hoặc 
đọc các báo tiếng Anh được bày bán khắp nơi ở Đài Bắc. Nhưng hầu 
hết những người nước ngoài lại thích đích thân đi hỏi những người 
bạn chủ nhà Trung Quốc của họ vê thời tiết. Những cách diễn đạt và 
những phần luyện tập đưới đây có thể giúp bạn nói đôi chút về thời 
tiết bằng tiếng Anh. 


90 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Từ vựng và dạng câu chủ yếu 

sultry /saltr/ a#. (nóng) oi bức 

stifling /starfiir/ 4#. (nóng) ngột ngạt 

mild /marld/ 4#. ấm áp 

biting cold lạnh buốt 

frigid /fridztd/ a#ÿ. rất lạnh 

"chỉlly /tfIl/ a4 lạnh léo, khá lạnh 

heavy đownpour mrưưi nhự trút rước, muớa dữ dội 
downpour /daonp2:/ ø. mưa như trút nước 


tt. 


shower /ƒaoo/ . mua rào 

occasional shower thỉnh thoảng có truii rào, mưa rào từng đợt 
drizzle /drizl/ n. mưa bụi 

mizzle /m1zl/ 0. muưi phùn 

hurricane /“hArtikem/ ø. bão táp 

violent storm cơn bão dữ dội 

strong gale gió giật 

gale /gell/ ø. gió mạnh 

breeze /bri:z/ Ø, gió nhẹ 

gentle breeze gió hi hiu 


tt # 


The rain is going to stop very shortly. Trời sẽ tạnh mưa rất nhanh. 

It's beginning to let up. Trời bắt đầu dịu lại. 

It seldom rains at this time of the year. Vào thời gian này trơng 
năm, trời ít khi mưa. 

I think the weather here is very pleasant. Tôi nghĩ thời tiết ở đây 
thật dễ chịu. 

The average temperature is ~. Nhiệt độ trung bình là ~. 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 91 


Weather and Dinner Parties 
(ìA. The Wedather Today 





Characters 

A Foreign Guest: (A) 

A Host: (B) 

A: Irs quite sunny today, isnt it? 

B: Vớng, nắng đấy. Nhưng ở Đài Bắc, trời không phải lúc nào cũng 
như uậy. Ở đây mưa rất nhiều. Thật hay là ông đã chọn thời gian 
đến đây uào mùa xuân. Đến thăm Đài Bắc thì không có lúc nào tốt 
hơn khoảng thời gian này trong năm. 

A: Yes, the air is crisp and cool. And I might say it reminds me 
a lot of the weather back home. 

B: Đài Loan nằm ở uùng cận nhiệt đới. Mùa đông ở đây ấm áp. trong 
khi mùa hè có thể rất nóng. 

A: Tell me, are there any mountains nearby that we can visit 
while Fm here? m really a nature enthusiast. 

B: Vông, chúng ta có thể lên núi Dương Minh. Nó chỉ nằm ở uùng 
ngoại ô Đài Bắc thôi uà bây giờ hoa đang nở rộ. Rất nhiều người 
dân địa phương thường lên núi Dương Minh uào thời gian này trong 
năm để thưởng thức những bông hoa khoe sốc. 

A: That will be a welcome change from the hustle and bustle of 
Taipei. When do you think we can go there? 

B: Ngày thường là tốt nhất bởi uì ngày cuối tuần sẽ có rất nhiều người. 

99 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Thời tiết và những bữa tiệc 





()A. Thời tiết hôm nay 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) 
Chủ nhà: (B) 


A: 


Trời hôm nay khá nắng phải không? 


Yes, it is. But its not always like this in Taipei. It rains a lot 
here. Its good you have timed your visit in Spring. There's no 
ñner time to visit Taipei than this time of the year. 


: Vâng, không khí khô lạnh uà mát. Và có thể nói là nó khiến tôi 


nhớ rất nhiều đến thời tiết ở quê nhà. 


Taiwan ïs located in the subtropics. The winters here are mild, 
while the summers can be really hot. 


Hãy nói cho tôi biết, gần đây có ngọn núi nào chúng ta có thể đến 
thăm trong khi tôi ở đây không? Tôi thật sự là một người rất yêu 
thiên nhiên. 


Well, we can go to Yangmingshan. Its just in the outskirts of 
Taipei and the flowers are in bloom right now. A lot of locals 
frequent Yangmingshan this time of the year to appreciate the 
colorful display of blossoms. 


: Đó sẽ là một sự thay đổi thú uị khi ra khỏi thành phố Đài Bắc hối 


hả và xô bồ. Ông nghĩ khi nào thì chúng ta có thể đến đó? 


A weekday would be best as there]l be a lot of people during 
the weekend. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 93 


A: Do I need to bring anything? 


B: Tốt hơn là ông nên mang theo áo khoác. Để phòng khi trời trở nên 
quá lạnh. 


A: Ijust cant wait to get there. 


crisp /krisp/ 4ÿ. khô lạnh 


94 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


A: Tôi có cần mang theo cái gì không? 


B: Youd better bring a jacket along. Just in case it gets too cold. 


A: Tôi rất nóng lòng được đến đó. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 95 


Weather and Dinner Parties 
(œ)B. The Weather 





Characters 
A Foreign QGuest: (A) A Host: (B)  Interpreter: (C) 


A: 


Ông thấy thời gian ở đây của ông như thế nào? 


Its been good so far, but the weather ¡is a bịt too hot to my 
liking. 


Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Bây giờ chúng ta đang uào giữa mùa 
hè, đó chính là lý do tại sao bây giờ trời lại nóng như uậy. 


: What do people here do tọ keep cool during the summer? 


À, chúng tôi ăn rất nhiều kem. trái cây ướp lạnh uà uống rất nhiều 
nước trái cây lạnh. Nếu ông muốn, tôi có thể mang cho ông một ít 
trái cây địa phương. 


: Tharll be great. Tell me, what are the summer months in 


Taiwan? 


Những tháng hè ở đây bắt đầu uào tháng 6 uà kéo dài cho đến 
đầu tháng 9. Những tháng này cũng chính là những tháng có bão 
lo, 


: Does Taiwan experience a lot of typhoons? 


Trong một năm có khoảng ba đến bốn cơn bão to. 


ve never experienced a typhoon. But Im sure itll be a 
welcome relief from this summer heat. 


liking /latkmV ø. sở thích 


96 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Thời tiết và những bữa tiệc 





B, Thời tiết 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhà: (B) Phiên dịch viên: (C) 


RA: 


How are you enJoying your stay? 


Cho đến nay thì cũng tốt, nhưng thời tiết khá nóng nên không thích 
hợp với tôi. 


Im sorry to hear that. Were right now in the middle of sum- 
mer, thats why its hot right now. 


: Ở đây người ta làm gì để giữ mát trong suốt mùa hè? 


B: Well, we eat a lot of ice cream, iced fruits plus a lot of cold 


fruit juices. If you want, I can bring you some local fruits. 


: Tuyệt quá. Hãy cho tôi biết những tháng hè ở Đài Loan gồm những 


tháng nào? 


The summer months here start in June and last tiÌl early 
September. These months are also the typhoon months. 


Đài Loan có nhiều cơn bão to không? 


There are around three or Íour in a year. 


: Tôi chưa bao giờ trải qua cơn bão to. Nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ 


làm dịu cái nóng mùa hè. 


to ones liking thích hợp với ai 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Ảnh ~ 97 


2B. Giới thiệu bối cảnh: Những 
bưã tiệc 


6=œ\ Wedther and Dinner Pariies 
Thời tiết và những bữa tiệc 
ệ In the diplomatic service, invitations to a formal dinner are 
usually sent out at least ñve days in advance. In this way, 
sufficient time is given to the guests to arrange their social 
engagements. 
Trong ngành ngoại giao, giấy mời dự một bứa tiệc trang trọng 
thường được gửi đi ít nhất là trước năm ngày. Như vậy, các khách 
mời sẽ có đủ thời.gian để sắp xếp những cuộc hẹn xá giao của họ. 


$ Sometimes a guest may find it impossible to accept the invita- 
tion because of a previous engagement. lf it happens to be the 
guest of honour, the dinner party will have to be postponed. 
Đôi khi, một khách mời có thể thấy rằng không thể nhận lời mời bời 
vì đã có một cuộc hẹn trước đó. Nếu điêu đó xảy ra với một vị 
khách danh dự thì bứa tiệc sẽ phải hoãn lại. 


$ lí the dinner party is given at a hotel or at any other pubilic 
place, the host should be there before the guests arrive. The 
hosts must be there to receive the guests and introduce them 
to each other if they have not met before. 
Nếu bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn hay bất kỳ nơi công cộng 
nào khác, chủ nhân bứa tiệc nên có mặt ở đó trước khi các khách 
mời đến. Chủ nhân bứa tiệc phải có mặt ở đó để tiếp đón khách và 
giới thiệu các vị khách với nhau nếu những vị khách này trước đây 
chưa từng gặp nhau. 


© In Taiwan, tea (or some other light refreshments) would be 
served while the guests and hosts sit chatting and waiting for 
the dinner to begin. 
Ở Đài Loan, người ta sẽ phục vụ trà (hoặc vài thức uống hoặc món 
ăn nhẹ khác) trong khi các vị khách và chủ nhân bữa tiệc ngôi nói 
chuyện với nhau và đợi bứa tiệc bắt đầu. 


98 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ At a Taiwanese dinner, the guests and the hosts sit alternately 
at a round table (on most occasions). It is for the main host 
(at a table) to point out to each guest where he or she is to 
sit. In order to save time and confusion, plaee cards are usually 
used at big dinner parties. 
Trong một bửa tiệc ở Đài Loan, chủ nhân bữa tiệc và các vị khách 
mời sẽ ngôi xen kẽ nhau quanh một chiếc bàn tròn (trong hầu hết 
các trường hợp) Chính chủ nhân chính (ở một bàn) chỉ định chỗ ngồi 
cho mỗi vị khách. Để tiết kiệm thời gian và tránh sự bối rối, người ta 
thường sử dụng những tấm thẻ có ghi tên của khách đặt ở các vị trí 
khách sẽ ngôi ở những bửa tiệc lớn. 


$ We in Taiwan eat with chopsticks, while most foreigners eat 

with knives and forks. Some foreign guests may be quite good 
at using chopsticks, but most of them are not. Ïn setting a 
table at which foreign guests are entertained, it is always 
-advisable to place knives and forks alongside the chopsticks. 
Ở Đài Loan, chúng tôi sử dụng đũa để ăn, trong khi hầu hết những 
người nước ngoài dùng dao và nĩa để ăn. Có lẽ có một số khách 
người nước ngoài dùng đũa khá thạo, nhưng hầu hết họ đều không 
biết dùng đũa. Khi bố trí một bàn ăn dành cho khách mời người 

. nước ngoài, chúng ta nên luôn luôn đặt dao và nữa ở bên cạnh đúa. 


$ Maotai and Shao-shing wine are the two most popular drinks at 
a Taiwanese dinner. The former is a strong colourless liquor 
distilled from grains while the latter is a mild yellowish wine 
fermented from rice. 
Rượu Mao Đài và rượu Thiệu Hưng là hai loại thúc uống phổ biến 
nhất trong một bứa tiệc ở Đài Loan. Rượu Mao Đài là một loại rượu 
mạnh không màu được chưng cất từ ngũ cốc, trong khi rượu Thiệu 
Hưng là một loại rượu nhẹ có màu vàng nhạt lên men từ gạo. 


diplomatic /diplematik/ 2#. thuộc ngoại giao, liên quan đến ngoại giao 
engagement /mn'geidzmont/ ø. cuộc hẹn, sự hứa hẹn 
postpone /pa'speun/ ø. hoãn lại 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 99 


$ The main host is invariably the first to propose a toast. He 
usually proposes to drink to the health of the guests, to the 
friendship between the peoples of the two countries and to 
the health of the leaders of the two countries. 
Chủ nhân chính của bứa tiệc luôn luôn là người đầu tiên đề nghị mọi 
người nâng ly uống chúc sức khỏe. Ông ấy thường để nghị nâng ly 
chúc sức khỏe của các vị khách mời, chúc cho tình hữu nghị giữa các 
dân tộc của hai nước và chúc sức khỏe của các vị lãnh đạo của hai 
nước. 


$ Chinese cooking ¡is famous the world over. To most Íforeign 
guests, the most exotic dish is perhaps “shark's fin”, which 
can be prepared in many different ways. China ¡is a large 
country and each of her provinces and bịg cities has its own 
special dishes. 
Cách nấu nướng của Trung Quốc nổi tiếng trên khắp thế giới. Đối 
với hầu hết các vị khách người nước ngoài, món ăn độc đáo nhất có 
lẽ là món "vi cá", được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Trung 
Quốc là một đất nước rộng lớn và mỗi một tỉnh và thành phố lớn 
của Trung Quốc đều có những đặc sản của riêng nó. 


$ At dinner, each of the hosts (including the interpreters) should 
take care of his nearest guest. Chinese at dinner parties, eat 
from a common dish placed ¡in the middle of the table. The 
hosts should help the guests to the food, or ask them to help 
themselves. 
Trong bữa tiệc, mỗi chủ nhân của bữa tiệc (bao gồm cả những phiên 
dịch viên ) nên chăm lo cho vị khách ngôi gần mình nhất. Trong các 
bữa tiệc, người Trung Quốc ăn thức ăn lấy từ đĩa thức ăn chung đặt 
ở giữa bàn. Các chủ nhân nên gắp thức ăn cho khách, hoặc yêu cầu 
khách dùng tự nhiên. 


alternately /2:lta:nItl/ 44. xen kẽ 
chopsticks /tƒopstIks/ ø. đũa 

distill /di'sti/ ø. chưng cất (chất lỏng) 
ferment /fament/ ø. lên men 


100 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ Westerners are not used to reaching for things over the table. 
But in Taiwan, it is usual to help oneself to the food placed 
in the center of the table. The foreign guests should be made 
to understand this difference in “table manners”. 
Người phương Tây không quen với tới thức ăn ở xa họ. Nhưng ở Đài 
Loan, việc tự lấy thức ăn đặt ở giữa bàn là chuyện bình thường. 
Chúng ta nên giúp các vị khách mời người nước ngoài hiểu được sự 
khác biệt về “phép tắc ăn uống” này. 


Các thuật ngữ chủ yếu 
state banquet bữa tiệc cấp nhà luncheon /lantjen/ ø. bữa ăn 
riđớc trưa 
banquet /bar)kwi/ ø. bứa tiệc, stir fry xào 
yến tiệc boil /ba1l/ ø. luộc 
supper /sApo/ ø. = dinner bữa ffy ~ in deep oil chiên 
ăn tối stew /stjuz⁄ ø. hầm 
braise /bretz/ ø. om, chưng, hấp 


tt # 


toast /toost/ ø. nướng (bánh mì) beef /b1: 0ø. thự bò 

grill /gr1/ 0. nướng pork /pa:k/ ø. thịt heo 

medt slices những lát thịt sausage /sa:sid# 0. đôi, xúc xích 
medat balls thịt viên bacon /betken/ ø. thịt heo muốt 
minced medt thịt xay ham /hœm/ ø. giăm bông 
shredded meat thịt xé 


tt #& 


thick soub xúp đặc medt cubes những khối thịt hình 


chicken soub xúb/canh gà tuông 
consommé /,konse'meW ?. rước brown beancurds đậu hú chiên 
stewed mutton jelly nước thịt 


đùng 
sour cabbage soub canh cải cừu hầm nấu đông 
chua preserved egg trứng bách thảo 


entrée /ontre ø. món khai vị {ried pork flakes ruốc thịt 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 101 


Weather and Diỉinner Parties 
()A. Offidal Dinners 





Characters 

Foreign Guest: Mr. and Mirs. Michaels (A) 

A Host: (B) 

General Manager of the Company: Mr. Fang (Q 
Vice-President of the Company: Mr. Chen (D) 
Interpreter: (E) 


B: Hoan nghênh ông bà Michaels. Chúng tôi rất vui là ông bà có thể 
đến. Để tôi giới thiệu một số ủy uiên ban điều hành công ty với 
ông bà. 

A: Thank you, were glad to be here. 


B: Thưa ông bà Michaels, đây là ông Trần, Phó giám đốc cửa công ty 
chúng tôi. 


A: Glad to meet you, Mr. Chen. 


B: Còn đây là ông Phạm, Tổng giám đốc của chúng tôi. 

C: Ông bà Michaels. Thật uinh dự được gặp ông bà. 

A: How do you do, Mr. Fang? 

C: Chào ông bà, tôi hy uọng ông bà sẽ thích ở đây với chúng tôi. 
A: We surely are, thank you. 

B: Báy giờ tôi đưa ông bà đến chỗ ngồi, xin hãy đi theo tôi. 

A: After you. 


executive /Ig'zekjotiv/ ø. ủy viên điều hành 


109 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Thời tiết và những bữa tiệc 





(2) A, Những bứa tiệc chính thức 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: Ông bà Michael (A) 
Chủ nhân bữa tiệc: (B) 

Tổng giám đốc công ty: Ông Phạm (C) 
Phó giám đốc công ty: Ông Trân (D) 
Phiên dịch viên: (E) 


Welcome Mr. and Mrs. Michaels. Werre glad that you could 


` make it. Let me introduce you to some of the company's ex- 


©eCutives. 


: Cám ơn ông, chúng tôi rất uui được có mặt ở đây. 


B: Mr. and Mrs. Michaels, this is Mr. Chen, our vice-presiden. 


? O >> ầẲ 


: Rất uui được gặp ông, ông Trân. 

: And this is Mr. Fang, our general manager. 

: Its an honor to meet you, Mr. and Mrs. Michaels. 

: Chào ông Phạm. 

: How do you do, I hope youre enjoying your stay with us. 


: Chứng tôi chắc chắn thích rồi, cám ơn ông. 


Id like to show you to your seats now, if you]ll follow me. 


: Xin mời ông đi trước. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 103 


Weather and Dinner Parties 


B. Dinner Conversations 





Characters 

A Foreign Guest: Mr. Pelman (A) 
A Host: Mr. Wơng (B) 
Interpreter: (ÓQ 


RA: 


A: 


This is a wonderful party, Mr. Wang. 
Cám ơn ông. Ông có thích nơi đây không, ông Pelman? 


Please call me George, l wish to be on more friendlier terms 
with you. 


: Vâng, nếu uậy thì ông có thể gọi tôi là James. 


: Its been certainly delightful visiting Taiwan for the ñrst time. 


Your country has certainly made a lot of progress these past 
Ífew years. Ï can see affluence everywhere. Highrises are sprout- 
ing all over the city and the shops are filled with all sorts of 
goods. Your country is really admirable. 


: Vâng, đúng uậy. Nhưng chúng tôi uẫn còn phải đối mặt với rất 


nhiều uấn đề. Sự phát triển của Đài Loan đang diễn ra uới tốc độ 
rất nhanh. Nó cũng mạng đến nhiều uấn đề. Xin nêu một ví dụ, tôi 
tín chắc rằng ông cũng biết rõ uề uấn đề ô nhiễm ở Đài Loan này. 
Hy vọng chúng tôi có thể giải quyết uấn đề này trong một vài năm. 
Nếu ông so sánh đất nước chúng tôi uới Nhật Bản, châu Âu hay 
Mỹ thì chúng tôi uẫn cồn kém xa... uà xin phép cho tôi hỏi cho 
đến nay ông đã đến thăm những nơi nào rồi? 


sprout /spraoV ø. mọc lên, xuất hiện 


104 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Thời tiết và những bữa tiệc 





B. Những cuộc nói chuyện trong bữa tiệc 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: Ông Pelmmn (A) 
Chủ nhân: Ông Vương (B) 

Phiên dịch viên (C) 


A: 


A: 


Ông Vương à. đây là một bữa tiệc tuyệt vời. 
Thank you. How are you enjoying your stay here, Mr. Pelman? 


Xin hãy gọi tôi là George, tôi muốn có mối quan hệ thân thiết hơn 
Uới ông. 


:_Alright, you can call me James, in that case. 


: Chắc chắn là tôi rất vui thích uì đây là lần đầu tiên tôi đến thăm 


Đài Loan. Đất nước của ông chắc chắn đã có nhiều tiến triển trong 
mấy năm qua. Tôi có thể nhìn thấy sự phồn uinh ở khếp nơi. Những 
tòa nhà cao tầng mọc lên khắp thành phố và các cửa hiệu bán đủ 
loại hàng hóa. Đất nước của ông thật sự đáng khâm phục. 


Yes, that's true. But we still face a lot of problems. The 
development of Taiwan is moving at a fast pace. It has also 
brought along with it numerous problems. Just to name one, 
Ïm sure youre quite aware of the pollution problems here in 
Taiwan. Hopefully, we can solve this problem in a couple of 
years. If you compare us with Japan, Europe or the United 
States, we still have a long way to go... and may I ask, which 
places have you visited so far? 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 105 


A: Well, Ive gone to the National Palace Museum, very impres- 
sive I should say, and the Sun Yat-sen Memorial Hall and the 
Chiang Kai-shek Memorial Hall. 


B: Còn khu uực ngoài Đài Bắc thì thế nào? 


A: Well, I plan to go to Kaohsiung and Taichung in the next. 
couple of days. 


B: Tôi đẩm bảo với ông rằng đó sẽ là một chuyến di thú uị. Miền Nam 
Đài Loan có khí hậu nhiệt đới hơn miền Bắc Đài Loan. Ông sẽ thấy 
miền Nam khác với miền Bắc uề nhiều phương diện. 


A: Yes, thats what Ive heard. 


: 3, món thứ nhất của bữa tiệc được dọn lên rồi kì. 


Các thuật ngữ chủ yếu 

play the host làm chủ bữa tiệc 

honor guest khách danh dự 

attend guest tiếp khách 

seat of honor ghế danh dự 

gate crasher khách không mời mà đến 

welcome party bữa tiệc tiếp đón 

state banquet bữa tiệc cấp nhà nước 

cocktdil party bữa tiệc rượu cốc tai 

May I take your order? Ông muốn gọi món gì q? 

lts been a great pleasure having you gentlemen. Thật uô cùng hân 
hạnh được quý ông đến dự. 





106 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: À, tôi đã đi đến Viện Bảo tàng Cố Cung, có thể nói là rất ấn 
tượng, đến thăm Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn uà nhà tưởng 
niệm Tưởng Giới Thạch nữa. 

B: How about outside of Taipei? 

A: À, tôi dự định đi Cao Hùng uà Đài Trung trong vài ngày tới. 

B: That should be an interesting trip, Ï assure you. Southern Tai- 


wan has a more tropical climate than Northern Taiwan. Youll 
find the South different from the North in many aspects. 


A: Vâng, tôi cũng đã nghe nói thế: 


B: Ah, here comes the first course of our dinner. 









The à la carte dishes are on the left side (oƒ the menu). Các món gọi 
riêng từng món ở phía bên trái (thực đo). 

How gbout sedfood? Còn hải sản thì sao? 

Would you like a refil? Ông có muốn uống thêm cốc nữa không? 
Whdt would you like to drink? Ông muốn uống gì? 

Permit me to pour you a glass oƒ champagne. Cho phép tôi rót cho 

ông một ly sâm banh nhé. 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ¬ 107 


Weather and Dinner Parties 
€. Discussing Chinese Food 





Characters 
A Foreign Guest: (A)  A Host: (B)  Interpreter: (C) 


RA: 


This is simply delicious. What is this? 


Nó là món thịt heo chua ngọt. Món này khá phổ biến đối uới người 
nước ngoài. Nếu ông muốn. tôi có thể bảo đâu bếp đưa cho ông 
công thức làm mmón này sau khi chúng ta ăn xong. Ông có thể thử 
nấu món này ở nhà. 


: Thatll be great. Chinese food, I should say, is one of the best 


in the world, if not the best. 


: Đó là uì món ăn Trung Quốc đã có lịch sử lâu đời. Nhiều năm trôi 


qua, thế hệ tiếp nối thế hệ trong những gia đình đã nâng cao phương 
thức uà kỹ thuật nấu ăn của họ, Nó hầu như đã trở thành một 
hình thức nghệ thuật hoàn hảo. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng là 
những người rất yêu thích các món ăn. 


: Thats really a very interesting way of seeing it. In the U.S., a 


lot of people have taken to Chinese food. It must take a long 
time to prepare these dishes, though. 


Cũng không cần phải mất nhiều thời gian như vậy đâu. Ở Trung 
Quốc, chúng tôi cũng có những kiểu nhà hàng “thức ăn nhanh” của 
riêng chúng tôi. Những nhà hàng này có thể chuẩn bị một món ăn 
chỉ trong uòng uài phút. Những món ăn câu kỳ hơn chỉ dành cho 
những dịp đặc biệt như thế này. 


delicious /dÌƒas/ 44. ngơn, thơm ngơn 


108 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Thừi tiết và những bữa tiệc 





C. Thảo luận về món ăn Trung Quốc 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân bữa tiệc: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Món này quả là ngon. Đây là món gì uậy? 


Ít is sweet and sour pork. This dish is quite popular among 
foreigners. IÝ you want, I can tell the cook to give you the 
recipe for that dish after we finish our dinner. You can try 
cooking it at home. 


: Hay quá. Tôi cho rằng món ăn Trung Quốc nếu không phải là tuyệt 


vời nhất thì cũng là một trong những món ăn tuyệt uời nhất trên 
thế giới. 

Thats because Chinese food has had a long history. As the 
years went by, generation after generation of families have 
improved their cöoking styles and techniques. It has been per- 
fected almost to a state of art. Added to this, the Chinese are 
a great lover of food. 


: Đây là một cách nhìn thật hay. Ở Mỹ, rất nhiều người đã thích các 


món ăn Trung Quốc. Thế nhưng chế biến những món ăn này phải 
mất nhiều thời gian. 


That's not necessarily so. We also have our own versions of 
"fast-food" restaurants here in China. These restaurants can 
whip up a dish in just a matter of minutes. The more elabo- 
rate dishes are for special occasions like this. 


version /vs:ƒn/ ø. bản dịch, phiên bản, kiểu 
whip up chuẩn bị (một bữa ăn) rất nhanh 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 109 


There are a lot of regional cuisines in China. Peking duck is 
the most popular dish of the north, am I right? 


Vâng, ông nói đúng. Ông đã thử qua các món ăn Trung Quốc khác 
chưa? 


A: Well, Ive tried Cantonese Cuisine, Szechuan Cuisine and 


.. 


›>b ĐEÐ 





Peking Cuisine. 

Còn cách nấu nướng cửa Đài Loan thì thế nào? 

: ÏIVe never tried it. What is it like? 

Chúng nổi tiếng nhờ món canh suông uà món lẩu. 


: Maybe you can take me to a Taiwanese restaurant sometime 
next week? 


Chắc chắn rồi. Thời gian ở đây của ông sẽ không được trọn vẹn nếu 
ông không đến thăm một nhà hàng “các món lẩu”. Tôi tín chắc rằng 
ông sẽ thích nó. 


Các thuật ngữ chủ yếu 

cold assorted meadt món thịt nguội hỗn hợp 
cold dishes các món ăn nguội 

hors doeuvres món khai vị 

curried beef cà-ri bò 

poached eggs món trứng chân 

omelette /omaliV 7. món trứng trắng 
roast duck uịt quay 

chicken veket món gà lát phà dưng 
bird-nest soup xúp tổ yến 

sweet and sour fish = fish in sweet & sour sauce cá xốt chua ngọt 
twice-cooked medt thịt hâm lại 

broth /bra:0/_mø. nước xúp, rước dàn 


110 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


:Ở Trung Quốc có nhiều cách nấu nướng đặc trưng của từng vùng. 
Món uịt quay Bắc Kinh là món được ưa thích nhất của miền Bắc, 
tô( nói có đúng không? 

: Yes, you are. Have you tried the other cuisines of China? 

: À, tôi đã thử qua cách nấu nướng kiểu Quảng Đông, kiểu Tứ Xuyên 
uà kiểu Bắc Kinh. 

How about Taiwanese cuisine? 
: Tôi chưa từng thử qua. Nó như thế nào? 


B: They are famous for clear soups and fire pots. 


: Có lẽ ông có thể dẫn tôi đến một nhà hàng Đài Loan vào lúc nào 
đó trong tuần tới nhé? 


Sure. Your stay here won't be cornplete without visiting a 
“fire-pot” restaurant. Irn sure you]l like it. 














borsch /ba:j/ 0ø. canh cải bắp và cà rốt 

instant-boil chẩn, nhưứng, tái 

Please help yourself to some roast duck. Xin hãy tự gắp một ít vịt 
quay đi. 

You can rest gssured that you won't get drunk. Ông có thể yên tâm là 
ông sẽ không say. 

le edten enough. Tôi ăn đủ tôi. 

sliced whelk món ốc xắt lát 

cold abalone món bào ngư nguội 

cold asbaragus món răng tây nguội 

egg dumplings món bánh hấp nhân trứng 






Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 111 


3. Giới thiệu bối cảnh 


ìOn ROC. Agriculture 
Về nền nông nghiệp của Đài Loan 


© The agricultural development of the ROC has been a model for 
many nations for many years. Ïts importance to the economy, 
though, is steadily losing out to the industrial and service sec- 
tors of the country. Nevertheless, it still continues to play an 
important role in the economy today. 
Sự phát triển nông nghiệp ở Đài Loan đã là mô hình cho nhiều nước 
trong nhiều năm nay. Mặc dù tầm quan trọng của nó đối với nên 
kinh tế ngày càng thua sút các ngành công nghiệp và địch vụ của đất 
nước. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong 
nên kinh tế hiện nay. 


$ The ROC ¡s self-sufficient in rice. It has consistently registered 
surpluses in this major staple for many years now. 
Đài Loan có đủ lượng gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước. Trong 
nhiều năm nay, sản phẩm chính này không ngùng được ghỉ nhận là 
có dư. 


$ The. Lắnd Reform Program of 1949 to 1953 has been a water- 
shed ¡in the agricultural development of the ROC. This program 
has been the cornerstone of what many see as the impetus that 
propelled the ROC ¡into industrial development. 
Chương trình cải cách ruộng đất từ năm 1949 đến 1953 là một bước 
ngoặt đối với sự phát triển nông nghiệp ở Đài Loan. Chương trình 
này là nên tảng cho cái mà nhiễu người cho là động lực thúc đẩy Đài 
Loan đi theo con đường phát triển công nghiệp. 


staple /sterpV ø. sản phẩm chính 
watershed /wa:tajed/ ø bước ngoặt 
cornerstone /ka:nesteon/ ø nên tẳng 
impetus /impitos/ ø. động lực, sự thúc đẩy 


119 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ Land was distributed to the tiller, and landlords were given 
stocks in government industries. With assistance from the 
8overnment, farms in the country are some of the most effi- 
ciently run in the world today. 
Đất đai được phán phối cho nông dân, còn chủ đất có cổ phần trong 
các ngành công nghiệp quốc doanh. Với sự hỗ trợ của chính phủ, 
ngày nay những nông trại ở Đài Loan đã trở thành những nông trại 
được điều hành có hiệu quả nhất trên thế giới. 

$ With the exception of cattle, the ROC is now self-sufficient in 
most of its livestock requirements and is even an exporter of 
livestock. 
Ngoài gia súc ra, hiện nay Đài Loan đã có thể đáp ứng được hầu hết 
những nhu cầu về các vật nuôi trang trại ở trong nước và thậm chí 
nó còn là nước xuất khẩu các loại gia súc này. 

$ Another story of success that Taiwan boasts of are its break- 
throughs in the fshing industry. Most of its catch come from 
đeep sea fishing. 
Một thành công khác mà Đài Loan tự hào chính là những đột phá 
trong ngành ngư nghiệp. Hầu hết cá đánh bắt được là từ việc đánh 
bắt ngoài khơi. 

$ Recently, inland fish breeding and farming methods have also 
made dramatic strides. The ROC is a leader in inland shrimp, 
eel and fish raising in the world today. 
Gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản và những phương pháp canh tác 
trong đất liên cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Ngày nay, Đài Loan 
là một nước đứng đầu thế giới về việc nuôi tôm, lươn và cá trong đất 
liền. 


tiler /“tila/ ø. dân cày, nông dân 

livestock /larvstpk/ 0ø. gia súc, vật nuôi 

breakthrough /brerk@ru:/ ø. bước đột phá, thành công 
stride /straid/ ø. bước tiến lớn 

shrimp /[rimp/ ø+ tôm 

eel /:]/ ø. hươn 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh - 113 


$ The agricultural sector would grow stronger if the government 
would alew it. 
Ngành nông nghiệp sẽ còn phát triển mạnh hơn nếu như chính phủ 
cho phép. 


$ Better profitability in the industrial and service sectors is the 
reason why the government is allowing this sector to fall be- 
hind in growth. Nevertheless, agriculture ¡in the island is and 
will remain an important sector in the country's economy. 
Lợi nhuận thu được nhiều hơn ở các ngành công nghiệp và dịch vụ 
chính là lý do tại sao chính phủ lại để cho ngành nông nghiệp chậm 
phát triển. Tuy nhiên, nông nghiệp trên đảo Đài Loan đang và sẽ vẫn 
là một ngành quan trọng đối với nên kinh tế đất nước. 


114 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


Từ vựng và dạng câu chủ yếu 

Take into account the interest of the state. Tính đến lợi ích của 
quốc gia. 

Take into account the interest of the individual. Tính đến lợi ích 
của mỗi cá nhân. 

land redamation = reclaim waste land khai khẩn đất hoang 

Bring more land under cultivation. Mở rộng điện tích canh tác. 

Bring the land under irrigation. Thủy lợi hóa đất nông nghiệp. 

build reservoirs xây đập 

build irrigation projects lập các dự án thủy lợi 

level the land san lấp mặt bằng 

overall survey of soil khảo sát toàn điện đất trồng 


tt 


overall planning and rational utilization of land quy hoạch toàn điện 
và sử dựng đất hợp lý 

Bring 95 percent of our land under irrigation. Thủy lợi hóa 95% đất 
nồng nghiệp của chứng ta. 

Accelerate the development of agriculture by relying on correct 
policies and on science. Da vào những chính sách đứng đến và 
dựa uào khoa học đẩy mạnh phát triển nông nghiệp. 

Take agriculture as the foundation and industry as the leading factor in 
developing the national economy. Lấy nông nghiệp làm nên tẳng 
uà công nghiệp làm nhân tố hàng đâu để phát triển nến kinh tế 
đất nước. 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 115 


On ROC Agtriculture 


()A, In a Common Recebtion Room 





Characters 

A Foreign Guest: Mr. Bragg (A) 

A Host: (B) 

Interpreter: (C 

The Town Mayor: Mr. Hsieh (D) 

The Town Vice Mayor: Alr. Chung (E) 
The Cooperative Director: Mr. Lo (F) 


A: Good morning. How do you đo? 


B: Chào mừng ông đến với ngôi làng của chúng tôi. Đây là ông Tạ, 
trưởng thôn của chúng tôi uà ông Chung, phó thôn uà ông La. chủ 
nhiệm hợp tác xã của chúng tôi. 


A: Can you give a short introduction of the village and the farms 
here? 


B: Cộng đồng này có khoảng 60 hộ dân uà diện tích của các nông trại 
nằm trong khoảng từ ba đến bảy mẫu ZInh. Ở đây chúng tôi sẵn xuất 
ra nhiều nông sẳn. Hiện nay trà là uụ mùa quan trọng nhất. Trà của 
chúng tôi được coi là một trong những loại trà hảo hạng nhất ở Đài 
loan. Chúng tôi xuất khẩu nhiều trà sang Nhật Bản uà châu Âu. Thông 
qua hợp tác xã. chúng tôi có được những kỹ thuật chế biến trà tân 
tiến nhất cũng như cùng chia sẻ tài lực uật lực. 


A: How do you market your products here? 


B: Chúng tôi tiếp thị sản phẩm thông qua những người trung gian. Bằng 
cách đó, chúng tôi chỉ cần giải quyết uiệc sản xuất thôi. Những 
người trung gian mua tất cả các loại trà đã được chúng tôi phân 
loại. Một số loại trà có chất lượng kém hơn sẽ được bán hết ở thị 
trường trong nước. trong khi các loại trà có chất lượng tốt hơn sẽ 
được bán ra các thị trường nước ngoài. 


116 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên nông nghiệp của Đài Loan 
()A. Trong một phòng tiếp tân thông thường 


Các nhân vật 

Khách nước rr6oài: Ông Bragg (A) 
Chủ nhân: (B) 

Phiên dịch viên: (C) 

Trưởng thôn: Ông Tạ (D) 

Phó trưởng thôn: Ông Chưng (E) 
Chủ nhiệm hợp tác xã: Ông La (F) 


A: 


Xin chào. Hân hạnh được gặp các ông. 


Welcome to our village. This is Mr. Hsieh, our town mayor 
and Mr. Chung, the vice mayor and Mr. Lo, our cooperative 
đirector. 


: Ông có thể giới thiệu sơ qua uễề ngôi làng uà các nông trại ở đây 


được không? 


: This community has about 60 households and the sizes of the 


farms range from 3 to 7 acres. We have a lot of products pro- 
duced here. Tea ¡is by far the most important crop. Our tea is 
considered one of the best in Taiwan. We export a lot of it to 
Japan and Europe. Through our cooperative, we can acquire 
the latest techniques in tea production as well as share our 


TeSOUuFfces. 


: Ở đây các ông tiếp thị sản phẩm cửa các ông như thế nào? 


: We do it through middlemen. That way we can deal with the 


production side only. The middlemen buy all the graded tea 
we sort out. Some of the more inferior quality teas end up in 
the local market while the better ones go to overseas markets. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 117 


A: There is a very big market for tea in the Middle East. Would 
you be interested ¡in selling your tea to the Middle East? Most 
of the tea there now comes from Sri Lanka and India. 


B: Chếc chến là chúng tôi rất mong muốn khảo sát những khả năng. 
Hiện nay chúng tôi đã sẵn xuất lượng trà nhiều hơn số lượng mà 
thị trường có thể tiếp nhận. Điều này dẫn đến việc cắt giảm giá cả 
uà sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa những nhà sẵn xuất. Tôi tin chắc 
rằng Trung Đông có thể tiếp nhận sản lượng trà dự thừa của chúng 
tôi. 


A: Can you give me a tour of your farm today? 


B: Rất sốn sàng. Uống thêm vài hớp trà nữa đi. 





Các thuật ngữ chủ yếu 
Wu-lung tea trà Ô Lơng 
chrysanthemum tea trà hoa cúc 
tieh-kuan-yin tea trà Thiết Quan Âm 
dlmond tea trà hạnh đào 

black tea hông trà 

bịtter tea trà đắng 















dragon-well tea trà Long Tỉnh 

jasmine tea trà lài 

tea service bộ đô trà 

brew tea pha trà 

tea kettle Ấm trà 

coarse tea trà chất lượng thấp 

tea gossip uống trà nói chuyện phiếm 
coarse tea leaves lá trà chất lượng thấp 






118 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Ở Trung Đông có một thị trường rất lớn uề trà. Các ông có thích 
bán trà của mình sang Trung Đông không? Hiện nay hâu hết các 
loại trà ở đó đều nhập từ %¡ Lanka uà Ấn Độ. 


B: We certainly would be interested in exploring the possibilities. 
Right now we are producing more tea than what the market 
can absorb. This has led to price cuttings and fiercer competi- 
tion among producers. Ïm sure the Middle East coul absorb 
Our excess production. 


_A: Hôm nay ông có thể dẫn tôi đi tham quan nông trại của ông được 
không? 


B: I dont see why not. Have more sips Of Our tea. 













herbal ingredients các thành phần dược thảo 


lImplement aq series oƒ policies and medasures to accelergte the bace 
oƒ agricultural development. Thực hiện một loạt những chính sách 


uà biện pháp để đấy mạnh tốc độ phát triển nông nghiệp. 
This is a remarkable achievement. Đây là một thành tựu đáng chú ý. 
brick tea bánh trà 
malt tea trà mạch nha 
rose tea trà hoa hồng 
black tea hổng trà 
tea tin hộp đựng trà 
a helping một phần (ly, suất) 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh - 119 


On ROC Agriculture 


(ì B. Visiting a Farmers Home 





Characters 

A Foreign Guest: (A) 
A Host: (B) 
Interpreter: (Q 

A Daughter-in-law (D) 


A: You have a very nice house and a pleasant courtyard, too. I 
wonder how much rent you have to pay for a house like this. 


B: Đây là nhà của tôi đấy. Tôi không cần phải trả tiền thuê nhà gì 
cả. Sau khi gia nhập hợp tác xã uài năm, tôi đã xây nó. Nếu không 
có sự hỗ trợ uà đạo luật cải cách đất đai của chính phử thì điều 
này là không thể thực hiện được. 


A: Do all the people in this village own houses like you? 
B: Hầu hết chúng tôi đều có nhà. Trước khi kết hôn, một đôi uợ chồng 
trẻ thường dành dụm để có được một ngôi nhà. 


A: How much money would a young couple need to build a house 
of their own? 


B: Từ một trăm ngàn cho đến năm trăm ngàn. Điều này hoàn toàn tùy 
^ ` .aP? ` ` 
thuộc uào kiểu nhà mà họ mong muốn. 


A: How long will it take a young couple to save that amount? 


B: Khó mà nói được. Có lẽ là hai năm. Ông thấy đó, chủ yếu họ chỉ 
phải trả tiền nguyên uật liệu xây dựng. Tất cả mọi người trong làng 
sẽ giúp họ dựng nhà. 


120 ~ Thực hònh PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên nông nghiệp của Đài Loan 
B. Đến thăm gia đình một nông dân 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: (A) 
Chủ nhân: (B) 

Phiên dịch viên: (C) 
Con dâu: (D) 


A: 


Ông có căn nhà thật đẹp uà cái sân cũng rất dễ thương. Tôi tự hỏi 
không biết ông phải trả bao nhiêu tiền thuê cho một ngôi nhà như 
Uậy. 


This is my own house. I dont have to pay any rent. I built it 
a few years after I joined the cooperative. This would not have 
been possible without assistance and the land reform act of 
the government. 


: Có phải tất cÄ mọi người trong làng này đều có nhà giống như ông 


không? 


Most of us do. A young couple usually save up for a house 
before they get married. 


: Một đôi uợ chồng trể sẽ cần bao nhiêu tiền để xây được một ngôi 


nhà riêng? 


A hundred to five hundred thousand. It all depends on the 
type of house they are working Íor. 


: Một đôi uợ chồng trể phải mất bao lâu mới dành dụm được khoản 


tiền đó? 


Its hard to say. Maybe two years. You see, they have to pay 
mainly for the building materials. All the members of the 
village help them put up the house. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 121 


How old are you, if I may ask? 


B: Tôi 74 tuổi rồi. 


74! You dontt look it! I must say you look unusually ft for 
yOUF ape. 


B: Cám ơn ông. Chắc là do điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống nông trại. 


Đ >> ĐÐ  E 


›Ọ 


; Do you still work in the fields? 


Nếu gia đình tôi cho tôi làm thì tôi sẽ làm. Họ nói tôi đã quá già 
không thể làm việc ngoài đồng và tôi nên nghỉ ngơi đi. Nhưng tôi 
uẫn làm một số công việc nhẹ nhàng ở nông trại. 


: Is this lady your daughter? 

: Không, nó là con dâu của tôi. 

: (To the woman) Do you have any children? 
: Chúng tôi có ba đứa con. 

: Do they all go to school? 


: Hiện nay con trai cả của tôi đang phụ giúp việc nông trại. Đứa cơn 


thứ hai của tôi là con gái. hiện nay đang học ngành y. Đứa cơn thứ 
ba là con trai hiện đang học trung học phổ thông. 


: Do you work in the fields? 


D: Có. Phụ nữ cũng làm loại công việc giống như đàn ông uậy. 


A: Thank you very much for telling me all this. I think wetd better 


be going now. Goodbye and again thank you very much. 


Tạm biệt. Tôi hy uọng sẽ còn gặp lại ông. Ở đây luôn hoan nghênh ông! 


rigor /rige/ œ:. điều kiện khức nghiệt/nghiêm ngặt 


122 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


: Nếu có thể, xin phép hồi ông bao nhiêu tuổi rồi ạ? 


B: Im 74. 


: 74 tuổi! Trông ông không giống ở tuổi đó! Tôi phải nói rằng trông 


ông khỏe lạ thường so với tuổi cửa ông. 


B: Thank you. lt must be due to the rigors of farm life. 


ỹg PÐ 0gp 


› 


Ông uẫn làm việc ở ngoài đồng chứ? 


I would if my family would let me. They say Im too old for 
that and that I should take it easy. But I stil do some light 
work on the farm. 


: Quý bà đây có phải con gái của ông không? 


No. Shes my daughter-in-law. 


(Nói với người phụ nữ) Bà có con không? 


: We have three children. 


Tất cả chúng đều đi học chứ? 


: My eldest son is helping ¡n the farm now. My second chỉld, a 


girl, is now studying medicine. The third, a boy, ¡is in high 
school. 


Bà có làm việc ở ngoài đồng không? 


: Yes. Women do the same kind of work as men do. 


Cám ơn quý vị rất nhiều vì đã nói cho tôi nghe tất cả điều này. 
Tôi nghĩ bây giờ tốt hơn là chúng tôi nên ra uề. Tạm biệt uà một 
lần nữa xin cám ơn quý uị rất nhiều. 


Goodbye. I hope to see you again. Youre always welcome here! 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 123 


On ROC Agriculture 
(s)C. A Tour of a Farm 





Characters 

A Foreign Guest: (A) 

A Host: Mr. Fang (B) 

The Town Mayor: Mr. Hsieh (Q 
Interpreter: (D) 


C: Chúng ta hiện đang ở trong nông trại của ông Phạm. Cho đến nay 
ông Phạm đã kinh doanh trại nuôi lợn hơn mười năm. Bây giờ chúng 
ta xem qua những phương tiện sẵẳn xuất cửa nông trại. Trong nông 
trại này hiện đang có 5.000 con lợn. 


C: Như ông thấy đấy, nơi này được giữ rất sạch sẽ. Làm như uậy là 
để ngăn ngừa dịch bệnh bộc phát. Việc chăn nuôi gia súc cũng 
được thực hiện bằng máy móc. Điều này đã giúp cho sản lượng 
tăng gấp đôi uà làm giảm một phần ba tổng chỉ phí. 


A: 1 have a question. How many farmhands are you employing 
right now? 


B: Chúng tôi có khoảng mười người chăm lo các hoạt động chăn nuôi. 
Trong số này có cả tôi. 


A: I can see the video cameras there monitoring the farm. It 
must be quite expensive to set up a system like this. 


B: Tôi có thể đảm bảo với ông rằng một khi ông nhận biết được ông 
có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận thì ông sẽ thấy các khoản chỉ 
phí này là rất đáng. Việc cơ khí hóa các hoạt động chăn nuôi không 
chỉ mang lại nhiều hiệu quả uà lợi nhuận hơn, mà còn giúp ông 
kiểm soát chặt chẽ hơn cũng như đem lại cho ông chất lượng sản 
phẩm cao hơn. 


124 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên nông nghiệp của Đài Loan 
C. Tham quan một nông trại 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: (A) 

Chủ trang trại: Ông Phạm (B) 
Trưởng thôn: Ông Tạ (C) 
Phiên dịch viên: (D) 


C: 


Werre right now in Mr. Fangs farm. Mr. Fang has been ¡in the 
Plggery business íor more than 10 years now. Were seeing 
the production facilidies of the farm now. There are currently 
5,000 head of pigs in this farm. 


: As you can see, the place is kept very clean. This is so as to 


prevent any outbreak of disease. Feeding ¡is also being done 
mechanically. This has helped increase production twofold and 
has lowered overhead costs by a third. 


: Tôi có một câu hỏi. Hiện nay ông đang thuê bao nhiêu nhân công? 


: We have around ten people looking after the operations of the 


business. This includes myself. 


: Tôi có thể nhìn thấy những cái máy quay phim kia đang ghi lại các 


hoạt động của nông trại. Thiết lập một hệ thống như uậy chắc là 
rất tốn kém. 


I can assure you that the costs are well worth it once you see 
how much profit you can realize. Mechanizing your operations 
not only gives you greater efficiency & profits, it also gives 
you greater control as well as quality. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 125 


A: Do you practice artificial insemination on the animals in order 
to increase the offÍsprings? 


B: Vâng. có. Chúng tôi cũng có một uị bác sĩ thú y hàng tuần dều đến 
để kiểm tra sức khỏe của các con vật. 


A: You run a very efficient and modern farm here. How long did 
it take you to set up such a system? 


B: Không lâu lắm đâu. Công nghệ là của Nhật Bản uà Pháp, nhưng 
chúng tôi đã cải tiến công nghệ cửa họ để nâng cao sản lượng cũng 
như để phà hợp uới những điều kiện trong uùng. Tôi muốn nói thêm 
là chúng tôi tận dụng việc nhập nguyên liệu uà thiết bị trong nước 
bất cứ khi nào có thể. 


A: How about the feeds? 
B: Chúng được làm từ các chất dinh dưỡng tốt nhất có sẵn để lợn 


phát triển tối đa. 


qrtificial insemindtion thụ tỉnh nhân tạo 
veterinarian /veterrneorien/ ø bác sĩ thí y 






Các thuật ngữ chủ yếu 


mammail mœml/ ø. động ouật có ưí 
-Á 













herbiworous animal động uật ăn cỏ 
carnivorous animal động vật ăn thịt 
copulation /kppju]etfn/ ø. sự giao phối 
piggery /pigarU ?ø. trại nuôi lợn 

flock feeder máy cho ăn theo đàn 

selfƒ feeder máy cho ăn tự động 
viviparity /vIVIperIt/ ø. sự sinh cơn 
livestock /larvstpk/ ø. gia súc, uật nuôi 
poultry /peultr/ ?. gia cầm 






126 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Ông có thực hiện thụ tỉnh nhân tạo trên các con vật để làm tăng 
số con của chúng không? 


B: Yes, we do. We have a veterinarian come over every week to 
check the health of the animals, too. 


A: Ở đây ông điều hành một nông trại rất hiệu quả uà hiện đại. Để 
thiết lập một hệ thống như vậy. ông phải mất bao lâu? 


B: It dịd not take too long. The technology came from Japan and 
France, but we have improved their technology to increase 
yields as well as to suit local conditions. Id like to add further 
that we source our inputs and equipment locally whenever it 
is possible. 


A: Còn về thức ăn gia súc thì sao? 


B: They are made from the best nutrients available to optimize 
the growth of the pigs. 


feed /B:d/ nø. thức ăn gia súc 
optimize /pptemaiz ø. làm tối tu, làm hoàn thiện 












home range phạm vì trại 
animal tropism động vật hướng tính 
hog cholera bệnh dịch ở lợn 

boar /ba:/ n. lợn đực giống 

sow /saU/ ?. lợn nái 

porker /pa:ke/ ø lợn thịt 

bristle /brlsl/ ø. lông lợn (cứng) 
sty /staU ø. chuỗng lợn 
barrier /bœr1o/ ø. hàng rào 

dairy cattle bò sữa 

stall /sta:l/ ø. chuổng bò 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 127 


On ROC Agriculture 
D. Discussion of Poly Matters 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Rapid economic growth has raised the standards of living of 
everyone here in Taiwan. But there is stil some đisparity 
between the standards of living of people living ín the urban 
areas and the rural areas. How do you account for this 
điference, Mr. Director? 


B: Chứng tôi biết rõ sự khác biệt này. Nhưng tôi chỉ muốn nói là mặc 
dà thành phố có thể sung túc hơn nông thôn, nhưng những nông dân 
ở nước chúng tôi đang hưởng một mức sống cao hơn bao giờ hết. 


B: Nói theo cách so sánh thì những nông dân ở đây cũng sống sung túc 
hơn những nông dân ở Đại Lục Trung Quốc uà ở những nước châu 
Ã láng giềng khác. Sự chênh lệch này là do các mức tăng trưởng 
cao hơn ở thành phố hơn là do sự trì trệ ở những uùng nông thôn. 


A: What are some of the problems the people here now face and 
what are you do¡ing about it? 


B: Hiện nay, chúng tôi đang gặp phải một uấn đề là sản xuất quá mức. 
Hậu quả của uiệc giảm giá cả đã cắt giảm lợi nhuận của các nông 
trại nơi đây. Chúng tôi đã cố gắng tránh những uấn đề này song 
không có kết quả. Các nông dân ở đây uẫn tiếp tục sẳn xuất ngày 
càng nhiều hơn. Chúng tôi đã hạn chế hàng nhập khẩu từ các nước 
khác. 


disparity /drsperot/ ?. sự khác biệt, sự chênh lệch 


128 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nền nông nghiệp của Đài Loan 
D. Thảo luận những vấn đề chính sách 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) : Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


S/ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã nâng cao mức sống của mọi 
người ở Đài Loan. Nhưng uẫn còn có sự chênh lệch uề mức sống 
giữa những người sống ở thành thị uà nông thôn. Thưa giám đốc, 
ông giải thích thế nào về sự khác biệt này? 


Were quite aware of the diference. But let me just point out 
that although the city may be better off than the country, 
farmers in this country enjoy a higher living standard than 
ever before. 


Comparatively speaking, the farmers here are also better off 
than their counterparts in Mainland China and their other 
Asian neighbors. The disparity has been due to higher growth 
rates in the city rather than a stagnation in ruraÌ areas. 


Hiện nay người dân ở đây đang phải đối mặt với những uấn đề gì 
uà các ông giải quyết chúng như thế nào? 


Right now, we have a problem of over-production. The result- 
ing lower prices are cutting into the profitability of farming 
here. We've been trying to avoid this to no avail. The farmers 
here just keep on producing more and more. WeYve restricted 
imports from other countries. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 129 


B: Xét uê lâu dài, chúng tôi sẽ phải phát triển những thị trường mới 
cho các sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ như hiện nay chúng tôi 
đang xem xét khả năng trao đổi chuối của chúng tôi để lấy táo của 
Hàn Quốc. Ở Đông Nam Á vẫn còn các thị trường chưa được khai 
thác. Nhưng, quan trọng hơn là chúng tôi phải chắc chắn rằng việc 
sẵn xuất ở đây không bị giảm sút tới mức nào đó so với những lĩnh 
uực khác của nền kinh tế. Đây là uấn đề lợi ích uà an nính quốc 
gia. 

B: Trong khi đó, chúng tôi cũng khuyên các nông dân ở đây đa dạng 
hóa đầu tư uào các nông sản hàng hóa khác như là trồng hoa uà 
cây cảnh để xuất khẩu. 


profitability /profte'bilat/ ø. sự thu lợi, sự có lợi 
cultivation /kAltrveifn/ ø. trồng trọt, canh tác 


Các thuật ngữ chủ yếu 

farming /fa:mumW ?ø. nghề nông 

means of production phương tiện sản xuất 

productive force lực lượng sản xuất 

diersified economy nên kinh tế đã được ẳa dạng hóa 
low-lying land đất trũng 

alkaline land đất nhiễm mặn 

waste land đất hoang 

arable land đất trồng 

terraced land ruộng bậc thang 

paddy field ruộng hía 

farmland capital construction việc xây dựng uốn đầu tư đất nông nghiệp 
soil erosion xói mòn đất 

barren mountdins and sterile land đồi múi uà đất đai cừn cỗi 
desertification /di,z3:trfkelfn/ ø. sự sa mạc hóa 





130 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: Looking at the long term, we will have to develop new mar- 
kets for our products. Were now looking into the possibility 
Of bartering Korean apples wíth our bananas for example. There 
is also the still untapped markets of Southeast Asia. More 
importantly, though, we have to make sure that production 
here doesnt fall off to certain levels vis-a-vis other sectors of 
the economy. This is a matter of national interest and security. 


B: Meanwhile, we are telling our farmers here to diversify into 
other cash crops such as the cultivation of flowers and decora- 
tive plants Íor export. 


decorative /“dekaretiv/ a#. để trang trí, làm kiếng 














water and soil conservation bảo tổn nguồn nước và đất trồng 

soil amelioratio = soil improvement sự cải tạo đất 

Farm work in Taiwan is now done mechanicdlly, and has hiph inbuts oƒ 
fertilizers and advanced know-how. C Đài Loan, hiện nay các công 
việc nông trại được thực hiện bằng máy móc và sử dụng rất nhiều 
phân bón uà các phương pháp sản xuất tiên tiến. 

Taiwan's rice outbut has increased by 480 percent. Sản hưng gạo của 
Đài Loan đã tăng 480%. 

The villages grdin output has increosed by 250 bercent over that of 
I957. Sản lượng ngũ cốc của làng này đã tăng 250% so với năm 


1955: 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 131 


On ROC Agriculture 
E. Exchanging Farming Exberiences 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


A: 


Im really interested to know more about your farm. Could 


you tell me something about your experience? 


Chắc chắn được, tại sao không chứ? À, như ông thấy đó. tôi đã lớn 
lên ở một nông trại trông lúa. Tuy uậy, sau khi tốt nghiệp đại học, 
tôi đã uào thẳng một công ty thương mại làm công uiệc bán hàng. 


: Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi phát hiện ra rằng tôi không có khả 


năng làm một nhân uiên bán hàng chút nào. Đó chính là lúc tôi 
quyết định trở uề nhà uà một lần nữa bắt đầu công việc nông trại. 
Kể từ đó tôi thấy rất hạnh phúc. 


: Werent you worried about the level of your income, though? 


: À, tôi thật sự không ngốc đến nỗi từ bỏ một công việc có mức 


lương cao ở thành phố để làm một công việc có mức lương thấp ở 
uùng quê đâu. Trước hết, tôi dành dụm một số tiền, thực hiện một 
số nghiên cứu dự án uà tiếp thu công nghệ tiên tiến nhất để chắc 
chắn rằng mọi uiệc sẽ diễn ra đúng như tôi mong muốn. 


So, it Was a real thoughtout plan and youve been quite sục- 
cessful so far. 


B: À, tôi đã trải qua những thời điểm căng thẳng nhưng cuối cùng đã 


thành công. Còn ông, ông đã uào ngành này như thế nào? 


pull off (dạt được) thành công 


132 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên nông nghiệp của Đài Loan 
E. Trao đổi kinh nghiệm về nghÊ nông 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn uề nông trại của ông. Ông có thể 
nói cho tôi biết đôi điều uề kinh nghiệm của ông không? 


B: Sure, why not? Well, you see, Ì grew up on a rice farm. After 
graduating from college, though, I went straight to work as a 
salesman in a trading company. 


B: Aírer some time, I found out, though, that Ï wasnt cut out to 
be a salesman at all. Thats when I decided to go back home 
and start the farming business once again. I have been enjoy- 
ing myself ever since. 


A: Nhưng ông không lo lắng uề mức thu nhập của ông sao? 


B: Well, I wasnt really foolish enough to give up a good-paying 
job in the city for a low-paying one ¡in the country. Ï saved up 
some money first, did some project studies and adopted the 
latest technology available to make sure everything would work 
out the way I wanted it to be. 


A: Vậy thì đó là một kế hoạch thật sự chu đáo uà cho đến nay ông đã 
thật thành công. 


B: Well, I had trying times but it fñnally pulled off. How about 
you, how did you get into this business? 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 133 


A: I guess iUs pretty much like yours. A college kid going after 
his ideals. 


B: Và từ đó đã gặt hái được thành công, đúng không? 


A: Yes, pretty much so. But I still have a lot of work to do on 
my farm. I need better seeds to start with and better tech- 
niques in farming. 


B: Tôi có thể giúp ông tìm kiếm hạt giống uà một số thiết bị ở Đài 
Loan này. Tôi cũng có thể chỉ cho ông cách tôi trồng các uụ mùa 
của tôi. 


A: And theres still so mụuch to learn. I cant help but notice how 
well your crops are growing. 


B: Điều đó cần phải có thời gian, nhưng tôi tin chắc rằng ông cũng có 
thể làm được như thế. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, tôi cũng ở 
trong tình cảnh nan giải như ông hiện nay. 


predicament /prrdikemaenU ø. tình trạng khó xử, tình trạng khó khăn 


Các thuật ngữ chủ yếu 

marshy land đất lầy 

qrid land đất khô cần 

fertile land đất đai màu mỡ 

poor and barren land đất bạc màu và cửn cỗi 

field with stable and high yields cánh đông cho sản lượng ổn định và 
cao 

hit by drought nine years out oƒ ten mười năm thì đã có chín năm bị 
hạn hán 

reshabe nature cải tạo thiên nhiên 


transform mountdins and rivers chuyến đổi múi non và sông ngòi 





134 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Tôi nghĩ hoàn cảnh của tôi rất giống ông. Một chàng trai trẻ tốt 
nghiệp dại học đi theo lý tưởng của mình. 


B: And it has worked out ever since, right? 

` `A: Vâng, đúng là như uậy. Nhưng tôi uẫn còn có nhiều việc phải làm 
ở nông trại của mình. Để bắt dâu, tôi cần những hạt giống tốt hơn 
uà cần những kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hơn. 

B: I can help you get the seeds and some equipment here in 


Taiwan. I can also teach you how I grow my crops. 


A: Và uẫn còn quá nhiều điều cần học hỏi. Tôi không thể không lưu ý 
là các cây trồng cửa ông phát triển thật tươi tốt. 


B: It takes time, but m sure you can do it, too. I remember, not 
too long ago, I was in the same predicament as you are in now. 












harness the rivers chế ngự các cơn sông, trị thủy 

afforestation /ojfo:ris'telƒn/ ø. sự trồng cây gây rừng 

vegetation /vedse'tetfn/ ø. thực uật, cây cối 

wind forest rừng chắn gió 

shelter belt uành đai rừng chắn gió 

shelter belt to protect farmland vành đai rừng chắn gió bảo vệ đồng 
Tung 

sand-breaks rừng chắn cát 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 135 


On ROC Agriculture 


F. Discussing Aquaculture 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Aquaculture is a relatively new thing here in Taiwan, isnt it? 


: Thật sự thì phải uà không phải. Không phải. bởi uì uiệc nuôi thả cá đã 
được thực hiện nhiều thế kỷ qua ở Trung Quốc. Phải, bởi ưì chính công 
nghệ mới mà chúng tôi đã phát triển trong ngành nuôi trồng thủy sẵn 
đã mở ra cho ngành nuôi trồng một triển vọng mới và thú uị. 


: Is all the technology that you have home-grown? 


: À, điều mà chúng tôi làm là học những kỹ thuật cơ bản và một khi 
chúng tôi đã nắm uững những kỹ thuật này, chúng tôi bắt đầu cải 
tiến chúng để phù hợp uới các điều kiện của địa phương. 


: How has the government supported this venture? 


: À, chính phủ đã giúp đỡ uề tài chính uà công việc nghiên cứu. 


: Ì used to remember how secretive people here were about 
their production techniques and methods. Does this still hold 
true today? 


: Chúng tôi có thể nói là người dân đ đây càng ngày càng công khai 
các bí quyết của họ. lý do đằng sau uiệc này là do sự cạnh tranh 
gia tăng. Do đất sử dụng ở Đài Loan có giới hạn, nên các công ty 
nuôi trồng thủy sản ở đây đã rời khỏi uùng quê uà bán các bí 
quyết sản xuất của họ. 


aquaculture /œkwo,kAltj9/ ø. ngành nuôi trồng thủy sản 


136 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên nông nghiệp của Đài Loan 
F. Thảo luận về ngành nuôi trồng thủy sản 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Ở Đài Loan, ngành nuôi trồng thủy sản là một ngành tương đối mới, 
phải. không? 


Actually, yes and no. No, because fish raising has been prac- 
ticed for centuries in China. Yes, because the new technology 
weve developed in aquaculture has given it a new and excit- 
ing perspective. 


: Có phải tất cả công nghệ mà ông áp dụng đều là ở trong nước 


không? 


Well, what we did was to learn the basic techniques and once 
we mastered them, we began improvising them to suit local 
conditions. 


: Chính phủ đã hỗ trợ cho công việc kinh doanh này như thế nào? 


Well, the government has helped with the financing and re- 
search work. 


: Tôi còn nhớ ngày trước người dân ở đây hay giữ kín các kỹ thuật 


uà phương thức sẩn xuất. Hiện nay, điều này uẫn còn đúng chứ? 


More and more people here are, might we say, opening up. 
The reason behind this is increased competition. Because of 
the limited land available in Taiwan, aquaculture enterprises 
here are moving out of the country and selling their know- 
how. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 137 


A: I heard one way people here are coping with limited land ¡s 
by increasing their yields by infusing sophisticated technolo- 
gies onto their farms. 


B: Hiện nay người ta sử dụng uốn uà công nghệ thâm canh nhiều hơn 
bao giờ hết. Người ta đang tìm cách làm giảm sự thiệt hại trong ngành 
nuôi trồng thủy sẳn do các lực bên ngoài gây ra uà cũng đang trong 
quá trình làm cho nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn. 


infuse /mn'Öu:z/ ø. truyền vào 


Các thuật ngữ chủ yếu 

water fowl = aquaculture chim sống trên nước, chìm nước 
pisces /pIsi:z/ ø. lưới đánh cá 

wdter eel cá chình 

silver carpb cá giếc 

carp /kq:p/ ø. cá chép 

trout /trauU m. cá hồi 

conger /kongo/ ø. cá chình biến 

oceanic bonito cá thoi (sống ở biển nhiệt đới) 

brill fish cá bơn vỉ 

sardine /sa: di:n/ ø. cá môi 

octopus /oktopas/ ø. cơn bạch tuộc 

tortoise /ta:tes/ m. rùa (cạn) 

turtle /t3:t ø. rùa (biến) 

crab /kraœb/ 00 cua 

lobster /lobsto/ ø. tôm hàm 

prawn /pra:n/ ø tôm sứ 

oyster /2Isto/ ø. sò, hừu 

sea slug hải sâm 

whale /well/ 0ø. cá toi ish culture phương pháp nuôi thả cá 
fish bone xương cá fish baït môi câu cá 

fish prickle ngạnh cá feeding ring quây cho ừn 





138 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Tôi nghe nói người dân ở đây có một cách để đối phó với việc đất 
đai bị giới hạn, đó là tăng sẳn lượng lên bằng cách áp dụng những 
công nghệ tính ui uào nông trại của họ. 


B: Capital and technology intensive farming is being adopted by 
everyone more than ever. People are finding ways to make 
aquaculture less vulnerable to losses caused by outside forces 
and ¡in the process making it also more profitable. 






















aqudtic plant bèo, rong 
algae /œldsi:/ ø. tảo 
tropic fish cá uùng nhiệt đới 

fresh-water fish cá nước rưọt 

goldfish cá uàng 

piscina /prsaIna/ ø. hồ cá 

pond-snail ốc gạo 

jellyfish con sứa 

hydra “hardra/ ø. con thủy tức (thuộc san hô) 
clam /kÌlm/ ø. cơn trai 

snail /snetl/ ø. ốc sên 

earthworm /3:0w3:m/ ø. giưn đất 

flatfish /fletftý n. cá thờn bơn 

swordfish /sa:dfif7 ø cá mũi kiếm 

fish-roe trứng cá 

fry /fraU/ 0ø. cá bột 

mariculture /mœrakAltfe/ ø. việc nuôi thả cá 
fish-glue bong bóng cá 

duck weed bèo tấm 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 139 


4. Giới thiệu bối cảnh 


(] Visiting Places of Interest 
Đến thăm những địa điểm ưa thích 


$ The government has placed much importance on the develop- 
ment of the tourist industry here ¡in Taiwan. Foreigners come 
here for a variety of reasons. Some come Íor DUSIRSSS and 
others for pleasure. 
Chính phủ rất coi trọng việc phát triển ngành du lịch ở Đài Loan này. 
Những người nước ngoài đến đây vì nhiều lý do. Một số người đến 
để kinh doanh và những người khác đến để vui chơi. 


$ The number of facilities catering to the booming tourist indus- 
try has been increasing steadily in the last few years. Most 
hotels here have occupancy rates that are the envy of other 
countries in the region. Hotels up-to-par with international stan- 
dards can be found all throughout the island. 


Số tiện nghỉ phục vụ cho ngành du lịch bùng nổ đã gia tăng không 
ngừng trong vài năm qua. Hầu hết khách sạn ở đây đều có tỉ lệ 
khách đến ở, mà tỉ lệ này là niềm mở ước của các nước khác trong 
khu vực. Người ta có thể thấy các khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 
trên khắp đảo Đài Loan. 


$ There are also a lot of western-style restaurants, pubs, coffee 
shops and a host of other entertainment spots the foreign 
tourist can indulge in. Added to these are numerous Chinese 
restaurants from all regions of China. There are tea houses, 
Japanese-style bars and restaurants here. 
Cũng có nhiều nhà hàng, quán rượu, quán cà phê theo kiểu phương 
Tây, và rất nhiều các điểm giải trí mà du khách nước ngoài có thể 
đến vui chơi thỏa thích. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà hàng Tàu từ 
mọi miễn đất nước Trung Quốc. Ở đây còn có các quán trà, quầy 
rượu và nhà hàng theo kiểu Nhật Bản. 


140 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ As for tourist spots, Taiwan abounds with them. There are 
all sorts of places in Taiwan to suit all sorts of interests and 
tastes. Examples are temples, resorts, museums, parks and 
historical sites and buildings. 
Đài Loan có rất nhiều điểm du lịch. Ở Đài Loan có đủ mọi địa điểm 
phù hợp với mọi sở thích và thị hiếu. Ví dụ như đến chùa, các khu 
nghỉ mát, viện báo tàng, công viên và các địa điểm và các tòa kiến 
trúc lịch sử. 


$ Then there are those who come to Taiwan to shop. The foreign 
tourist can take advantage of the wide array of goods available 
here in Taiwan. There are souvenirs, clothes, electronic gadgets, 
gift items, household goods all at very competitive prices. There 
are also a number of night markets that the foreign bargain 
hunter can absolutely delight in. 
Và còn có những người đến Đài Loan để mua sắm. Du khách nước 
ngoài có thể tận dụng hàng loạt những hàng hóa có sẵn ở Đài Loan. 
Có các hàng lưu niệm, quần áo, hàng kim khí điện máy, các món 
quà, hàng gia dụng, tất cả đều có giá cả rất hợp lý. Ở đây cũng có 
một số các khu chợ đêm mà những người nước ngoài hay săn lùng 
mua hàng với giá rẻ chắc chắn sẽ rất thích. 

$ Taiwan is a place to experience Chinese culture at its best. Taiwan 
is the only place in the world where Chinese culture exists in 
its best and purest form. 
Đài Loan là nơi để trải nghiệm nên văn hóa Trung Quốc tốt nhất. 
Đài Loan là nơi duy nhất trên thế giới có nên văn hóa Trung Quốc 
tôn tại ở trạng thái tốt nhất và thuần túy nhất. 


up-to-bar đạt tiêu chuẩn 

cater /keito/ ø. cưng tứng, phục vụ 
pub /pAb/ ø. quán rượu 

indulge /mn'dAldz ø thỏa thích, tùy ý 
abound /o'baund/ ø. có rất nhiều 
array /oreU ø. một loạt, một dãy 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 141 


$ There are many festivals and holidays held in Taiwan every 
year. People here celebrate festivals with much gusto. The 
more important holidays here are the Lantern Festival, the 
Dragon Boat Festival, the Mid-autumn Festival, Double Ten 
and the Chinese Lunar New Year. 
Ở Đài Loan hàng năm còn tổ chức rất nhiễu lễ hội và kỳ nghỉ. Người 
dân nơi đây rất nhiệt tình tổ chúc các lễ hội. Các kỳ nghỉ quan trọng 
hơn ở nơi đây là tết Nguyên Tiêu, tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu, lễ 
Quốc Khánh và tết Âm Lịch của người Trung Quốc. 


$ Hundreds of thousands of foreigners come to visit Taiwan 
every year. In this chapter, weÌl see how you can help your 
foreign visitors make the most out of their stay here in Taiwan. 
Mỗi năm có đến hàng trăm ngàn du khách nước ngoài đến thăm Đài 
Loan. Trong chương này, chúng ta sẽ xem các du khách nước ngoài 
được giúp đỡ như thế nào để họ tận dụng được hết khoảng thời gian 
họ ở Đài Loan. 


gusto /gAsteU/ ø. sự nhiệt tình 


142 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Các dạng câu chủ yếu 

China ¡is a land of charm and beauty with a long history. Trưng 
Quốc là miền đất hấp dẫn và xinh đẹp có tmriột quá trình lịch sử 
lâu đời. 

China is a treasure house of ancient art. Trưng Quốc là một kho 
tàng nghệ thuật cổ đại. 

The city has a long history. Thành phố đó có tịch sử lâu đời. 

The city's industry, agriculture, science, culture and education have 

developed considerably. Nền công nghiệp, nông nghiệp, khoa học, văn 
hóa uà giáo dục của thành phố đã phát triển một cách đáng kể. 

Id like to take a few pictures of it. Tôi muốn chụp uài tấm ảnh dê 


nó. 
These look very ancient. Những cảnh này trông có dẻ rất cổ xưa. 


LÊ 


I must admit this is one of the prettiest lakes lve ever seen. Tôi 
phải công nhận rừng đây là một trơng những cái hồ đẹp nhất mà 
tôi đã từng thấp. 

II find out from the local guide right away. Tôi sẽ tìm hiểu ngay 
ưới người hướng dẫn tại địa phương. 

There is an ancienf poem in praise of the scenic beauty. Có một bài 
thơ cổ ca ngợi uẻ đẹp của cảnh này. 

Look at this. Lovely, isnt it? Nhìn cái này ải. Dễ thương quá, phải 
không? 

Why is this called ~? Tại sao cái này lại được gọi là ~? 

China is a country with numerous scenic spots and places of historical 
interest. Trưng Quốc là một đất nước có rất nhiều thắng cảnh và 
các dị tích lịch sử. 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 143 


Visiting Places of Interest 
()A. A Ride around Taibei 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


Hôm noy tôi sẽ dẫn ông đi một chuyến uòng quanh Đài Bắc. Ông sẽ 
tận mắt nhìn thấy Đài Bắc như thế nào. 


: Can you give me some background on the city? m especially 


interested in the basic ÍactS as a Sfarter. 


Được. Đài Bắc là một thành phố cỡ uừa. Đại Đài Bắc có số dân 
khoảng 2 triệu. Nó cũng là trung tâm của đất nước. Đài Bắc là khu 
chính trị, uăn hóa uà kinh tế trung tâm của đảo. Mặc dù là một 
thành phố đậm nét Trung Quốc, nhưng ông sẽ tìm thấy tính truyền 
thống uà tính hiện đại đi đôi với nhau ở Đài Bắc này. Có lẽ ông 
đã nhận thấy, Đài Bắc cũng là một thành phố rất đông đúc. Các 
tòa nhà cao tẳng đang mọc lên rất nhanh để đáp ứng cho sự phát 
triển chóng mặt của thành phố. Đài Bắc không chỉ phát triển uề chiễu 
cao mà còn phát triển uê chiều rộng. Thành phố đang bắt đầu sát 
nhập những uùng lân cận của nó. Việc mở rộng này cũng thúc đấy 
thành phố mở rộng ranh giới của nó. 


: l notice a lot of cars everywhere. The city seems to be a bit 


polluted. 


: Đó là điều dáng buồn uêề thành phố. Tuy nhiên, may mến thay, 


chính phủ đã nhận ra được uấn đề này uà đang áp dụng những 
biện pháp đúng đến để làm thay đổi tình trạng này. 


: Which area of the city is the fastest growing? 


144 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đến thăm những địa điểm ưa thích 





)A. Một chuyến đi vòng quanh Đài Bắc 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (Ã) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (Q 


For today, L]I be taking you for a ride around Taipei. Youl 
see for yourself what Taipei looks like. 


: Ông có thể nói cho tôi nghe qua uê bối cảnh của thành phố không? 


Tôi đặc biệt thích bắt đầu từ những sự uiệc cơ bẩn. 


Alright. Taipei is a medium-sized city. Greater Taipei has a 
population of around 2 million. It is also the hub of the 
country. Taipei is the political, cultural, and economic heartland 
of the island. Although very much a Chinese city, you]l find 
the traditional alongside the modern in Taipei. As you might 
have noticed, Taipei is also a very crowded city. Highrises are 
sprouting up overnight to accommodate the explosive growth 
of the city. Taipei is not only growing vertically but also hori- 
zontally. The city ¡is starting to swallow up its neighboring 
areas. The spread of the city is pushing ¡itself outside its own 
boundaries. 


: Tôi để ý thấy rất nhiều xe hơi ở mọi nơi. Thành phố này dường 


như hơi bị ô nhiễm. 


That is the sad thing about the city. Fortunately, though, the 
government has realized this problem and is taking corrective 
measures to change this. 


Khu uực nào trong thành phố đang phát triển nhanh nhất? 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 145 


B: Khu uực phía đông Đài Bắc hiện đang phát triển nhanh nhất. Chỉ 
yếu là uì khu uực này có một trong những uùng đất phẳng còn lại 
sau cùng ở Đài Bắc. Núi non bao quanh Đài Bắc ở mọi phía. Đây 
cũng là một nhân tố góp phần làm ô nhiễm Đài Bắc. Đài Bắc nằm 
trong một thung lũng. 


A: How about safety? How safe is it to walk in the streets of 
Taipei? 


B: Tôi đẩm bảo uới ông rằng đi bộ đến bất cứ đâu ở Đài Bắc đều rất 
an toàn. Đài Bắc là một trong những thành phố an toàn nhất trên 
thế giới. Tuy vậy, tỈ lệ tội phạm dang có chiều hướng gia tăng dân. 
Đây là do sự chuyển đổi nhanh chóng của đất nước này. 


inch /mntƑ ø. chuyển dịch châm chậm 






















Các thuật ngữ chủ yếu 
resident area khu dân cư 
suburb /saba:b/ ø. ngoại ô, ngoại thành 

precinct /pri:sinkV ø. khu ưực 

golden mile khu ưực hoàng kim 

thriving area khu vực thịnh vượng 

summer resort khu nghỉ mát 

øyP joint sòng bạc (cửa hiệu, .u...) chuyên gạt tiền 
bequty parlor thẩm mỹ viện 

barber shop hiệu cắt tóc 

chain store cửa hừng chỉ nhánh/chuỗi 

junk store cửa hàng bán đồ cũ 

floral shop tiệm hoa 

consignment store cửa hàng ký gửi 

funeral parlor nhà tạng lễ 

girlie restaurant nhà hàng có nữ tiếp tiên 

sky neon đèn nêông trên mái nhà 





146 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: The eastern part of Taipei is growing fastest. This is mainly 
due to the fact that this area has one of the last remaining 
flatlands in Taipei. Mountains surround all of Taipei in all 
directions. This is also a factor that has contributed to the 
polution of Taipei. Taipei ¡is located in a basin. 


A: Còn uễ sự an toàn thì sao? Đi bộ trên những con đường ở Đài Bắc 
an toàn như thế nào? 


B: Ì assure you is quite safe to go anywhere on foot in Taipei. 
Taipei is one of the safest cities in the world. The crime rate, 
though, ¡s slowly inching up. This has been due to the rapid 
transformation of the country. 

















dugout /dAgaoU ø. hầm trú ẩn 
stone tablet bia đá 

bronze statue tượng đồng 

new community khu dân cư mới 
abutting building tòa nhà giáp ranh 

one unit một căn hộ 

mortgage /ma:gidz ø. văn tự cẩm cố, sự cầm cố, thế chấp 
quiet surroundings môi trường yên tĩnh 

jam-packed with people chật ních người 

overwhelm /,oova welm/ ø. tràn ngập 

shove /ƒAv/ ø. xô đấy, chen lấn 

shack /ƒœk/ ø. túp lễu 

saloon /so'Ìu:n/ ø. quán rượu 

log cabin nhà gỗ 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 147 


Visiting Places of Interest 





B. A Hioliday in Taiwan 
Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (CŒ 
B: Tôi rất uui uì ông đã đến được. 


A: Ive been waiting to meet you for a long time now. Im glad 
we have this time to get to know each other. 


B: Những buổi lễ hội chính thức đó có lẽ sẽ làm cho ông mệt đừ. 
A: Yes, iUs a necessary part of business. 


B: Hôm nay là ngày nghỉ lễ do nhà nước quy định. Ông có muốn đến 
thăm nơi nào không? 


A: What do you have in mind? 
Cuốt buổi sáng hôm nay sẽ có một cuộc duyệt binh trước phủ Tổng 
thống. Nếu ông không muốn làm điều gì quá tốn sức thì tôi có thể 


dẫn ông đến một ngôi làng của người bản địa ở Ô Lai. 


A: Hey, thats a neat idea. I think IIl opt for the aboriginal village. 
How long does it take to get there? 


Đi xe có lẽ không tới một tiếng đồng hồ. 


A: Are there a lot of things to see? 


strenuous /strenjoos/ 44 vất uả, phí sức 


148 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đến thăm những địa điểm ta thích 





()B. Một ngày nghỉ ở Đài Loan 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C 


A: 


Im glad:you could make it. 


Từ lâu tôi đã rất mong gặp ông. Tôi rất uui uì chúng ta có khoảng 
thời gian này để tìm hiểu uề nhau. 


Those official functions must be wearing you down. 


: Vâng, đó là một phần cần thiết trong công việc. 


B: Today is a national holiday. Is there any place you want to 


visit? 


: Ông có dự định gì không? 


B: There's a parade later this morning in front of the Presidential 


Ọ 


Building. If you dont want to do anything too strenuous I can 
take you to an aboriginal village in Wulai. 


Này, ý kiến hay đấy. Tôi nghĩ tôi sẽ chọn đi ngôi làng của người 
bản địa. Đi đến đó mất bao lâu? 


It should be less than an hour's ride. 


: Có nhiều thứ để xem không? 


aboriginal /œbe'ridzenl/ a#. bản địa, thổ dân 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 149 


B: Dĩ nhiên là có một ngôi làng của người bản địa rồi. Có thể ông sẽ 
được xem một số điệu múa dân gian uà mua một số hàng lưu niệm. 
Chúng ta còn có thể đi đến một khu uui chơi ngoài trời ở gần đó. 


A: I guess thatll suit me just fine. 


B: Ở đó cũng có những suối nước nóng. Tôi nghe nói ngâm mình trong 
suối nước nóng một lần có thể tạo nên những điều kỳ diệu cho sức 
khỏe của ông. 


A: TÌI have to bring my bathing suit with me, in that case. 
B: Phải. 
A: Where did the aborigines come from? 


B: Có một số người nói họ đến từ uùng Tây Nam Trung Quốc. Họ có 
quan hệ mật thiết uới bộ tộc Miêu ở Đại Lục Trung Quốc. Một số 
người nói rằng tổ tiên của họ đến từ Polynesia, uà những người khác 
nói rằng họ là con cháu của người Malaysia đến từ Đông Nam Á. 


A: The aborigines were the first people who settled in Taiwan, 
am I right? 


B: Đúng uậy. Những cư dân bản địa cũng giống như những người da 
đồ ở Mỹ. Đã có những đạo luật được ban hành để bảo tôn và bảo 
uệ những lối sống độc đáo của họ, nhưng nhiều người bản địa cẩm 
thấy xa lạ, lạc lõng trong xã hội của chúng ta. Họ đang hòa nhập 
dân uào xu thế chỉ đạo cửa xã hội chúng ta. Còn những người 
không thể hòa nhập được đang lâm uào cảnh bẫn cùng, 


A: The same thing has been happening among the American 
Indians of the United States. 


affiliate /a'fñlieiV ø. nhập oào, có quan hệ mật thiết uới 
descendant /drsendent ø. cơn cháu, hậu duệ 


150 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: There is the aboriginal village of course. You might get to see 
some folk dancing and buy some souvenirs. There is also an 
amusemenrt park we can go to nearby. 


: Tôi nghĩ điều đó hợp với tôi đấy. 
: There are also hot springs there. [ve heard a dip in a hot 


spring can do wonders for your health. 


: Nếu uậy, tôi sẽ phải mang theo đô tắm. 


: Ye@s§. 


: Những người bản địa từ đâu đến? 


: Some say they came from Southwestern China. They are affili- 
ated with the Miao tribe of Mainland China. Some say their 
forebearers came from Polynesia, and others say they are des- 
cendants of Malays from Southeast Asia. 


: Những người bản địa là những người đầu tiên định cư ở Đài Loan, 
tôi nói có đúng không? 


: Yes. The aborigines are the equivalent of American Indians in 
the United States. There are laws that have been made in or- 
đer to preserve and protect their unique lifestyles, but many 
aborigines have been alienated in our society. They are being 
slowly integrated into the mainstream of our society. Those 
who cannot are being reduced to destitution. 


: Sự Uiệc tương tự cũng đã xảy ra uới những người da đỏ ở Mỹ. 


alienate /eilioneit/ ø. làm cho ai thấy xa lạ, lạc lõng 
destitution /destrtju:ƒn/ ø. cảnh bẩn cùng, cơ cực 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 151 


Visiting Places of Interest 
C. Visiting a Tempble in Taiwan 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Where are we going today? 


Đối uới mọi người đến Đài Loan, việc đến thăm một ngôi chùa ở 
đây là điều cân thiết. 


: Hmm, it sounds different. What's the name of the temple? 


Ngôi chùa chúng ta sẽ đến có tên là Long Sơn Tự hay còn gọi là 
Chùa míi của rồng. Ngoài ngôi chùa này ra, còn có nhiều ngôi chùa 
khác tọa lạc gân đó. Chúng ta đến nơi rồi. Đây chính là ngôi chùa đó. 


: That heavy smell, where is it coming from? 


B: Mùi hương này tổa ra từ các nén nhang đang cháy. Có lẽ ông đã 


“ 


nghe nói đến “nhang”. 


: What are they for? 


: Chúng là những lễ uật mà những người thờ cúng dậng lên cho thần 


thánh. 


: The statues over there must be their gods. 


Phải. Trong một ngôi chùa thường có đặt rất nhiều nam thần uà nữ 
thần, mỗi một uị thần đều tượng trưng cho một mục đích riêng của 
uị thần đó. 


joss stick nhang (dùng để lễ Phật) 


159 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đến thăm những địa điểm ưa thích 





C. Đến thăm một ngôi chùa ở Đài Loan 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chú nhân: (B) Phiên dịch viên: () 


A: 


Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? 


A visit to a temple ¡n Taiwan is a must for everyone who 
comes here. 


: À, nghe có uẻ khác lạ quá nhỉ. Ngôi chùa đó tên gì? 


The temple weTre going to ¡s called the “Lungshan” Temple or 
the Dragon Mountain Temple. There are many other temples 
located nearby besides this temple. Here we are. This ¡s it. 


: Cái mùi hương nồng nặc đó bay từ đâu ra uậy? 


The smell is coming from the burning of joss sticks. You 
might hear it. 


: Chứng dùng để làm gì? 


Well, they are offerings to gods by worshippers. 


: Những bức tượng ở đằng kia chắc là các uị thần của họ. 


Yes, they are. A temple usually houses many gods and god- 
desses, each of which has his or her own purpose for being. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 153 


A: How old ¡s this temple? 


B: Ít nhất đã được 250 năm. Huyện Long Sơn là một trong những huyện 
lâu đời nhất ở Đài Loan. Đây chính là nơi khai sinh ra thành phố 
Đài Bắc. Người ta có thể truy nguyên ra nguôn gốc của Đài Bắc từ 
nơi này. 


A: Do l have to pay to get In? 
B: À, tôi tin chắc rằng một ít tiền cúng sẽ rất được cảm kích. 
A: There doesnt seem to be a lot of people here today. 


B: Đó là uì hôm nay là ngày thường. Vào những ngày cuối tuần uà 
ngày lễ thì nơi này thật sự rất đông đúc. Đến đây vào tết Nguyên 
Tiêu là hay nhất. Vào ngày này, một giải thưởng sẽ được trao cho 
chỉ nhân chiếc đèn lồng được làm đẹp nhất. Một cuộc diễu hành 
sẽ được tổ chức uào buổi tối ở Đài Bắc, uà nó sẽ kết thúc ở ngôi 
chàa này. Vào dịp tết Nguyên Tiêu. ở đây còn có tổ chức một cuộc 
thi giải câu đố. 


A: There must be a night market here. 


B: Có. Khu chợ đêm này có tên là đường Hoa Tây. Đối với một số 
người nước ngoài. người ta quen với cái tên “Đường Rắn” hơn. Đó 
là uì ở đây có rất nhiều cửa hiệu bán các sẩn phẩm pha chế từ 
rắn như bàng quang của rắn, máu rắn pha với rượu nếp, cháo rắn 
uà nhiều món cao lương mỹ uị khác được chế biến từ rắn. Ông có 
muốn ăn thử không? 


A: No, thanks. Im sull quite full. Why do people eat them? 


B: Đối uới nhiều người ở đây, chúng là những phương thuốc trị bách 
bệnh uà là thuốc trường sinh bất lão. 


donation /dau'neI[n/ ø. tiễn cúng, tiên tặng 

wind up kết thúc 

bladder /bldo/ ø. bàng quang 

concoction /kan'kokjn/ ø. chất hỗn hợp, pha chế 


154 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Ngôi chìa này được xây bao nhiêu năm rồi? 


: IUs at least two hundred and fifty years old. The Lungshan 
đdistrict is one of the oldest districts in Taiwan. This is the 
birthplace of the city of Taipei. The origins of Taipei can be 
traced to this area. 


: Tôi uào có phải trả tiền không? 

: Well, fm sure a small donation will be appreciated. 

: Hôm nay dường như không có nhiều người ở đây lắm. 

: Thats because today ¡is a weekday. This place gets really 
crowded on weekends and on holidays. The best day to come 
here is on Lantern Festival. On this day, a prize ¡is given to 
the most beautiful lantern made. A parade ¡s held at night in 


Taipei and it winds up here in the Temple. There is also a 
riddle-reciting contest held here on this day. 


: Ở đây chắc là có một khu chợ đêm. 


B: Yes. The name of this night market is Huahsi Street. It is 


better known as Snake Alley to some foreigners. This is so 
because of the numerous shops that sell snake-based concoc- 
tions, such as snake bladder, snake blood with rice wine, 
snake soup and a host of other snake delicacies. Do you want 


to try some? 
: Không, cám ơn. Tôi uẫn còn rất no. Tại sao người ta ăn các món này? 


: They are known as panaceas and elixirs to many here. 


panacea /pœnesi:e/ ø. thuốc trị bách bệnh 
elixir /kse/ 0+ thuốc trường sinh bất lão 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 155 


Visiting Places of Interest 
D. Shopbing in the Night Market 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


Tối nay tôi muốn dẫn ông đến một nơi rất khác. 
Oh, what do you have in mind? 


Ông có thích mua sắm không? 


: Oh, yes. I can never get tired of ít. 


Ông có bao giờ nghe nói đến một khu chợ đêm chưa? 


: Yes, that is what I wanted to bring up with you tonight. I 


heard you can get a lot of bargains there. 


: Đúng uậy. nhưng ông sẽ phải mặc cả. Tuy uậy, ông đừng lo lắng. 


tôi có thể giúp ông trả giá phải chăng. 


: Then lets gol 


(At the night markRet) 


Khu chợ đêm ở Sĩ Lâm này là khu chợ đêm lớn nhất ở Đài Bốc. 


: Wow, look at all those people on the street. How can they 


move? 


Hầu như không thể đi được. Vào buổi tối nơi này luôn luôn như 
thế. Khu chợ này phải đến 9 giờ đêm mới thật sự bắt đầu nhộn 
nhịp uà tiếp tục đông như uậy mãi cho đến !2 giờ đêm. Hãy đi sát 
tôi, như uậy ông sẽ không bị lạc. 


haggle “hœgl/ ø. mặc cả 


156 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đến thăm những địa điểm ưa thích 





()D. Mua sắm ở khu chợ đêm 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: () Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (Q 


A: 


Td like to take you somewhere different tonight. 

Ỗ, ông đang nghĩ đến nơi nào thế? 

Do you enjoy shopping? 

Ồ, rất thích. Tôi có thể chẳng bao giờ thấy chán mua sắm cả. 


Have you ever heard of a night market? 


: Có, đó chính là nơi tôi muốn đi theo ông tối nay. Tôi nghe nói ở đó 


ông có thể mua được rất nhiều món hỡi. 


Right, but youll have to haggle. Dont worry about it, though, 
I can help you get a good price. 


: Vậy thì chúng ta đi thôi! 


(Ở khu chợ đêm) 


The night market in Shihlin ¡s the biggest in Taipei. 


: Chà, hãy nhìn tất cả những người trên con đường kia. Làm sao họ 


có thể di chuyển được nhỉ? 
Hardly. Its always like this in the evenings. The night doesnt 


really start until nine and it goes on all the way to twelve 
midnight. Stick close to me, so you wonit get lost. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 157 


A: How mụuch do you think I should pay for this blouse? 


B: Người đàn ông này nói !50, nhưng tôi tin chắc rằng tôi có thể hạ 
giá xuống !00..... 1o của ông đây. 


A: Thanks a lot. You do know your way around here, dont you? 

B: Trước đây tôi cũng ngốc lắm. Trước khi học được cách khôn hơn 
những người này, ông sẽ phải mất thời gian đấy. Các du khách đặc 
biệt cả tin trước những lời chào hàng của những người này. 


A: I know. Ïm one. Did [I tell you about the watch I bought the 
other day? 


B: Tôi nghĩ là ông chưa nói. 

A: 1 bought this watch from a sidewalk vendor for a thousand 
NT dollars. I said to myself, “Hey, this ¡is cheap!”. Of course, 
if you compare it with what youll get elsewhere, these things 
really sound cheap. Anyway, the next day, I saw the same 
watch being sold in another at just half the price. 

B: Ông đã có kinh nghiệm rồi. 

A: Youve said it. 

B: Ông có thể mua được hàng với giá mà ông nghĩ là không thể được. 
Ở quanh đây, những gì dường như không thể được đều trở nên có 
thể được. 


A: Yes. Ask for half of what they are asking for and youll be 
surprised how much you can save whenever you do your 
shopping. 


B: Giờ ông hiểu ra uấn đề rồi đó. 
gullible “gAlebl/ z4 cả tin 


158 ~ Thực hành PHIỂN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Ông nghĩ tôi nên trả bao nhiêu tiền cho cái áo này? 


: The man says 150, but Im sure I can bring it down to 100.... 
Here you are. 


: Cám ơn nhiều. Ông biết cặn kẽ uề nơi này phải không? 


: Iwve been fooled before. Itll take time before you learn how to 
outsmart these people. Tourists are especially gullible to the 
sales talk of these people. 


: Tôi biết, tôi chính là một uí dụ điển hình. Tôi có nói ông nghe 
chuyện cái đồng hô tôi đã mua hôm nọ chưa? 


: l dont think you have. 


: Tôi đã mua cái đồng hồ này từ một người bán dạo trên vỉa hè với 
giá 1.000 Đài tệ. Tôi đã tự nhỉ: "3, cái đồng hồ này rẻ quá!". Dĩ 
nhiên, nếu ông so sánh giá mua cái đồng hồ này với giá ông mua ở 
nơi khác thì những món này nghe có uẻ rẻ thật. Nhưng ngày hôm 
sau, ở nơi khác, tôi lại nhìn thấy cái đồng hô giống y như uậy được 
bày bán với giá chỉ bằng một nửa. 


: Youwve been had. 


: Ông nói đúng. 


: Ït pays to ask for the impossible. What may seem impossible 
may become possible around here. 


: Vâng. Bất cứ khi nào đi mua sắm. chỉ trả nửa giá họ đưa ra uà 
ông sẽ rất ngạc nhiên khi thấy là ông có thể tiết kiệm được biết 
bao nhiêu tiền. 


: Now youre getting it. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 159 


Visiting Places of Interest 





(%ìE. A Guided Tour oƒ a Museum 


: What is our guide trying to tell us? 


: Cô ta nói rằng Viện Bảo tàng Cố Cung có bộ sưu tập nghệ thuật 

Trung Quốc lớn nhất trên thế giới. Nó có 625.000 tác phẩm nghệ 

thuật được sưu tập từ quá khứ lâu đời cửa Trung Quốc. Bởi vì số 
lượng các mẫu sưu tập thật khổng lồ, mỗi một lần uiện bảo tàng 

chỉ có thể trưng bày khoảng 7.000 mẫu vật. 


: Ông có thể mua các phiên bản ở cửa hiệu tặng phẩm trong viện 
bảo tàng này. Chúng sẽ là những món quà uà những vật trang trí 
tuyệt uời. 


: Remind me to buy some before we leave. 


: Vâng. Ngoài những phiên bản đó ra, ở đây cũng có các bưu thiếp 
uà phím đèn chiếu của một số tác phẩm nghệ thuật. 


: Im thirsty. Where can we get a drink? 


:Ở tẳng trên cùng có một quán trà. Đó là một quán trà nhỏ độc đáo. 
Ông có thể uừa thưởng thức trà uừa lắng nghe tiếng chim hót ở 
quanh ông. Ông cũng có thể ngắm cảnh núi non uà khu uườn bên 
dưới viện bảo tàng qua những ô cửa sổ lớn. 


: It must be beautiful. I can just imagine it, sipping tea and 
having a pleasant chat while birds sing to you overhead. It 
sounds very dreamy. 


: Quán trà đó là một trong những điều bí ẩn nho nhỏ cửa viện bảo 
tàng này. 


160 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


^“ « ~^ . .^ Z 
Đền thăm nhưng địa điểm ưa thích 
)E., Một chuyến tham quan viện bảo tàng có 
hướng dẫn viên 


: Hướng dẫn viên đang cố gắng nói gì với chúng ta uậy? 


: She says that the National Palace Museum has the largest col- 
lection of Chinese art in the world. It has 625,000 art pieces 
from China's long past. Because of the extremely huge amount 
in irs collection, the museum can only exhibit approximately 
7,000 pieces at a tỉme. 


: You can purchase reproductions in the gift shop in this mu- 
seum. Theyll make wonderful giíts and decorative center- 
Pieces. 


: Hãy nhắc tôi mua một số phiên bản trước khi chúng ta ra uề nhé. 


: Alright. Aside from those reproductions, they also have post- 
cards and slides of some of the artworks housed here. 


: Tôi khát nước rôi. Chúng ta có thể uống nước ở đâu? 


: There is a tea-shop at the top. Ït is a quaint little tea-shop. 
You can drink your tea there while listening to birds sing 
around you. Big windows also give you a view of the moun- 
tains and the grounds below the museum. 


: Chắc là đẹp lắm. Tôi có thể tưởng tượng được. uừa nhấm nháp tách 
trà uừa nói chuyện phiếm vui uẻ trong khi chữm hót líu lo trên đầu. 


Nghe có uẻ rất tuyệt vời. 


: The tea-shop ¡s one of the little secrets of this museum. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ¬ 161 


A: Do they. The Chinese seeh to me as very refined and culti- 
vated people. The things here must give you a sense of pride 
in being Chinese. 


B: Vâng. đó là một phần quá khứ của chúng tôi. Chúng tôi còn nhiều 
điều phải làm để theo kịp phương Tây. Tôi nghĩ những vật ở đây 
không chỉ là đóng góp của người Trung Quốc uào kho tàng độc đáo 
của nhân loại. Chúng còn là một di sản cho toàn thể nhân loại. 


chat /tƒet/ ø. chuyện phiếm, chuyện tán gẫu 
ingenuity /¡ndzonju:etU/ ø sự độc đáo, sự sáng tạo 


169 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Vâng. Đối uới tôi. người Trung Quốc dường như là những người rất 
thanh lịch uà uyên bác. Những uật ở đây chắc hẳn làm ông cảm 
thấy tự hào uì được là một người Trung Quốc. 


B: Yes, that's a part of our past. We have a lot of catching up to 
do with the West. I think the things here more than being 


Chinese are a tribute to the ingenuity of man. They are a heri- 
tage for all of mankind. 


heritage “heritid 0ø. di sản, di vật 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 163 


Visiting Places of Interest 


(z)F. A Sightseeing Trip to “the Chiang Kai-shek 
Memoriadl Hall” 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: I have the weekend off for sightseeing. Where do you suggest 
Igo? 


B: Ông có bao nhiêu thời gian? 


A: Well, it has to be around the city. I have only enough time 
for one-day trip. 


B: Được. Ông có thể đến Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Nó nằm 
ngay trung tâm Đài Bắc. Nó nổi tiếng uì có kiến trúc cổ điển của 
Trung Quốc. Nó cũng là một nơi rất tuyệt để chụp ảnh uà nhìn 
ngắm người qua lại. 


A: Hmm. Tve heard about that place before. I think Ive also 
passed by that place but I havent actually been there. Is it 
the blue and white tower-like building with grand arches at 
1tS entrance? 


B: Phải, chính nó. Thậm chí có lẽ ông còn có thể thấy một uài cặp uợ 
chông mới cưới chụp ảnh ở đó. Người Trung Quốc có một phong tục 
chụp ảnh ngay trước lễ cưới. 

A: You mean they go there with the wedding gown and all. 


B: Vớng Họ làm vậy để lưu niệm. 


A: That sounds interesting. 


164 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


Đến thăm những địa điểm ưa thích 





F. Một chuyến tham quan Nhà Tưởng niệm 
Tưởng Giới Thạch 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (Q 


A: 


Cuối tuần này tôi nghỉ nên có thể đi tham quan. Ông gợi ý xem tôi 
nên đi đâu đây? 


How much time do you have? 


: À, phải ở quanh thành phố thôi. Tôi chỉ có đủ thời gian để đi 


chuyến tham quan một ngày. 


Alright. You can go to the Chiang Kai-shek Memorial Hail. Its 
right in the middle of Taipei. Its known for its classical Chi- 
nese architecture. Its also a great place for taking pictures and 
people-watching. 


: lm. Trước đây tôi đã có nghe nói đến nơi đó. Tôi nghĩ tôi cũng đã 


từng đi ngang qua nơi đó nhưng tôi chưa thật sự đến đó. Có phải 
đó là một tòa nhà hình tháp màu xanh lam uà màu trắng với 
những mái uòm tráng lệ ở lối uào không? 


: Yes, thats it. You might even see some newly-weds having 


their pictures taken there. It is a Chinese custom to have 
pictures taken right before the wedding ceremony. 


: Ý của ông là họ mặc cả áo cưới uà tất cả những thứ khác đi đến đó. 


Yes. They do it for memories. 


Nghe có uẻ thú uị nhỉ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt*Việt - Anh - 165 


> ĐE 


: Ngoài Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ra, Nhà hát Quốc gia uà 


hội trường hòa nhạc Quốc gia cũng đều tọa lạc trên cùng khu đất 
đó. Chúng uừa được xây xong. Chúng sẽ là những chủ đề lý tưởng 
cho các bức ảnh chụp của ông. 


: Will you accompany me this Saturday? 


Đó sẽ là niềm uinh dự cho tôi. 


: How much time will we be spending there? 


: Đi dạo quanh khu đất đó sẽ mất hơi tiếng uà đi tham quan bên 


trong viện bảo tàng sẽ mất thêm một tiếng nữa. Nếu chúng ta đến 
đó uào lúc 9 giờ sáng. chúng ta có thể xem xong trong khoảng ba 
tiếng. 


: That means that we still have time in the afternoon to øo to 


some other places. 


: Tôi nghĩ uậy. Sau chuyến tham quan này, ông muốn đi đâu nữa? 


: We can have lunch nearby and maybe go somewhere else in 


the afternoon. 


: Ông có thích đi tẳn bộ không? 


: Sure. IƯI do my health some good. 


Nếu ông không thấy phiền, chúng ta có thể đi bộ đến những nơi 
khác gần đó. Ngay phía trước Nhà Tưởng niệm là Thư viện Trung 
ương, phía trước nữa là Phủ Tổng thống. Có lẽ đi bộ sẽ mất khoảng 
mười lăm đến hai mươi phút mới đến Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia uà Vườn Bách thảo. Ông thấy sao? 


Okey. Im all game. 


166 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Besides the Chiang Kai-shek Memorial Haill, the National 
Theatre and the National Concert Hall are located in the 
same grounds, too. They have just been built. They make 
perfect subjects for your pictures. 


: Thứ bảy này ông sẽ đi uới tôi chứ? 
: ItII be my pleasure. 
: Chúng ta sẽ ở đó trong bao lâu? 


: A walk around the grounds will take 2 hours and a tour inside 
the museum should take another hour. If we get there at nine 
in the morning, we can finish everything in three hours or so. 


: Điều đó có nghĩa là chúng ta uẫn còn thời gian uào buổi chiều để 
đi đến những nơi khác. 
: Ï guess so. Where do you want to go after the tour? 


: Chúng ta có thể ăn trưa ở gần đó uà có thể sẽ đi nơi khác uào 
buổi chiều. 


: Are you much for walking? 
: Thích chứ. Điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của tôi. 


: lfyou dont mind, we can take a walking tour of other places 
nearby. Just in front of the Memorial ¡is the Central Library, 

further, ¡is the Presidential building. Maybe fifteen minutes to 
twenty minutes of waiking will take us to the National History 
Museum and the Botanical Garden. What do you say to that? 


: Được. Tôi hoàn toàn đông ý. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 167 


Visiting Places of Interest 
G. A Trịp to Tahs-Tzuhu 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: I would like to pay my respects to the late President Chiang 
Ching-kuo. Can you take me to his burial grounds? 


B: Đương nhiên là được rồi. Nơi đó cách Đài Bắc không xa lắm. Nó ở 
Hạt Đào Viên. Đó là chỗ Sân bay Quốc tế CKS. 


A: Itis really a great loss for the Taiwanese to have lost a great 
and capable leader. 


B: Ông ấy rất được lòng cửa tất cả những người dân Đài Loan nơi đây. 
Dưới sự lãnh đạo của ông ấy. Đài Loan mới có được như hôm nay. 


A: We could also visit the grave site of his father, the late Presi- 
dent Chiang Kai-shek. 


B: Vông, được ạ. Nó ở gần đó thôi. Nơi yên nghỉ tạm thời của Tổng 
thống Tưởng Giới Thạch là ở Từ Hồ, cách Đại Khê 2 kilômét. Ông 
ấy qua đời năm 1975. 


A: Why do you say temporary? 


B: Đó là uì người dân Đài Loan tin là hài cốt của một người nên luôn 
được mang uê nơi chôn nhau cắt rốn. 

B: Bởi uì điều này hiện nay là không thể được, nên hài cốt của Tổng 
thống Tưởng Giới Thạch uà hài cốt của Tổng thống Tưởng Kinh 


Quốc đã được mai táng tạm thời ở Đài Loan. Nguyên quán của họ 
là ở tỉnh Chiết Giang. Đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của họ. 


168 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đến thăm những địa điểm ưa thích 


Œ)G. Một chuyến đi đến Đại Khê - Từ Hồ 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C 


A: 


Tôi muốn được kính viếng cố Tổng thống Tưởng Kinh Quốc. Ông có 
thể dẫn tôi đến nơi an táng ông ấy không? 


Of course. The place ¡is not very far from Taipei. It ¡is located 
in Taoyuan County. That's where the CKS International Air- 
pOFt 1s. 


: Đây thật sự là một mất mát to lớn đối với người Đài Loan khi mất 


đi uị lãnh tụ ưĩ đại uà tài năng này. 


He has a place in the hearts of all Taiwanese here. Through 
his leadership, Taiwan ¡is where she is today. 


: Chứng ta cũng có thể uiếng thăm lăng của cha ông ấy. cố Tổng 


thống Tưởng Giới Thạch. 


Yes, we could. It ¡is located nearby. The temporary resting 
place of President Chiang Kai-shek ¡is in Tzuhu, two kilome- 
ters from Tahsi. He died in 1975. 


Tại sao ông lại nói là tạm thời? 


That's because the Taiwanese have a belief that the remains of 
a person should always be returned to his birthplace. 


Since this is now impossible, the remains of President Chiang 
Kai-shek as with those of President Chiang Ching-kuo have been 
interred temporarily in Taiwan. Their province ¡is Chekiang. 
This ¡is where they will finally be put to rest. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Ảnh - 169 


A: That's interesting. Can you tell me more about the Touliao 
estate? 


B: Được. Nơi đó đã từng là một nhà khách dành cho các quan chức 
cao cấp nước ngoài đến thăm Đài Loan. Nó có một khoảng sân có 
cây cối bao quanh. Nó cũng có khu vườn kiểu Trung Quốc rộng lớn 
uà lộng lẫy nhất Đài Loan. 


B: Từ Hô hay hồ Nhân Từ có những khu rừng long não và rừng tre 
rậm rạp. Những thứ này phản ảnh uẻ đẹp thôn dã của miền quê 
Đài Loan. Mỗi ngày có khoảng 6.000 người đến thăm nơi này để 
kính uiếng uị cố tổng thống này. Nhà nghỉ uà các khu uườn chỉ mở 
cửa khi được sắp xếp trước, nhưng du khách được tự do dạo chơi 
quanh hỗ uà các khu uực quanh đó uào bất cứ khi nào. 


A: What do you think were the greatest achievements of your 
late President? 


B: Tổng thống Tưởng sẽ được nhân dân nơi đây nhớ đến nhiều. Ông 
ấy được người dân thuộc mọi tầng lớp chính trị kính trọng uà ngưỡng 
mộ vì những cải cách uề kinh tế xã hội có ảnh hưởng sâu rộng của 
ông ấy. 


inter Jn't3// ø. (m) mai táng 
đignitary /digniterU 0. giới quan chức cao cấp 


170 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Thật thú uị. Ông có thể cho tôi biết thêm về điền trang Đầu Liêu 
được không? 


B: Alright. The place used to be the guest house for foreign 
dignitaries visiting the country. It has a tree-surrounded 
courtyard. It also has the largest and grandest Chinese 
garden found in the country. 


B: Tzuhu or Lake Benevolence has thick camphor forests and 
bamboo groves. These reflect the bucolic beauty of Taiwan's 
countryside. Some 6,000 people visit it each day to pay their 
respects to the late president. The villa and grounds are open 
only by prior arrangements but visitors are free to wander 
around the lake and its surroundings anytime. 


A: Theo ông nghĩ. các thành tựu lớn nhất cửa vị cố tổng thống của các 
ông là gì? 


B: President Chiang will be remembered well by the people here. 
He has earned the respect and admiration of people of every 
political color for his sweeping economic or social reforms. 


camphor /kemf2/ ø. lơng não 
bucolic /bjokplk/ z#. thôn dã 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 171 


B: Ông ấy đã bãi bỏ tình trạng thiết quân luật đã kéo dài 38 năm, nới 
lổng những hạn chế về ngoại hối, giảm mạnh thuế nhập khẩu. tự do 
hóa chính sách báo chí cửa chính phủ, cho phép thành lập các đẳng 
phái chính trị mới uà cho phép các công dân của mình được di 
thăm những người thân bị chia cách đã lâu ở Đại Lục. 


A: And all of these came in a few months' time. 

B: Đúng uậy. 

A: President Chiang has given a lasting impression to people 
here and abroad. He has placed the RÓOC on an equal footing 


with democratic countries and economic powers in the world. 
Achieving both ¡is no mean Íeat. 


slash /sIlef ø. giảm mạnh 





Các thuật ngữ chủ yếu 


parkway /'pa:kweU ø. đại lộ hai bền đường có thẩm cô và cây cối 


plaza /plaeze/ 0 quảng trường 

royadl garden khu vườn hoàng gia 

public park công viên 

mausoleum /ma:seli:om/ ø. lăng 
frontyard /frantJjq:d/ ø. sân trước 
backyard /bœkJjq:d/ 0ø sâu sau 

cloister garden khu vườn của tu viện 
campus design thiết kế khuôn viên trường 


| imperial garden vườn thượng uyễn 


172 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 





He lifted the 38-year-old martial law, relaxed foreign exchange 
restrictions, slashed import tariffs, liberalized the government's 
Press policy, permitted the formation of new political parties 
and allowed citizens Ìo visit their long-separated relatives on 
the Mainland. 


: Và chỉ trong uài tháng thì tất cả những cải cách này được thực hiện. 


Yes. 


: Tổng thống Tưởng đã để lại một ấn tượng bền uững trong lòng người 
dân nơi đây uà ở nước ngoài. Ông ấy đã đặt Đài Loan uào một vị 
trí ngang tâm uới các nước dân chủ uà các cường quốc kinh tế trên 
thế giới. Đạt được hai thành tựu này quả là một kỳ công. 






urban design thiết kế đô thị 
artificial pond ao nhân tạo 
artificial cascade thác nhân tạo 

wooden arch-bridge cầu cuốn bằng gỗ 

sỈate steb bậc đá 

meandering pathway cơn đường mòn ngoằn ngoèo 

flower bed bồn hoa, luống hoa 

lush meadow đồng có xanh tươi 

ancient cedar grove rừng cây tuyết tùng già cỗi 

Chinese-style pagoda & bridge chùa uà câu mang phong cách Trưng 
Quốc 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 173 


Visiting Places of Interest 
H. The Taibei World Trade Center 





Hướng dẫn 


Phần nội dung sau là lời giới thiệu ngắn gọn, khái quát của một 
hướng dẫn viên du lịch, mục đích của phần này là tạo điều kiện cho 
người đọc được luyện tập phiên địch Anh-Việt nhiều hơn. Bạn có thể 
luyện tập khả năng phiên dịch Anh-Việt tại chỗ của mình theo các 
bước sau: 


Bước 1: Trước hết xem phần tiếng Việt, sau đó thử dịch sang 
tiếng Anh. 


Bước 2: Đối chiếu lại với phần tiếng Anh, kiểm tra xem mình 
phiên dịch có chính xác không. 


Bước 3: Suy nghĩ một lát, sau đó phiên dịch lại phần tiếng Việt 
sang tiếng Anh, tiếng Anh phiên dịch sang tiếng Việt cũng theo thứ 
tự các bước trên. 


$ The Taipei World Trade Center ¡is the focal point of the Hsinyi 
Development Project. It occupies a space of 20,000 square 
meters. It will eventually include a huge exhibition site, an 
administrative building, a hotel with international standards 
and a fully equipped convention center. 
Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc là trọng tâm của dự án phát 
triển Tín Nghĩa. Nó nằm trên một khoảnh đất 20.000 mét vuông. 
Cuối cùng, nó sẽ gồm một khu triển lãm khổng lô, một tòa hành 
chính, một khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế và một trung tâm hội 
nghị được trang bị đầy đủ. 


174 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


~ w ~ . .. Z 
Đên thăm nhưng địa điêm ta thích 
H. Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc 





$ The center will give Taipei a new image as an international 
trade center. The center ¡is the biggest development project 
ever undertaken in the Far East and the Pacific region. 
Trung tâm này sẽ tạo cho Đài Bắc một hình tượng mới, đó là một 
trung tâm thương mại quốc tế. Trung tâm này là dự án phát triển 
lớn nhất từ trước đến nay được thực hiện ở khu vực Viễn Đông và 
Thái Bình Dương. 


$ The exhibition complex has a main hail that ¡is capable of hold- 
ing 1,330 short-term exhibition booths. The showground ¡is 
also available for trade associations in Taiwan and for foreign 
trade promotion øroups. 
Khu liên hợp triển lãm có một hội trường chính có thể chúa được 
1.330 gian hàng triển lãm ngắn hạn. Phòng trưng bày cũng đã sẵn 
sàng để các hiệp hội thương mại ở Đài Loan cũng như các tập đoàn 
xúc tiến ngoại thương sử dụng. 


© It is a year-round international market place. The complex 
went into operation for the first time in 1986. There are thirty 
or more large scale exhibitions held in the complex every year. 
It has been modernly designed and its operations are completely 
computerized to provide businessmen the optimum in service 
and efficiency. 
Đó là một thương trường quốc tế hoạt động quanh năm. Khu liên 
hợp này hoạt động lần đầu tiên vào năm 1986. Mỗi năm khu liên 
hợp này tổ chức hơn ba mươi cuộc triển lãm có quy mô lớn. Nó 
được thiết kế hiện đại và các hoạt động của nó hoàn toàn sử dụng 
máy vi tính để phục vụ tối đa cho các doanh nhân và đem lại hiệu 
quả tối ưu. 


————c——} 


convention /kenvenfn/ ø. hội nghị 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh —- 175 


$ There are 150,000 businessmen and 500,000 visitors who come 
to see and do business in the complex. It has the largest 
assortment of products assembled in Taiwan. The complex is 
aiming to be the premier one of its kind in Asia. 


Đã có 150.000 nhà doanh nghiệp và 500.000 du khách đến tham 
quan và hoạt động kinh doanh trong khu liên hợp này. Khu liên hợp 
tập hợp được nhiều mặt hàng nhất được lắp ráp ở Đài Loan. Khu 
liên hợp này đang nhắm đến mục tiêu trở thành khu liền hợp đứng 
đầu ở châu Á. 


© The administrative building ¡is reserved exclusively for trade- 
related services such as import-export companies and trade 
promotion organizations. The bưilding is distinguished by the 
careful selection of materials that went into its construction, 
its interior design and ¡its excellent maintenance. 


Tòa hành chính được dành riêng cho các dịch vụ liên quan đến thương 
mại như các công ty xuất nhập khẩu và các tổ chức xúc tiễn thương 
mại. Tòa hành chính khác với những tòa nhà khác ở chỗ nó được cẩn 
thận chọn lựa các nguyên vật liệu khi xây dựng, thiết kế nội thất và 
được bảo dưỡng thật tốt. 


$ It has three floors below ground and thirty-four above ground. 
It has a height of one hundred and íorty-three meters. lt is a 
very tall structure by modern standards. It also includes a 
plush western-style restaurant and three conference halls for 
use among members. 


Tòa hành chính có 3 tầng hầm và 34 tầng trên mặt đất. Nó cao 143 
mét. Theo các tiêu chuẩn hiện đại thì nó là một tòa kiến trúc rất 
cao. Nó cũng có một nhà hàng theo kiểu phương Tây sang trọng và 
ba phòng hội nghị dành cho các thành viên. 


$ All the halls and rooms of the International Convention Center 
are fully equipped with the most sophisticated and modern 
equipment for holding conventions. Its completion will un- 
doubtedly enhance Taiwan's emerging role as one of the fore- 
most conference centers in the East Asian region. 


176 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Tất cả các hội trường và các phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc tế 
đều được trang bị đẩy đủ các thiết bị hiện đại và tỉnh vì nhất để tổ 
chức các cuộc hội nghị. Chắc chắn rằng việc hoàn thành tòa nhà này 
sẽ nâng cao vai trò nổi bật của Đài Loan lên thành một trong những 
trung tâm hội nghị hàng đầu trong khu vực Đông Á. 


The main hall can accommodate up to 3,300 delegates. It can 
also be used for small business meetings. lt has two interna- 
tional conference rooms that can accommodate 1,200 persons 
each. 

Hội trường chính có thể chứa đến 3.300 đại biểu. Nó còn có thể được 
sử dụng cho những cuộc hội thảo thương mại nhỏ. Nó có hai phòng 
hội nghị quốc tế, mỗi phòng có thể chứa 1.200 người. 


And sixteen smaller conference rooms that can accommodate 
200-400 people. It also has a translation department, fiÌm fa- 
cilities, movie screens, transparency projectors and recording 
and dubbing facilities. 

Và mười sáu phòng hội nghị nhỏ hơn, mỗi phòng có thể chứa từ 200 
đến 400 người. Ngoài ra, nó còn có một phòng phiên dịch, các thiết 
bị chiếu phim, màn hình chiếu, máy chiếu phim đèn chiếu và các thiết 
bị thu âm và lông tiếng. 


Once completed, the 26-story Apollo Meridien Hotel will have 
1,030 guest rooms and suites plus a full range of Western and 
Oriental restaurants and other pubilic faciiites. These facilities 
include a rooftop swimming pool, a health center, clubs and 
convention halls. 

Khi xây dựng xong, Khách sạn Apollo Meridien 26 tầng sẽ có 1.030 
phòng ngủ và phòng cao cấp cộng với một loạt các nhà hàng phương 
Tây và phương Đông và những tiện nghỉ công cộng khác. Những tiện 
nghỉ này gôm một hồ bơi trên cùng của khách sạn, một trung tâm thể 
dục, các câu lạc bộ và các hội trường dành cho các hội nghị. 


plush /plAf/ z. sang trọng 

enhance /nhhaœng/ ?ø. nâng cao, tôn lên 
delegate /delrgat/ ø. đại biếu 

transparency /tren'speronsƯ ø. phim đèn chiếu 
dub /dAb/ ø. lông tiếng 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 177 


Visiting Places of Interest 
[. Hualien 





Hướng dẫn 


Mục đích của phần luyện tập này cũng như trong phần H, chủ 


yếu là tạo cơ hội để bạn đọc được luyện tập phiên dịch. Một phiên 
dịch viên giỏi phải phiên địch tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại 
một cách lưu loát, không sai sót. Muốn đạt được điều này, các bạn 
phải luyện tập nhiều lần. 


S 


Ẩ©Ẳ 


Hualien facing the Pacific Ocean in Central Taiwan ¡s the capital 
of Hualien County. Dominated by the Central Mountains and 
other highlands, ¡t ¡s the least populated county of the ¡sland. 
Hoa Liên nằm ở miền Trung Đài Loan, giáp với Thái Bình Dương, là 
thủ phủ của Hạt Hoa Liên. Hạt Hoa Liên tập trung nhiều ngọn núi 
ở miễn Trung và các vùng cao nguyên khác, nó là hạt có ít dân cư 
nhất của đảo. 


Currently, its population stands at 360,000. This includes about 
80,000 aborigines, most of whom belong to the largest aboriginal 
tribe in Taiwan, the Ami. The rest belong to the Atayal tribe. 
Hiện nay dân số của nó ở mức 360.000 người. Trong đó có khoảng 
80.000 người dân bản địa, hầu hết họ đều thuộc bộ lạc thổ dân lớn 
nhất ở Đài Loan, bộ lạc A Mỹ. Nhưng người bản địa còn lại thuộc bộ 
lạc Thái Nha. 


Hualien city has a population of over 100,000. It is also the 
marble capital of Taiwan. Marble from Hualien ¡is world renown. 
Thành phố Hoa Liên có dân số trên 100.000 người. Nó cũng là thủ 
phủ cẩm thạch của Đài Loan. Đá cẩm thạch của Hoa Liên nổi tiếng 
khắp thế giới. 


178 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đến thăm những địa điểm ưa thích 
()l, Hoa Liên 





$ Around 140,000 people visit the area every year. The main at- 
traction of the area is the 12-mile long Taroko Gorge. People 
also come here to view the cliffs along the Suao-Hualien high- 
Way. 
Mỗi năm có khoảng 140.000 người đến thăm nơi này. Điểm thu hút 
chính của nơi này là Hẻm núi Thái Lỗ dài 12 dặm. Người ta còn đến 
đây để ngắm nhìn những vách đá chạy dọc theo quốc lộ Tô-Hoa Liên. 

$ Another attraction of Hualien ¡s the Temple of Motherly De- 
votion, a Taoist complex that attracts devotees from all over 
Taiwan and from Japan. There are also song-and-dance shows 
given by the Ami tribe in the South Seas Garden and the Ami 
Culture Village. 
Điểm thu hút khác của Hoa Liên là chùa Mẫu Tổ, là một quần thể 
kiến trúc Đạo giáo thu hút nhiều người mộ đạo đến từ khắp Đài 
Loan và Nhật Bản. Ngoài ra, ở khu vườn Nam Hải và ở làng văn 
hóa A Mỹ còn có những cuộc biểu diễn lời ca điệu múa của bộ lạc 
A Mỹ. 

$ Hualien began to attract travellers when it became the starting 
point for the then newly completed East-West Cross Island 
Highway ¡in 1960. It also has an international harbor and ¡s 
linked by railway to Taipel. 
Hoa Liên bắt đầu thu hút du khách khi nó trở thành nơi xuất phát 
của quốc lệ Đông-Tây chạy xuyên qua đảo mới được hoàn thành 
năm 1960. Nó cũng có một cảng biển quốc tế và có tuyến đường sắt 
nối liên với Đài Bắc. 


cliff /khf ø. uách đá 
devotee /,develtti:/ ø. người mộ đạo 
complex /kompleks/ ø. quân thể kiến trúc 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 179 


§. Giới thiệu bối cảnh 


Doy-to-Doy Conversotion in the Diplomdfic Service 
Đàm thoại hàng ngày trong ngành ngoại giao 


$ We do not wish to fñght a war unless it is forced on us. We 
are firmly against a new world war. One of the objectives of 
Chinas foreign policy ¡s to prevent its outbreak. We want 
peace - a genuine peace in which the people of each country 
may develop and progress as they wish, free from aggression, 
interference and bullying. 
Chúng tôi không muốn gây chiến trừ phi đó là điều bắt buộc. Chúng 
tôi kiên quyết chống lại một cuộc chiến tranh thế giói mới. Một trong 
những mục tiêu của chính sách đối ngoại của Trung Quốc lả ngăn 
chặn việc chiến tranh bùng nổ. Chúng tôi muốn hòa bình, một nền 
hòa bình đích thực, trong đó người dân của mỗi quốc gia đêu có thể 
phát triển và tiến bộ như họ mong muốn, không bị xâm lược, can 
thiệp và áp bức. 

$ We are in favor of detente - a genuine detente which truly 
reduces the danger of war and safeguards the security of all 
nations - not a false detente used by some countries as a COVer 
under which they carry on military buildups in preparation for 
Wars OŸ apgression and expansion. 
Chúng tôi ủng hộ sự hòa hoãn - một sự hòa hoãn đích thực có thể 
thật sự giảm được nguy cơ chiến tranh và bảo vệ được tình hình an 
ninh của tất cả các quốc gia - chứ không phải là một sự hòa hoán giả 
tạo mà một số quốc gia sử dụng như là một vỏ bọc để họ tiếp tục 
tăng cường quân đội để chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh xâm 
lược và bành trướng. 


interference /inte'filerans/ øé. sự can thiệp 

détente /der'ta:nV ø. sự hòa hoãn 

monger /mAnga/ m0. người làm điều gì xấu xa mà ai cũng biết 
propagate /prppegeI/ ø. truyền bá 

imperative /Im'perotiv/ 24 cấp bách, khẩn cấp 

ostrich /ostritƒ7 ø. đà điểu 


180 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


© True, we do speak constantly of the danger of war - not because 
we like it, but because the danger is a fact, and it comes 
precisely from the war mongers who are daily propagating an 
illusion of “peace and detente”. We thính it is imperative to ƒace 
up to this harsh reality, instead oƒ comƒorting oneself like an ostrich 
that sticks its head tnto the sand. 
Thật vậy, chúng ta luôn nói về nguy cơ chiến tranh - không phải vì 
chúng ta thích chiến tranh, mà bởi vì nguy cơ chiến tranh là một sự 
thật và nó xuất phát từ chính những kẻ gây chiến, những kẻ mà hàng 
ngày truyền bá một ảo tưởng "hòa bình và hòa hoãn". Chúng tôi nghĩ 
chúng ta buộc phải khẩn trương đối mặt với sự thật ác nghiệt này, 
thay vì tự trấn an mình giống như một con đà điểu vùi đầu vào trong 
cat. 


$ The Second World War broke out amidst a chorus of “peace”. 
For people of our generation, this tragic lesson should still be 
fresh in our minds. In calling on the people of all countries to 
beware of the danger of a new world war, we hope to prevent 
its outbreak through a united effort. 
Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra giữa tiếng đông thanh "hòa bình". 
Đối với những người thuộc thế hệ chúng ta, bài học bi thảm này có lẽ 
vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng ta. Chúng tôi kêu gọi mọi người 
ở tất cả các quốc gia hãy coi chừng nguy cơ của một cuộc chiến 
tranh thế giới mới, chúng tôi hy vọng có thể ngăn chặn chiến tranh 
bùng nổ bằng một nỗ lực chung. 






Các dạng câu chủ yếu 

We do not wish to fight a war unless it is forced upon us. Chứng 
tôi không muốn gây chiến trừ phi đó là điều bắt buộc. 

We are firmly against a new world war. Chứng tôi kiên quyết chống 
lại một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

We hope to prevent its outbreak through a united effort. Chúng tôi 

hy uọng có thể ngăn chặn chiến tranh bàng nổ bằng một nỗ lực 









chung. 






Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 181 


Day-to-Day Conversation 
in the Diplomatic Service 
(ì A. Overseas Chinese 





Characters. 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


B: Ở nước ông có một cộng đồng người Trung Quốc khá lớn. Ông có 
thể cho tôi biết cách nhìn của ông uề cuộc sống của họ ngày nay 
như thế nào không? 


A: They are doing quite well, I assure you. They have more or 
less been integrated into our society by now. This is especially 
true among the second and third generation overseas Chinese. 


B: Có sự bất đồng nào giữa cư dân bản địa uà cộng đồng người Trung 
Quốc ở nước của ông không? 


A: Unlike many other countries, youll ñnd that the Chinese in 
my country have been treated better than those in other coun- 
tries. In fact, they have prospered in their new-found homes. 


A: We take a positive view of immigrants to our country. We al- 
ways take into consideration their contributions to the country 
both economically and culturally in analyzing their status. 


B: Ông có biết hiện nay họ cẩm nhận như thế nào uề Trung Quốc 


không? 


sizable /satzobl/ z#. khá lớn 


182 - Thực hành PHIỂN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đàm thoại hàng ngày trong ngành 
ngoại Ø14o 
Œ\A. Hoa kiểu 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


B: There is a sizable Chinese community in your country. Could 


you give me your insights as to how they are doing today? 


: Tôi đảm bảo với ông rằng họ đang sống rất tốt. Ít hay nhiều thì 
hiện nay họ cũng đã hòa nhập uào xã hội chúng tôi. Điều này đặc 
biệt đúng trong số những Hoa kiều thuộc thế hệ thứ hai uà thứ ba. 


: Are there any frictions between the native population and the 
Chinese community in your country? 


: Không như nhiều nước khác, ông sẽ thấy rằng người Trung Quốc ở 
nước tôi được đốt xử tốt hơn ở những nước khác. Thật uậy, họ đã 
sống phát đạt ở nơi ở mới của mình. 


: Chúng tôi giữ quan điểm tích cực đối uới những người nhập cư đến 
đất nước chúng tôi. Khi phân tích thân. thế của họ, chúng tôi luôn 

luôn cân nhắc đến những đóng góp của họ đối uới đất nước cả về 
kinh tế lẫn uăn hóa. 


: Do you have any idea of how they feel about China right 
now? 


friction /frikjn/ ø. sự bất đồng 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 183 


A: Of course, as time goes by, they will feel less and less attached 
to China. But the connection will always be there. Irs worth 
mentioning that they have begun to play an important role 
not only in promoting trade but by also lessening any misun- 
derstanding between our two cCOountrries. 


B: Về điểm đó thì tôi đồng ý với ông. Chúng tôi xem những Hoa kiều 
đã chọn quyền công dân ở quê hương mới của họ như những công 
dân của những nước đó uậy. Như uậy sẽ tránh được bất cứ sự 
xung đột nào uề lợi ích xuất phát từ thân thế cửa họ. 


B: Đông thời, do cùng là một dân tộc, chúng tôi cũng đánh giá cao 
vai trò của họ trong việc thúc đẩy thương mại uà sự hiểu biết giữa 
Trung Quốc uà các nước trên thế giới. 


attach /otetƒƒ ø. ràng buộc, gắn bó 
ethnic /eÐnik/ 44/. thuộc chứng tộc, dân tộc 













Các thuật ngữ chủ yếu 
Chinese-American người Mã gốc Hoa 

Chinese descent = ethnic Chinese gốc Hoa 

gboriginal tribesman người thuộc một bộ lạc thổ dân 
racial hatred sự căm thà chứng tộc 

racial discrimination sự phân biệt chứng tộc 

patriot /(B.E) 'pœtrlet; (A.E) 'peltriet/ +. người yêu nước 
apartheid /a'pa:thett; -tait; -aid/ ø. chính sách phân biệt 
chứng tộc (ở Nam Phi) 






184 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Dĩ nhiên, khi thời gian qua đi, họ sẽ cảm thấy ngày càng ít gắn bó 
hơn uới Trung Quốc. Nhưng mối liên hệ sẽ luôn luôn còn đó. Điều 
đáng nói là họ đã bắt dầu đóng một uai trò quan trọng không 
những trong uiệc thúc đẩy thương mại mà còn trong việc giảm bớt 
sự hiểu lầm giữa hai nước chúng tôi. 


B: I agree with you on that point. We regard overseas Chinese 
who have opted for citizenship in their adopted homeland 
as the nationals of such countries. This avoids any conflict 
Of interests that may arise in their status. 


B: At the same time, due to their ethnic identity, we also appre- 
ciate the role they are playing in promoting trade and under- 
standing between China and the rest of the world. 


identity /ardentet ø. tính đồng nhất, sự giống nhau 











historical figure nhân vật lịch sử 
veteran /'vetoren/ ø. cựu chiến bình 

local accent giọng địa phương 

Esperanto /esperenteu/ ø. ngôn ngữ quốc tế 
all walks oƒ life tất cả các tầng lớp xã hội 
colored people người da màu 
yellow race chủng tộc da vàng 
white race chủng tộc da trắng 
nomad /neumad/ ? người du mục 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 185 


Day-to-Day Conversation 
in the Diplomatic Service 
B. Lodging a Protest 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


> E b bE 


Tôi có thể giúp gì cho ông không? 


Im here on some official business. 


: Trước tiên xin mời ông ngồi xuống trước khi ông bắt đầu cuộc nói 


chuyện. 


: Thank you. 

: Liống chút gì nhé? Cà phê hay trà? 

: Tea would be fne. 

: Vậy chuyện gì đã khiến ông đến đây hôm nay vậy? 


: Im lodging a protest on behalf of my country on the intrusion 


of your fishing boats into our national territory. This ¡s an in- 
fringement of our sovereignty and we demand an apology from 
yOur øOVvernment. 


B: Có công dân nào của nước èhúng tôi bị giữ lại ở nước ông không? 


: We are holding five occupants of the ship. They will have to 


face legal proceedings in our country for illegally fishing in 
OUF Wat€rS. 


Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể dàn xếp vấn đề này mội cách ôn 
hòa. Chúng tôi sẽ gửi đến ông lời xin lỗi chính thức của chúng tôi 
uê uấn đề này ngay khi có thể, 


infringement /ñn'frindzmenVU ¡? sự xâm phạm, sự ví phạm 


186 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đàm thoại hàng ngày trong ngành 
ngoại g1ao 





B. Đưa ra lời kháng nghị 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chú nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


?Ð  > E£ 


Is there anything I can do for you? 
Tôi đến đây uì một uiệc quan trọng. 


Would you like to have a seat first before you start? 


: Cám ơn ông. 


How about a drink? Coffee or tea? 


: Trà cũng được. 


So, what has brought you here today? 


Thay mặt cho nước tôi, tôi đưa ra lời kháng nghị về việc các tàu 
đánh cá của nước ông xâm phạm uào uùng lãnh thổ của nước 
chúng tôi. Đây là một sự xâm phạm chủ quyền của chúng tôi, 
chúng tôi yêu cầu chính phủ nước ông phải đưa ra một lời xin lỗi. 


Are any of our nationals being held ¡in your country? 

Chúng tôi đang giữ năm người trên con tàu đó. Họ sẽ phải đối mặt 
với uiệc tố tụng ở nước chúng tôi uì đã đánh bắt cá trái phép trên 
hải phận của nước chúng tôi. 


Ïm sure we can settle the matter amicably. We will send you 
our formal apologies on this matter as soon as possible. 


sovereignty /sovrint/ ø. chủ quyên 
amicably /œmikeblU a4. một cách thân ái, thân tình 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 187 


B: Trong khi đó, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của cá nhân tôi uề uụ 
việc này. Tôi hy uọng ông cũng có thể chuyển lời xin lỗi của tôi 
đến chính phủ của ông. Tôi hy uọng chúng ta có thể duy trì mối 
quan hệ thân đi hiện đang có giữa hai nước chúng ta. 


A: Im heartened to hear what you have just said. I also hope 
this matter won't cause any serious problems Íor our two na- 
tions. You have to understand that our laws are our laws and 
we cannot change that. 


B: Chúng tôi tôn trọng luật pháp của nước ông như các ông tôn trọng 
luật pháp của nước chúng tôi. 


A: This ¡s all I am here for. Thank you and I hope you can act 
on this matter soon. 


B: Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn ông đã đến. Ông sẽ sớm nhận 
được tỉn của chính phủ tôi. 


A: Thank you again and goodbye. 












Các thuật ngữ chủ yếu 
international maritime law luật hàng hải quốc tế 
international law luật pháp quốc tế 

international commercidl lqw luật thương mại quốc tế 
nationdlity law luật quốc tịch 

international private law luật té nhân quốc tế 
livelihood protection law luật bảo hộ nghề nghiệp 
habeas corpus lệnh định quyển giam giữ 






188 - Thực hònh PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


In the meantime, please accept my personal apologies on the 
incident. I hope you can likewise extend my apologies to your 
government. I hope we can maintain the cordial relationship 
existing between our two countries, now. 


A: Tôi rất phấn khởi khi nghe những lời ông uừa nói. Tôi cũng hy vọng 
sự uiệc này sẽ không gây ra bất kỳ uấn đề nghiêm trọng nào cho 
hai nước chúng ta. Ông phải hiểu rằng luật pháp là luật pháp uà 
chúng tôi không thể thay đổi được. 


: We respect your laws as you do Ours. 
A: Đây chính là lý do uì sao tôi đến đây. Cám ơn ông và tôi hy uọng 
ông có thể sớm xử lý sự việc này. 


: TH do my best. Thank you for coming. Youll hear from my 
øovernmenrt soon. 


Một lần nữa xin cám ơn ông uà tạm biệt. 












The State Tort Claims Act = National Compensation Law Đạo luật bôi 
thường quốc gia 

il-fame tiếng xấu 

illegal immigration nhập cư trái phép 

trafficking in illegal goods buôn bán hàng hóa bất hợp pháp 

forcible detainment bắt giữ bằng vũ lực 

disgraceful act hành vị xấu xa 

friendship treaty hiệp ước hữu nghị 

unilateral denunciation lời tố cáo đơn phương 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 189 


Day-to-Day Conversation 
in the Diplomatic Service 
€. Exbressing an Abology 





Characters 
Room Serice: (A) A Foreign Guest: (B) 


A: Tôi xin lỗi uì cái bàn bừa bộn này đã gây bất tiện cho ông. 


B: Im glad that youve cleared this matter up. You cant do this 
always, you know. You might lose your clients this way. 


A: Chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi sẵn sàng bôi thường cho sự bất 
tiện mà chúng tôi đã gây ra cho ông. 

B: Thats alright. You dont have to. 

A: Nhưng ban quản lý của chúng tôi cứ kiên quyết bôi thường. 


B: lí you put it that way, Ill appreciate it very much, whatever 
1t 1S. 


A: Ông có thể ở khách sạn miễn phí trong ngày cuối cùng. 
B: Thats very nice of you. Thank you. 


A: Ông là một trong những khách quen thường xuyên của chúng tôi 
mà. Chúng tôi rất coi trọng các khách quen của chúng tôi. 


B: I couldnt have hoped for a better treatment from you. That's 
why Ive always come back here time and again. 


190 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đàm thoại hàng ngày trong ngành 
ngoại lao 





\C. Bày tỏ lời xin lỗi 


Các nhân vật 
Dịch vụ phục vụ phòng: (A) Khách nước ngoài: (B) 


A: 


Im sorry for the inconvenience the mix-up at the desk has 
caused you. 

Tôi rất uui là ông đã giải quyết việc này. Ông biết đó, các ông 
không thể lúc nào cũng làm như vậy được. Vì như vậy các ông có 
thể làm mất khách hàng của mình đấy. 


Were really sorry. Were willing to pay compensation for the 
inconvenience we've caused you. 


Được rồi. Các ông không cần phải làm thế. 


: But our management insists. 


Nếu các ông kiên quyết như uậy, cho dù là bồi thường cái gì đi 
nữa thì tôi sẽ rất cảm kích. 


You can stay in the hotel for free on your last day. 


Các ông thật tử tế. Cám ơn. 


: Youve been one of our regular patrons. We value our patrons 


very much. 


Tôi không trông mong gì hơn ngoài sự đối xử tốt uới khách của các 
ông như uậy. Đó chính là lý do tại sao tôi đã luôn luôn quay lại 
nơi này. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Viật, Việt - Anh - 191 


A: Tôi rất uui khi nghe điều đó. Ông có cần gì khác nữa không ạ? 
B: For the moment, none. Thank you for taking the trouble. 


A: Tôi mới là người phải nói lời cám ơn ông. Cám ơn ông đã thông 
cẩm. Nếu ông cần bất cứ gì. xin hãy gọi tôi. 


B: [ll keep that in mind. IÌl see you around. 


A: Một lần nữa xin cám ơn ông uà hẹn gặp lại ông sau. 


199 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Im glad to hear that. Will you be needing anything else? 
: Bây giờ thì không. Cám ơn ông đã giải quyết việc rắc rối này. 


: Im the one who should say thank you. Thank you for your 
understanding. If you should need anything, please call me. 


B: Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Gặp lại ông sau nhé. 


: Thank you again and II see you later. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ¬ 193 


Day-to-Day Conversation 
in the Diplomatic Service 


(=)Ð. A Di¡scussion on Current lnterngtiondl lssues 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Would you care to enlighten me on the stance taken by China 
On certain international issues such as the war between lran 
and Iraq and the occupation of countries by other countries, 
such as Cambodia and Afghanistan? 


B: Rất sốn lòng. Tôn trọng chỉ quyền quốc gia của bất kỳ quốc gia 
nào trên thế giới là chính sách của chính phủ này. Chính sách này 
là nền tổng cho những mối quan hệ quốc tế của chúng tôi uới các 
nước khác. 


B: Đối uới các nước như Campuchia uà 3ƒghanistan, tất nhiên chúng 
tôi hoàn toàn chống lại uiệc các nước khác chiếm đóng những nước 
này. Còn uễ cuộc chiến giữa lran uà lrắc thì đây là một uấn đề phải 
được cả hai nước này quyết định. Dĩ nhiên là chúng tôi mong tất 
cả các cuộc chiến tranh đều kết thúc vì lợi ích cửa mỗi bên. 


A: Peace is a condition that has to be met before any progress 
can be made. Do you agree with me on this point? 


B: Có, tôi đồng ý. Cứ lấy đất nước tôi làm ví dụ. Hiện chúng tôi đang 
được hưởng sự phôn uinh chưa từng thấy uì tình hình ở đất nước 
chúng tôi hòa bình uà có trật tự. 


enlighten /n'lartn/ ø. làm sáng tổ 


194 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Đàm thoại hàng ngày trong ngành 
ng0ại g1aO 





D. Thảo luận về những vấn đề quốc tế hiện nay 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Xin ông vui lòng nói cho tôi biết rõ lập trường cửa Trung Quốc uề 
một số uấn đề quốc tế như cuộc chiến giữa lran uà lrắc uà việc 
các nước khác chiếm đóng các nước như Campuchia uà ZlÍghanistan 
không? 


Certainly. Ir ¡is the policy of this government to respect the 
national sovereignty of any nation in this world. This form 
is the basis of our international relations with other nations. 


In regard to countries like Cambodia and Afghanistan, we are 
naturally totally against the occupation of these states by other 
nations. As for the war between lran and Iraq, this is an issue 
that has to be decided by both natlons. Of course, we would 
wish for all hostilities to cease in the interest of everyone. 


: Hòa bình là một điều kiện phẩi được đáp ứng trước khi có thể thực 


hiện bất kỳ sự phát triển nào. Về điểm này, ông có đồng ý với tôi 
không? 
Yes, I do. Just take our country for example. WeTre enjoying 


unprecedented prosperity because of the peaceful ánd orderly 
situation In our cOuntry. 


stance /stens/ ø. lập trường, quan điểm 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 195 


A: Coming closer to home. What is your opinion on the pros- 
pects of the Republic of China rejoining some international 
Organizations? 


B: Về điểm này, hiện nay chính phủ đang đề ra những chính sách và 
đường lối chủ đạo cho đất nước để tái gia nhập những tổ chức này. 
Chúng tôi muốn được linh động hơn trong vấn đề về tên gọi của 
đất nước. 


A: I think ít would be a positive move in the right direction for 
the country to rejoin international organizations. Thỉs would 
have the effect of giving more prestige and stature to the 
country, especially now that there are many things the ROC 
can show off to the world, 


integrity /n'tegret/ ?ø. tình trạng toàn vẹn, không bị phân chúa 








Các thuật ngữ chủ yếu 
lopsided political alignment sự liên kết chính trị không cân bằng 
cabinet crisis khủng hoảng trơng nội các 

right to self-government quyền tự trị 
self-governing territory lãnh thổ tự trị 
concurrent power quyển lực đông thời 


196 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Trở lại gần hơn đất nước chúng tôi. Ông có ý kiến gì về triển uọng 
Đài Loan sẽ tái gia nhập một số tổ chức quốc tế? 


B: On this point, the government is now formulating policies and 
guidelines for the country to rejoin these organizations. We 
would want to be more flexible on the issue of the country's 
name. 


A: Tôi nghĩ việc nước các ông tái gia nhập các tổ chức quốc tế là một 
bước đi tích cực theo một phương hướng đúng đến. Điều này sẽ có 
tác dụng mang lại nhiều uy tín uà tầm cỡ hơn cho nước các ông, 
đặc biệt là hiện nay khi Đài Loan có nhiều thành tựu có thể giới 
thiệu uới thế giới. 


compromise /kompremaiz/ ø. thỏa hiệp, dàn xếp 










mutiny /mju:tan ø. binh biến 
peace talks những cuộc đàm phán hòa bình 
boycott /barkpt/ ø. tẩy chay 

đisputes areds khu uực tranh chấp 

shiƒt in policy sự thay đổi trơng chính sách 
reign of terror thời kỳ khủng bố ngự trị 
coercie qction hành vỉ cưỡng ép 






Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 197 


6. Giới thiệu bối cảnh 


On Interndtional Economic Reletions and 
Foreign Trade 
Về quan hệ kinh tế quốc tế và ngoại thương 


$ The Republic of China has made significant gains in its economic 
development in recent years. This has culminated in China's Joiming 
the ranks oƒ tdustrialzed natiors. 
Đài Loan đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế trong những năm gần đây. Điều này cuối cùng đá dẫn 
đến việc Đài Loan được gia nhập vào hàng ngủ các quốc gia công 
nghiệp hóa. 

$ The governments espousal of free trade in a relaxed atmos- 
phere of least government interference in business, coupled 
with the industry exerted by the people has resulted in the 
double-digit growth of the countrys economy. 
Việc chính phủ tán thành tự do thương mại trong bầu không khí 
thoải mái, chính phủ ít can thiệp vào việc kinh doanh đi đôi với nên 
công nghiệp được người dân nỗ lực tham gia đã đưa đến kết quả nên 
kinh tế đất nước tăng trưởng tới hai con số. 


© In other spheres of international economic relations, there are 
sull many problems that the country is facing. 
Trong các lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế khác, Đài Loan vẫn còn 
phải đối mặt với nhiều vấn đề. 

$ One is the need to reduce the trade imbalance between the 
Republic of China and the United States, her single biggest 
trading partner. One way to resolve this is by increasing the 
amount of imports from the Ủnited States to the RỌC. 
Một là phải giám sự mất cân bằng trong thương mại giữa Đài Loan 
và Mỹ, đối tác thương mại lớn duy nhất của Đài Loan. Một cách để 
giải quyết vấn đề này là tăng lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Đài 
Loan. 


culminate /kAlminert/ ø. cuối càng đã (dẫn đến) 
espousal /1spauzl/ ø. việc tán thành 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 199 


$ 


‹©Ẳ 


The government has, in the past few years, taken steps to 
alleviate this situation. It has also continued to liberalize and 
internationalize the economy of the country. In the years to 
corme, we will see more competition between the countrys 
industries and those of the rest of the world. This will make 
the nation leaner and tougher to meet greater challenges. 
Trong vài năm qua, chính phủ đã áp dụng các biện pháp để giảm bớt 
tình trạng này. Nền kinh tế đất nước cũng tiếp tục được tự do hóa 
và quốc tế hóa. Trong những năm tới, chúng ta sẽ thấy có nhiễu sự 
cạnh tranh hơn giữa các ngành công nghiệp trong nước và ở các nước 
khác trên thế giới. Điều này sẽ khiến cho đất nước càng kiên trì hơn 
và vững chắc hơn khi gặp phải những thách thúc lớn hơn. 
Meanwhile, as all of these things are happening, we would like 
to further diversify and expand our markets in Europe and Japan, 
and thus lessen our dependence on the American market. We 
have to be vigilant against the protectionist policies of our 
major trading partner, though, for trade is the lifeline of the 
countrys economic well-being. 

Trong khi đó, khi tất cả những điểu này xảy ra, chúng tôi muốn đa 
đạng hóa và mở rộng thị trường của chúng tôi hơn nữa ở châu Âu 
và Nhật Bản, và như thế chúng tôi sẽ giảm bớt được sự phụ thuộc 
vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi phải thận trọng trước những 
chính sách bảo hộ sản xuất trong nước của đối tác thương mại chính 
của mình, vì thương mại là huyết mạch đưa nên kinh tế đất nước 
trở nên hùng mạnh. 


In conclusion, we are confident that whatever problems may 
lie ahead ¡in the future, the country will be able to surmount 
all of them successfully as it has done in the past. 

Nói tóm lại, chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, cho dù có bất 
cứ vấn đề gì xảy ra, đất nước chúng tôi sẽ vẫn có thể giải quyết được 
tất cả các vấn để đó một cách thành công như đã làm được trong 
thời gian qua. 


alleviate /oli:vieI/ ø. làm địu, giảm bớt 

diversify /darva:sifaU ø. đa dạng hóa, làm thay đổi 
vigilant /vidzolonV a4. thận trọng, cảnh giác 
surmount /somaunV ø. khắc phục, vượt qua, giải quyết 


200 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Các thuật ngữ chủ yếu 

excess oƒ imports nhập siêu 

economic slump thời kỳ suy thoái kinh tế 

excess oƒ eXports xuất siêu 

growth rate mức tăng trưởng 

fnancial deficit thâm hụt tài chính 

unfavorable balance mức cân bằng không thuận lợi 

monetdry crisis khủng hoảng tiền tệ 

developed country nước phát triển 

export processing trade ngành (kimh doanh) gia công xuất khẩu 


tt % % 
agent bank ngân hàng chỉ nhánh 
validity /verdat1/ ø. giá trị pháp lý, tính hiệu lực 
barter system phương thức hàng đổi hàng 


commercial procurement sự thu mua có lãi 
international market thị trường quốc tế 
liberalization of trade sự tự do hóa thương mại 
protection tarifƒ thuế bảo hộ hàng nội địa 
partnership /po:tnalIp/ ø sự cộng tác 


tạ # 


minus figure cơn số thâm hụt 

mqass production sản xuất hàng loạt 

government expenditure sự chỉ tiêu của chính phú 
exceed the budget vượt quá ngân sách 

foreign exchange ngoại hối 

business investment đầu tư kinh doanh 

common market thị trường chưng 

market competition sự cạnh tranh thị trường 
cưtthroat competition sự cạnh tranh gay gắt 





Thực hành PHIÊN DỊCH, Anh - Việt, Việt - Anh - 201 


On International Economic 
Relations and Foreign Trade 
(s)A. Trade Talks 





Characters 


A 


Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Good morning. 

B: Chào ông (buổi sáng). 

A: Kindly have a seat. 

B: Cám ơn ông. Hôm nay chúng tôi đến đây để hỏi uề các cơ hội đầu 
tư ở đất nước ông. 

A: Thịs is a very good time to invest in my country. The investment 


chmate in my country is right now very favorable. ]f you invest 
right now, you will be doing my country and yourselves a favor. 
“Those who get ín right now can get the cream of the crop. 


: Át this stage, everything is very cheap in our country. Rent, 
labor, raw materials, the cost of living, tax and non-tax incen- 
tives are the best in the region. We also have a highly skilled 
work force, access to the local market and unfulfilled quotas 
in international markets iÝ you øo intO exports. 


: People here should start thinking of moving their production 


overseas, expecially now, when the N.T. dollar is appreciating 
and costs of production such as rent and labor are increasing. 
Your access to international markets is becoming more limited 
as your quotas are met. The removal of the GSP“° status for Tai- 
wan will hamper further the competitive edge of your country. 


“' GSP: General System of Preferences Hệ thống ưu đãi chung 


202 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về quan hệ kinh tế quốc tế và ngoại thương 


(2) A. Những cuộc đàm phán thương mại 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


RA: 


A: 


Chào các ông (buổi sáng). 
Good morning. 


Xin mời ngôi. 


: Thank you. Were here today to ask about the investment 


OppOrtunities in your cOuntry. 


: Đây là một thời điểm rất thích hợp để đầu tư uào đất nước tôi. 


Hiện nay, môi trường đầu tư ở đất nước tôi đang rất thuận lợi. Nếu 
bây giờ ông đâu tư, ông sẽ giúp cho đất nước tôi cũng như giúp cho 
chính ông. Những người hiện đang đầu tư đều có thể thu uề phần 
lợi nhuận cao nhất. 


:Ở giai đoạn này, mọi thứ ở đất nước chúng tôi đều rất rẻ. Tiền 


thuê, giá nhân công, nguyên uật liệu, chỉ phí ăn ở, thuế uà những 
ưu đãi uề thuế là tốt nhất trong khu uực. Chúng tôi cũng có một 
lực lượng lao động rất lành nghề. có thể thu thập thông tin uề thị 
trường ở địa phương uà những hạn ngạch uô hạn của thị trường 
quốc tế nếu ông đầu tư uào các mặt hàng xuất khẩu. 


: Người dân nơi đây nên bắt đầu nghĩ đến uiệc chuyển uiệc sẳn xuất 


ra nước ngoài, đặc biệt là hiện nay, khi Đài tệ đang lên giá uà các 
loại chỉ phí sản xuất như tiền thuê uà giá nhân công cũng dang gia 
tăng. Cơ hội tiến uào thị trường quốc tế của các ông càng trở nên bị 
hạn chế hơn khi các ông đã sử dụng hết định mức hạn ngạch. Việc 
Đài Loan không còn được hưởng ưu đãi theo hệ thống ưu đãi chung 
sẽ gây trở ngại hơn nữa cho sức cạnh tranh của đất nước các ông. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 203 


B: Còn hệ thống tiền tệ hiện nay của nước các ông thì thế nào? 
A: Its been quite stable. 


B: Nếu chúng tôi điều động nhân sự chúng tôi sang nước ông thì thế 
nào? 


A: Our country ¡is quite liberal on that point. You are.allowed to 
bring in technicians and management level workers up to a 
certain proportion of the number of local workers you employ. 


B: Còn những tranh chấp uề lao động thì sao? Nhiều nhà đầu tư cửa 
nước tôi sợ kinh doanh ở nước ông bởi uì nhân công ở đó không 
thể tin cậy được. 


A: Im glad to say that ever since last year, the number of labor 
đisputes has come down considerably. The whole picture has 
changed, and the laborers in my country are now more coop- 
erative with managemert. . 


B: Tôi phải công nhận rằng đất nước ông mở ra những triển uọng đầu 
tư sáng sửa nhất trong khu uực. 


A: My country is still undeveloped and we need investments 
badly. There is a lot of money to be made in investing in my 
country today. Besides, your country is just a stone's thrown 
away from my country. 


B: Ông có tập sách thông tin nào để tôi có thể mang uề tham khảo 


không? 


the cream of the crob bhẩn tốt nhất của vụ thu hoạch 
dispute /dr'spju:t/ ø. cuộc tranh luận, tranh chấp 
considerably /ken'sidereblU/ 4ø. nhiều, đáng kể 


204 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: How ¡s your currency doing? 
A: Đã tương đối ổn định. 


B: How about the transferring of our personnel to your country? 


A: Về phương diện này, nước tôi khá tự do. Ông được phép đưa các 
nhân viên kỹ thuật uà các cán bộ cấp quản lý của ông đến nước 
tôi theo một tỈ lệ nào đó so uới số công nhân ở trong nước mà ông 
tuyển dụng. 


B: How about labor disputes? A lot of investors from my country 
have been scared away from doing business in your country 
because of the unreliability of the labor there. 


A: Tôi lấy làm uui mà nói rằng kể từ năm ngoái, số uụ tranh chấp lao 
động đã giảm xuống một cách đáng kể. Toàn cảnh đã thay đổi, uà 
hiện nay những người lao động của nước tôi đã hợp tác hơn với 
ban quản trị. 


B: Your country offers the brightest prospects for investment in 
the region, I must admit. 


A: Nước tôi uẫn là một nước chưa phát triển uà chúng tôi rất cần sự 
đâu tư. Ngày nay các nhà đâu tư sẽ thu được rất nhiều tiền từ uiệc 
đầu tư uào nước tôi. Ngoài ra, nước ông lại ở rất gần nước tôi. 


B: Do you have any brochures I can take with me to study? 


lộ 


prospect /prospekU ø. triển vợng, viễn cảnh 
badly /bœdlư/ 4#. rất nhiều, ở mức độ lớn 
brochure /breu ƒUa(r)/ ø. tập sách thông tr nhỏ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 205 


A: Yes, I have it all here. Youll fñnd a general background of my 
country in this brochure, the investment guidelines and other 
pertinent information. Do you plan to visit my country soon? 


B: Thất sự là có. Tháng sau tôi uà một số thành viên trong công ty tôi 
sẽ thực hiện một chuyến di thực tế đến đất nước ông. 


A: Its better to see for yourself what my country has to offer 
than just reading or listening to personal accounts. 


B: Vdng. Cám ơn ông rất nhiều uì đã dành thời gian cho tôi. Tôi tin 
chắc rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. 


A: Thank you for coming. If you need any assistance, we would 
be only too willing to help. 


B: Một lần nữa xin cám ơn ông uà tạm biệt. 


A: Goodbye. 


pertinent /pa:tinont/ zÿ. thích hợp, thích đáng 













Các thuật ngữ chủ yếu 
improvement trade mậu dịch gia công 
capture market nắm bắt thị trường 
trade promotion sự xúc tiến thương mại 
re-export tái xuất khẩu 

superior quality chất lượng hảo hạng 
inferior quality chất lượng kém 
country oƒ origin nước sản xuất 
industrial society xã hội công nghiệp 






906 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Có, lôi có tất cả đây. Trong tập sách này. ông sẽ thấy được bối 
cảnh tổng quát cửa nước tôi, những đường lối chỉ đạo uề đầu tư và 
những thông tin thích dáng khác. Ông có dự định sớm đến thăm 
nước tôi không? 


In fact, yes. [ll be leaving with some members of my company 
on a fact-finding trip to your country next month. 


: Tự ông nhìn thấy những gì đất nước tôi cung cấp cho các nhà đầu 
t¿ sẽ tốt hơn là chỉ nghe hoặc đọc các bản báo cáo của cá nhân. 


Yes. Thank you very much for your time. [m sure this is not 
the last time I]I be seeing you. 


- Cám ơn ông đã đến. Nếu ông cân bất cứ sự hỗ trợ nào, chúng tôi 
sẽ rất sẵn lòng giúp ông. 


: Thank you again and goodbye. 


: Tạm biệt. 


ƒact-finding phát hiện ra sự thật về cái gì 









medium & small sized business công ty cỡ ưừờa và nhỏ 
finished shop xưởng gia công 

assembly plant xưởng lắp ráp 

qutomated factory nhà máy tự động hóa 
petrochemical products các sản phẩm hóa dâu 
export processing zone khu chế xuất 

industrial park khu công nghiệp 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 207 


On International Economic 
Relations and Foreign Trade 
B. Talking about Shibbing Documents 


Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


Về cuộc nói chuyện cửa chúng ta hôm qua, tôi có mang đến cho 
^ ^ ^ ⁄ 2 ` ^ ^- 2 + ^2? 
ông một bộ bản sao các chứng từ uận chuyển của chúng tôi. 


: That is very kind of you. As Im leaving for home by air to- 


morrow, Ïm sure that my Head Office will be able to receive 
these shipping documents long before the goods arrive by sea 
at OUr pOFt. 


: Và chúng tôi hy uọng Tổng công ty của ông sẽ thực hiện mọi công 


uiệc chuẩn bị cần thiết để khi hàng đến cảng của ông đúng hạn đhì 
ông có thể nhận được hàng. 


: Oh, yes. I will see to it. 


: Để tôi giao lại các chứng từ uận chuyển này từng thứ một cho ông. 


Đây là bản sao hóa đơn số 21512 của chúng tôi. Còn đây cũng là 
bản sao bản kê khai đóng gói số 336 I7. 


: Thank you. 
: Đây là uận đơn số AE 2854. 


: IƯs not in duplicate, ¡is it? 


Vâng. Còn đây là bản báo cáo kiểm hàng số TS 1807. Cuối cùng, 
đây là hợp đông bảo hiểm số BQ 2575. 


208 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về quan hệ kinh tế quốc tế và ngoại thương 


(œ)B. Bàn về các chứng từ vận chuyển 


Các nhân vật _ 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


With reference to our conversation yesterday, I have brought 
you one set of the duplicate of our shipping documents. 


: Ông thật tốt quá. Vì ngày mai tôi sẽ đáp máy bay uề nước, nên tôi 


tin chắc rằng Tổng công ty của tôi có thể sẽ nhận được những chứng 
từ uận chuyển này rất sớm. trước khi hàng hóa uận chuyển bằng 
đường biển cập cảng của chúng tôi. 


And we hope your Head Office will make all the necessary 
arrangements to take delivery of the goods when they duly 
AFrive at YOUT pOFt. 


À, uâng. Tôi sẽ lo liệu việc này. 


Let me hand you these shipping documents one by one. Here 
is our Invoice No. 21512, in duplicate. And this is Packing List 


No. 33617, also in duplicate. 


: Cám ơn ông. 


B: This ¡is Bill of Lading No. AE 2854. 


Nó không phải là bản sao, phải không? 


No. And this is Survey Report No. TS 1807. Lastly, this is 


dnsurance Policy BG 2575. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 209 


A: Please let me check them ~. Yes, there are in all five shipping 
documents. They are complete. Thank you very mụuch. 


B: Chúng tôi tín rằng chuyến hàng trên sẽ tới tay ông trong tình trạng 
tốt. 


A: There's no doubt about it. Now, may I hand over to you, on 
behalf of my Head Office, some documents, too? 


B: Chếc chắn rồi. 


A: Here ¡s a full set of a clean “on board”, “freight prepaid” Ocean 
Bill of Lading. It ¡is made out to order and blank endorsed, 
marked: “Notify Tatung Company, at the port of destination.”. 


B: Nó có phải là bản sao không? 


A: Yes. And this is the Invoice in quintuplicate, indicating the 
Contract Number. Finally, this is the “Weight Memo/Packing 
List” in duplicate, indicating gross and net weights of each 
packing. 


B: Cám ơn ông. Tổng giám đốc của tôi muốn tôi chuyển lời tới ông 
rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục giao dịch thương mại với công ty 
của ông dựa trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. 


A: We appreciate very much the business your corporation has 
been able to secure for us and assure you that all your future 
correspondence, enquiries and orders will continue to receive 
Our careful attention. 


210 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Để tôi kiểm tra lại ~. Vâng, có tất cả năm loại chứng từ uận 
chuyển. Chúng đều đây đủ. Cám ơn ông rất nhiều. 


: We trust that the above shipment will reach you in sound 
condition. 


: Chắc chắn là như uậy. Bây giờ. thay mặt cho Tổng công ty của tôi, 
tôi cũng xin được giao cho ông một số chứng từ nhé? 


: Certainly. 


: Đây là đử một bộ uận đơn hàng hải sạch “hàng đã chuyển lên 
tàu”, “chí phí uận chuyển đã được trả trước”. Nó được viết ra để 
đặt hàng uà bỏ trống phân ký hậu, có ghi rõ là “Hãy thông báo cho 
công ty Đại Đồng ở cảng đến.” 


: Is it in duplicate? 


: Phải. Còn đây là năm bản sao tờ hóa đơn. có ghi rõ mã số hợp 

đồng. Sau cùng, đây là bản sao tờ “Đơn báo trọng lượng/Bản kê 

khai đóng gói” có ghi rõ tổng trọng lượng và trọng lượng tịnh cửa 
mỗi kiện hàng. 


: Thank you. My General Manager would like me to convey to 
you that we are ready to continue business transactions with 
your company on the basis of equality and mutual benefit. 


: Chứng tôi đánh giá cao việc kinh doanh đã có thể đạt được giữa 
hai công ty chúng ta uà xin đảm bảo uới các ông rằng tất cả mọi 
thư từ, thư hỏi giá, đơn đặt hàng, u.u... trong tương lai của các ông 
sẽ tiếp tục được chúng tôi chú ý cẩn thận. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 211 


On International Economic 
Relations and Foreign Trade 
C. FExchanging Travelers Cheques for N.T. Dollars 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Cashier: (B) Interpreter: (C) 


A: 


Good afternoon, Fd like to change some travellers cheques 
into N.T. dollars. Could you tell me the prevailing exchange 
rate for the N.T. dollar nowadays? 


Đổi đô la Mỹ ra Đài tệ, tÏ giá hối đoái hiện nay ở mức ! đô la Mỹ 
đổi được 28.50 Đài tệ. 


: What?! Thats unbelievable. Last time ] was here, it was only 


35 N.T. dollars to 1 U.S. đollar. 


B: Chúng tôi cũng không biết là nó tăng đến mức ấy. 


; How about the amount of money you can exchange, are there 


any limits placed on it? 


: Ông có thể mang một lượng ngoại tệ nào đó vào Đài Loan uà khi 


ông rời khỏi Đài Loan, ông sẽ được phép mang vê lượng ngoại tệ 
mà ông đã mang uào Đài Loan. 


: Do you think its advisable to change all my foreign currency 


into N.T. dollars right now? 


Thưa ông, theo nguồn tin không chính thức thì tốt hơn là ông nên 
đổi hết. Đài tệ uẫn tăng theo từng ngày. Tôi tin chắc là ông có thể 
kiếm được ít tiền từ số tiền chênh lệch này vào thời điểm ông rời 
khỏi Đài Loan. 


advisable /od'vaizebl/ 4#. nên làm, khôn ngoan 


912 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về quan hệ kinh tế quốc tế và ngoại thương 


C. Đổi chỉ phiếu du lịch ra Đài tệ 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Thủ quỹ: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Chào cô (buổi chiều), tôi muốn đổi một số chỉ phiếu du lịch ra Đài 
lệ. Xin cô cho tôi biết bây giờ tỉ giá hối đoái của Đài tệ hiện thời 
là bao nhiêu? 


The exchange rate for the U.S. greenback to the N.T. dollar 
now stands at 28.50 to 1 U.S. dollar. 


: Cái gì?! Thật không thể tín được. Lần trước khi tôi đến đây, I đô la 


Mỹ đổi được 35 Đài tệ mà. 


We didnt know it would reach that level, either. 


: Còn lượng tiền cô có thể đổi là bao nhiêu, có hạn chế nào không? 


You can bring any amount of foreign currency into the coun- 
try and when you leave the country, youTl be allowed to take 
back the amount you brought in. 


: Cô nghĩ bây giờ tôi có nên đổi tất cả ngoại tệ của mình ra Đài tệ 


không? 


Strictly of the record, sir, itd be better to change it all. The 
N.T. dollar is still appreciating every day. Ứm sure you can 
earn a little bít from the difference by the time you leave 
the country. 


diference /difrans/ ø. sự chênh lệch 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 213 


A: Alright, then here's 6,000 U.S. dollars. 
B: Ông muốn đổi thế nào, thưa ông? 
A: Oh, just make sure you give me some in small denominations. 


B: Váng. Tổng cộng là 171.000 Đài tệ, còn đây là giấy biên nhận của 
ông. 


denomination /dinomrneifn/ ø. đơn vị mệnh giá (tiền tệ) 
giá 


Các thuật ngữ chủ yếu 

token /taokn/ ø đồng xu (dùng để hoạt động một số máy nhất định 
hoặc làm hình thúc thanh toán) 

sterling /sta:lmV ø. đồng bằng Anh 

greenback /gri:nbœk/ ø. (tiếng lóng) đô la M5 

franc /frenk/ ø. phrăng (ằœ vị tiền tệ ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, 0.o...) 
Deutsche Mark đồng mác Đức 

pence; penny đồng xu 

fiduciary money tiền giấy tín dụng 

hard currency = strong currency đồng tiền mạnh 

monetary unit đơn vị tiền tệ 

nominal amount mệnh giá (tiền tệ) 

paper currency tiễn giấy 

ƒorged note giấy bạc giả 

forged coin đồng xu giả 

nickel coin đồng ken 

consortium /ken'sa:fIem/ ø. sự liên kết tạm thời của một số ngân 
hàng uì một mục đích chưng 

sơfe debosit vault hằm kiên cố, phòng giữ két an toàn (két sắt thuê 
riêng để cất gi đồ quý giá) 

credit cooberation hợp tác xã tín dựng 





214 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Được. uậy đây là 6.000 đô la Mỹ. 
B: How do you want it, sir? 


A: À, chỉ cần cô chắc chắn có thể đổi cho tôi một ít tiền lễ là được. 


Alright. That comes up to 171,000 N.T. dollars, and here's 
YOUT r€CeIp(. 


















foreign currency đeposit khoản tiền gi bằng ngoại tệ 
district bank ngân hàng địa phương 

time certificate phiếu gửi tiền định kỳ 

trust fund quỹ y thác 

cent /sent/ ø. đồng xu 

dime /daim/ ø. đồng lÔ xu 

ore /2:/ø. đơn vị tiễn lễ của Đan Mạch 

rupee /ru:'pi:/ ø. đồng rubi Ấn Độ. 

copeck /keupek/ ø. đồng cô pếch Liên Xô (= 1% đồng rúp) 
peso /pesau/ ø. đồng pêsô (các nước Mỹ La tỉnh) 

lira "hara/ ø. đồng la Ý 

standard money tiên tệ bản vị 

payment adice bản thông báo thanh toán 

confirmation of balance sự xác nhận bản kê các khoản thu chỉ 
simple interest lãi đơn 


cash dispenser máy rút tiền 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 215 


On International Economic 
Relations and Foreign Trade 


D. Conversdation on lncome Tax Concerning 
Foreign Enterbrises 





Characters 
A Foreign Quest: (A) A Host: () Interpreter: (C) 


A: 


As Head of the Governing Board of my Corporation, I wish to 
ask some questions with regard to China's Income Tax con- 
cerning Foreign Enterprises. I shall be most grateful, Mr. Vice- 
Minister, if you could enlighten me with your answers. 


Tôi rất uui được trả lời các câu hỏi của ông. 


: My first question is: In Taiwan, what does the term “ Foreign 


Investment Application” (FIA) mean? 


Thuật ngữ này dùng để chỉ những người đầu tư nước ngoài uà các 
Hoa kiều bỏ uốn đầu tư, những người muốn tận dụng nhiều loại 
thuế khác nhau, thu lợi nhuận uà các lợi thế uề uốn đầu tư của 
Đạo luật uề Đâu tư dành cho người nước ngoài. 


: Kế hoạch đầu tư và tất cả các uăn kiện có liên quan đều phải 


được nộp lên Ủy ban Đầu tư, sau đó Ủy ban sẽ tán thành hay 
không tán thành kế hoạch đầu tư FI3 này. 


: Thank you very much, Mr. Vice-Minister. My second question 


relates to “the taxable income.” Could you define this term, 
please? 


216 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về quan hệ kinh tế quốc tế và ngoại thương 


%\D. Cuộc nói chuyện về vấn đề thuế thu nhập đối 


với các doanh nghiệp nước ngoài 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Là Chỉ tịch hội đồng quản trị của công ty, tôi muốn nêu một số 
câu hồi uề uấn đề thuế thu nhập của Trung Quốc đối với các 
doanh nghiệp nước ngoài. Thưa Thứ trưởng, tôi sẽ uô cùng biết ơn 
nếu ông cho tôi biết các câu trả lời của ông. 


I shall be pleased to answer your questions. 


: Câu hỏi thứ nhất của tôi là: Ở Đài Loan, thuật ngữ “Đơn xin đầu 


tư nước ngoài” (FI) có nghĩa là gì? 


This term refers to foreign nationals and overseas Chinese 
making a capital investment who want to be able to take 
advantage of the various tax and repatriation of profits and 
invested capital advantages of the Statute for Investment by 
Foreign Nationals. 


The investmenrt plan and all relevant documents must be sub- 
mitted to the Investment Commission which then approves or 
disapproves the plan regarding this FIA investment. 


Thưa Thứ trưởng, cám ơn ông rất nhiều. Câu hỗi thứ hai cửa tôi 
có liên quan đến “mức thu nhập chịu thuế”. Xin ông uui lòng định 
nghĩa thuật ngữ này. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 217 


B: Được. Có hai loại thuế thu nhập. Một loại là thuế thu nhập tổng 
hợp hay còn gọi là thuế thu nhập cá nhân. Loại kia là thuế thu 
nhập doanh nghiệp, loại thuế này đánh uào mức lãi ròng của một 
doanh nghiệp. 


A: What is the difference between the taxes levied on a resident 
and non-resident investor? 


B: Những người đóng thuế không cư trú ở Đài Loan có trách nhiệm 
phải đóng mức thuế cố định là 20% trên tổng số thu nhập có thể 
đánh thuế mà không được hưởng mức khấu trừ cá nhân hay các 
khoản khấu trừ khác. 


B: Tuy uộy, trong đạo luật uề thuế thu nhập có các điều khoản cho 
phép người đóng thuế không cư trú ở Đài Loan giữ lại 20-35% mức 
thuế, còn người đóng thuế cư trú tại Đài Loan thì có thể giữ lại 10- 
15% mức thuế đối uới mọi khoản thu nhập ở Đài Loan. 


A: How about the Value-added Tax or the VAT? This is a new 
tax scheme that has just been implemented. Can you please 
explain further? 


B: Vâng, hâu hết các doanh nghiệp đều được hưởng chế độ thuế giá trị 
gia tăng, nhưng các đơn uị tài chính, các cơ sở thực phẩm uà giải 
khát đặc biệt uà các doanh nghiệp nhỏ phải đóng thuế dựa trên 
tổng doanh thu hàng tháng. 


B: Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế đánh uào người mua ở một 
mức cố định là 5% giá trị của hàng hóa, loại thuế này đã được 
thêm uào một sẵn phẩm ở mỗi giai đoạn sản xuất hay phân phối. 
Tuy nhiên, những công ty xuất khẩu được miễn thuế giá trị gia tăng. 
Tổng số tiền đã đóng thuế giá trị gia tăng trước đó sẽ được hoàn 
trả lại nếu công ty xuất khẩu trình ra tất cả các chứng từ xuất 
khẩu. uà các chứng từ uề hàng thu mua, và các chỉ phí đã được 
xét duyệt như tiền điện, nước, ga uà xăng dầu. 


provisions /pre'visonz/ 0 điều khoản 


218 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Viật, Việt - Anh 


B: Certainly. There are two kinds of income taxes. One is the 
consolidated income tax or the personal income tax. The other 
is the profit-seeking enterprise income tax, which ¡s levied on 
the net profit of a profit-seeking enterprise. 


A: Thuế đánh uào nhà đầu tư cư trú tại Đài loan uà không cư trú tại 
Đài Loan có gì khác nhau không? 


B: Non-resident taxpayers are liable for income tax at a Ílat rate 
of 20% on all taxable income, with no personal or other de- 
ductions allowed. 


B: There are provisions though in the income tax law for the 
withholding of tax on all ROC income at a rate of 20-35% 
for the non-resident taxpayer and 10-15% for the resident 
taXpAVer. 


A: Còn thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là VAT thì sao? Đây là một 
kế hoạch vê thuế mới uừa được thực hiện Ông vui lòng giải thích 
rõ hơn được không? 


B: Yes, most businesses fall under the umbrella of the VAT sys- 
tem but fñnancial institutions, special food and drink establish- 
ments and small businesses pay tax on monthly Gross Business 


Receipts. 


B: The VAT is a tax collected from the purchaser at a flat rate of 
5% on the value which has been added to a product at each 
stage of production or distribution. Exporters, however, pay 
VAT at a zero tax rate. All previous VAT paid may be refunded, 
provided the exporter provides all export documentation, and 
documentation of purchases and approved expenses such as 
electricity, water, gas, and gasoline. 


implement /1mplimentV/ ø. thực hiện, thí hành 


Thực hỏnh PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 219 


A: Can you enumerate the different categories of businesses 
applicable to the zero tax rate? 


B: Trong điều khoản này cửa thuế giá trị gia tăng có 7 ngành nghề 
được miễn thuế. Tôi sẽ cố gắng trình bày thật đơn giản uới ông. 

1. Xuất khẩu hàng hóa. 

2. Các ngành liên quan đến xuất khẩu hay các ngành được cung 
cấp trong lãnh thổ Đài Loan nhưng lại được sử dụng ở nước 
ngoài. 

3. Các cửa hiệu miễn thuế bán hàng hóa cho các hành khách ra 
nước ngoài hoặc quá cảnh được thiết lập theo pháp luật. 

4. Bán máy móc và thiết bị, nguyên vật liệu, hàng cung cấp, nhiên 
liệu và các hàng hóa chưa hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp xuất 


^2, 


khẩu nằm trong các khu chế xuất miễn thuế, các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp có cơ sở khoa học, hoặc các nhà máy kho 
lưu hay các kho hải quan do cục hải quan giám sát. 


Š. Vận chuyển quốc tế. 


6. Tàu thuyển và máy bay dùng trong việc vận chuyển quốc tế và 
đánh bắt ngoài khơi. 


7. Việc bán hàng hóa và các dịch vụ bảo trì cho các tàu thuyền và 
máy bay được sử dụng trong việc vận chuyển quốc tế và đánh 
bắt ngoài khơi. 


A: Thank you very much, Mr. Vice-Minister, for making all these 
clarifications in compliance with my request. 


B: Không có chí. Nếu ông cần thêm thông tin uề các luật thuế ở Đài 


Loan, tôi có thể giúp ông thu thập uà ngày mi sẽ gửi cho ông. 


A: I must thank you in advance for your kindness. 


enumerate /nju:mareI ø. liệt kê, đếm 


920 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Ông có thể liệt kê ra các loại ngành nghề khác nhau được áp dụng 
miễn thuế không? 


B: There are 7 categories in this provision of the VAT. II give 
them to you as simply as Ï can. 
1. Export of goods. 


2. Services related to exports or services offered within the terri- 


tory of the ROC but used in foreign countries. 


3. Goods sold to out bound or transit passengers by duty-free 
shops set up according to the laws. 


4. The sale of machinery and equipment, material, supplies, fuel 
and unfinished goods to export enterprises inside the duty-free 
export processing zones, enterprises inside the Science-based In- 
dustrial Park, or to bonded factories or bonded warehouses su- 
pervised by the customs' house. 


Š. International transportation. 


6. Vessels and aircraft used in international transportation and 
deep sea fishing. 


7. Sales of goods and maintenance services to vessels and aircraft 
used for international transportation and deep sea fishing. 


A: Thưa Thứ trưởng, cám ơn ông rất nhiều uì đã giải thích tất cả mọi 
thắc mắc của tôi. 
: It was nothing. lf you need more information on the tax laws 


of the ROC, I can gather it for you and send it to you tomor- 
TOW. 


A: Tôi xin cám ơn trước lòng tốt của ông. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 221 


On International Economic 
Relations and Foreign Trade 


() E. Conversation with a U.S. Businessman 


Characters 
A Foreign Quest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


IUs nice of you to invite me to your office. 


Đây là niềm uinh dự cho tôi. Ông thấy chuyến lưu lại Đài Bắc này 
thế nào? 


: Oh, weve been having a marvelous time in Taipei. Everything 


is changing so surprisingly fast. 


: Và còn những triển uọng thương mại thì sao? Ông phát hiện được gì 


rồi? 


: The exhibition at the Taipei World Trade Center opened a lot 


of doors for me. Ï was surprised at the variety of products be- 
¡ng sold and the quality of those goods. 


: Ông có nghĩ là ông sẽ sớm kết thúc các giao dịch thương mại không? 


: Definitely. 


Ông có gặp khó khăn nào với việc gia tăng Đài tệ hiện nay không? 


: Well, that is hard to say. But I guess so long as the quality is 


there, it shouldnt be hard to sell those goods. 


Còn uê những uấn đề mà ông đã gặp phải thì sao? 


222 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về quan hệ kinh tế quốc tế và ngoại thương 


E. Cuộc nói chuyện với một nhà doanh nghiệp 
người Mỹ 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


B: 


Ông thật tử tế khi mời tôi đến uăn phòng của ông. 

Its my pleasure. How are you finding your stay here in Taipei? 
Ỗ, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Đài Bắc. Mọi 
thứ đang thay đổi nhanh chóng dáng ngạc nhiên. 


And how about business prospects? What have you found 
out? 


: Cuộc triển lãm ở Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc đã mở 


ra nhiều con đường cho tôi. Tôi đã ngạc nhiên uề sự da dạng cửa 
các sản phẩm được bày bán uà chất lượng của những hàng hóa đó, 


Do you think youll be closing any business deals soon? 


: Chắc chắn rồi. 


Will you be having any problems with the current spat of 
appreciation of the NÑ.T.? 


À, khó mà nói được. Nhưng tôi nghĩ chừng nào sản phẩm còn giữ 
được chất lượng thì việc bán ra những hàng hóa đó chắc cũng 
không khó khăn gì. 


How about any problems yoưve encountered? 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 223 


A: Not mụuch, really. All of them just have to do with business 
procedures. It's amazing how efficiently things here can go. 


B: Nếu có bất cứ uấn đề gì, đừng ngần ngại gọi điện cho tôi nhé. Tôi 
đảm bảo sẽ giải quyết ngay. 


A: Thank you very much. I appreciate that. 


224 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Thật sự thì không nhiều lắm. Tất cả chỉ liên quan đến các thủ tục 
kinh doanh. Thật đáng ngạc nhiên khi công việc ở đây được tiến 
hành hiệu quả như uậy. 


B: Should there be any problems, dont hesitate to give me a call. 
FII make sure it is attended to immediately. 


A: Cám ơn ông rất nhiều. Tôi thật cảm kích điều đó. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 225 


7. Giới thiệu bối cảnh 


œI On The ROCS Industry 
Về nền công nghiệp của Đài Loan 


ệ An “economic” miracle is how some people describe theim- 
pressive growth of the ROC economy. In 1985, the ROC was 
the 11th largest exporting nation in the world, and ranked 16th 
in the list of the largest trading nations in the world. This fact 
has been a source of admiration by other countries and a source 
of pride among ROC citizens. 

Một số người dùng từ phép lạ “kinh tế” để mô tả sự tăng trưởng đây 
ấn tượng của nên kinh tế Đài Loan. Năm 1985, Đài Loan là nước 
đúng hàng thứ 11 trong các nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, và 
được xếp thứ 16 trong danh sách các nước thương mại lớn nhất trên 
thế giới. Sự kiện này đã làm các nước khác ngưỡng mộ và là niềm 
tự hào của công dân Đài Loan. 


$ The ROC now exports and manufactures a wide variety of 
items that include electronic products, gift items, toys, house- 
hold appliances, textiles and garments and a whole lot more. 
Hiện nay, Đài Loan xuất khẩu và sản xuất rất nhiều mặt hàng đa 
dạng, trong đó gồm các sản phẩm điện tử, các món quà tặng, đồ chơi, 
hàng gia dụng, hàng đệt và hàng may mặc và còn nhiều thứ nữa. 


$ Packed into a crowded island, the people in the ROC have 
managed to raise their standard of living to become one of the 
highest in Asia. Ít is surprising how this smaill nation that is 
almost resourceless can be catapulted within a mere time span 
of 40 years to the status of a developed nation. 
Sống chen chúc trên một hòn đảo đông đúc, người dân Đài Loan đã 
cố gắng nâng cao múc sống của họ để trở thành một trong những 
nước có múc sống cao nhất châu Á. Thật đáng ngạc nhiên là làm thế 
nào mà đất nước nhỏ bé hầu như không có tài nguyên này lại có thể 
chỉ trong vòng một quảng thời gian 40 năm đột nhiên vượt lên đến 
vị trí một quốc gia phát triển. 


296 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ Whereas once the words “Made in ROC” elicited only comments 
of inferior quality, more and more are beginning to appreciate 
the upgraded quality of goods being made ¡in the ROC. This 
success has come about through the continued eforts exerted 
by the people here and the supportive policies espoused by 
the government to promote trade and industrialization. 
Mặc dù từng có một thời những từ “sản xuất tại Đài Loan” chỉ khơi 
lên những lời bình là hàng chất lượng kém, nhưng ngày càng có nhiều 
người bắt đầu đánh giá cao chất lượng cái tiễn của hàng hóa được 
sản xuất tại Đài Loan. Thành công này có được do những nỗ lực 
không ngừng của nhân dân nơi đây và những chính sách hỗ trợ được 
chính phủ tán thành để xúc tiến thương mại và sự công nghiệp hóa. 


© People are the main resource and asset of the ROC. lt has one 
of the highest literacy rates in Asia and the Taiwanese worker 
is known for his industry, honesty and efficiency. This may be 
the reason why the ROC has continued to receive investments 
from overseas which last year amounted to more than 1 billion 
U.S. dollars. 
Con người là nguồn tài nguyên và tài sản chính của Đài Loan. Đài 
Loan là một trong những nước có tỉ lệ người biết chữ cao nhất châu 
Á, còn công nhân Đài Loan thì nổi tiếng là cần cù, chân thật và có 
năng lực. Có lẽ đây là lý do tại sao Đài Loan liên tục nhận được sự 
đầu tư từ nước ngoài, năm ngoái tổng số tiền đầu tư đã lên đến hơn 
1 tỉ đô la Mỹ. 


admiration /œdmareifn/ ø. sự khâm phục, ngưỡng mộ 
appliance /o'plarons/ ø. thiết bị, dựng cụ 

textile /“tekstall/ ø. oải dệt 

garment /ga:ment/ ø. quần áo, hàng may mặc 
catapult /kœtepAlt/ ø. ném mạnh bất thình nh 

span /spaœn/ 7ø. quãng thời gian 

elicit /sit/ ø. khơi ra 

exert /ñg'z3:t/ ø. sử dụng, tác động 

espouse /1spauz/ ø. tán thành, ng hộ 

asset /œset/ ø. tài sản, của cải 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 227 


$ The direction of industry here in the ROC has been moving 
away from a labor-intensive and energy-intensive level to a 
more skill-intensive and technology-intensive industrial base. 
We are now seeing Taiwan starting to lose out to other Asian 
countries capable of producing lower-priced goods due to their 
lower labor costs. 
Hướng đi của nên công nghiệp Đài Loan đã chuyển từ mức độ tập 
trung lao động và năng lượng sang cơ sở công nghiệp tập trung tay 
nghề và công nghệ hơn. Hiện nay, chúng ta thấy Đài Loan đang bắt 
đầu bị đẩy lùi sau các nước châu Á khác có khả năng sản xuất hàng 
hóa với giá rẻ hơn do có giá lao động thấp hơn. 


$ The future holds a bright promise for the ROC. If we take its 
past record as a basis for judbement, we can expect the ROC 
will continue its surge towards growth and stability. 
Đối với Đài Loan thì tương lai tràn đẩy hứa hẹn. Nếu chúng ta lấy 
những ghi chép trước đây của Đài Loan làm cơ sở để phán đoán, 
chúng ta có thể mong đợi rằng Đài Loảdn sẽ tiếp tục tăng trưởng và 
ổn định. 


intensive /m'tensrv/ 4#. tập trưng tất cả nỗ lực của mình uào một 


lnh ưực cụ thể, chuyên sâu 
surge /s3:d 0ø. sự trào lên, dâng lên 


928 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Các dạng câu chủ yếu 

The country's economy is really surging forward. Nền kinh tế đất 
nước thật sự ưng tăng trưởng. 

There is a perceptible shift away from labor-intensive industries to 
capital and technology-intensive industries. Có một sự chuyến đổi 
rõ Tệt từ các ngành công nghiệp tập trưng lao động sang các ngành 
công nghiệp tập trưng vốn 9à công nghệ. 

To escape the adverse effects of the appreciation of the N.T., a lot 
of companies are moving their operations overseas. Để thoát khỏi 
những tác động có hại của việc Đài tệ tăng giá, nhiều công ty 
chuyển các hoạt động của họ ra nước ngoài. 

The best prospects for growth ïn this country today are in the elec- 
tronics and information industry. Hiện nay, các triển vọng phát 
triển lớn nhất ở đất rước này là ngành công nghiệp điện tử à 
thông tím. 

th # 

The service industry is also another hot-growth industry, and it has 
been outpacing other sectors of the economy recently. Ngành dịch 
uụ cũng là một ngành tăng trưởng mạnh khác, và gân đây nó đã 
tượt qua các thành phẩn kinh tế khác. 

The government has continued to encourage people to upgrade their 
factories through quality control, automation, and by infusing them 
with new technology. Chính phủ tiếp tục khuyến khích người dân 
nâng cấp các nhà máy của họ qua tiệc kiểm tra chất lượng, sự tự 
động hóa, uà bằng cách chuyển giao công nghệ mới cho họ. 

The various industries in Taiwan are very resilient to market fluctua- 
tions. Nhiều ngành công nghiệp khác nhau ở Đài Loan rất kiên 
cường trước những biến động của thị trường. 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 229 


On ROC Industry 


()A. Discussing Government Policies 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: A lot of people have a vague idea of the present developmen- 
tai thrusts of the government. This revolves particularly around 
the ideas of “liberalization” and “internationalization”. Can 
you tell us more about it? 


B: Điều đầu tiên ông phải biết chính là lý do căn bản đằng sau uiệc 
chính phử muốn tự do hóa uà quốc tế hóa nền kinh tế. Chúng tôi 
muốn tăng khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp ở Đài 
Loan khi đối mặt với sự cạnh tranh của các nước khác. 


B: Một cách để thực hiện được điều này là phải nâng cao chất lượng uà 
các chủng loại hàng hóa mà hiện nay Đài Loan đang sản xuất. Một 
khi chúng tôi tự do hóa nền kinh tế, chúng tôi muốn các ngành công 
nghiệp nơi đây đối mặt uới những thách thức là ít nhận được hơn sự 
bảo hộ uà hỗ trợ của chính phủ cho các ngành công nghiệp này. 


B: Chúng tôi tin rằng, cách này cuối cùng sẽ làm cho các ngành công 
nghiệp này mạnh hơn, tôn tại độc lập hơn uà càng có khả năng 
liên minh với thế giới công nghiệp hóa hơn. Bằng cách quốc tế hóa. 
chúng tôi muốn các ngành công nghiệp ở đây đóng một vai trò lớn 
hơn trong các cơ hội tồn tại trên thị trường thế giới. 


thrust /rAsU ?. điểm chính, ý chính 


930 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nền công nghiệp của Đài Loan 
()A. Thảo luận các chính sách của chính phủ 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Nhiều người có khái niệm mơ hồ uề các nội dung phát triển chủ 
yếu hiện nay của chính phử. Đặc biệt là xoay quanh các khái niệm 
về “sự tự do hóa” và “sự quốc tế hóa”. Ông có thể cho chúng tôi 
biết thêm uê điều này không? 


The fñrst thing you have to know is the rationale behind the 
government's wish to liberalize and internationalize the econ- 
omy. In the face of competition from other nations, we would 
like to increase the competitiveness of ROC industries. 


One way of doing this is to upgrade the quality and kinds of 
goods the ROC ¡s now producing. Once we liberalize the eco- 
nomy, we expect industries here to face up to the challenges 
of less government protection and support for these industries. 


We believe, this would ¡n the long run make these industries 
stronger, more viable and more in league with the industrial- 
ized world. By internationalization, we want the industries 
here to play a greater role in the opportunities existing in 
world markets. 


in the long run TỐt cuộc, cuồi cùng 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh — 231 


B: Hơi thuật ngữ này đi đôi uới nhau. Một lý do khác tại sao chính 
phủ thực hiện những cải cách này là để giảm bớt sự mất cân bằng 
thương mại hiện nay, có lợi cho Đài Loan. 


B: Chúng tôi không ngây thơ uà chúng tôi biết rằng tình hình kinh tế của 
đốt tác thương mại chính của chúng tôi. nước Mỹ, có liên hệ mật 
thiết uới tình hình kinh tế của nước chúng tôi. Bằng cách bắt đầu 
những cải cách này, chúng tôi hy uọng có thể đóng một vai trò lớn 
hơn uà có nhiều trách nhiệm hơn trong hệ thống thương mại thế giới. 


A: Regarding the trade imbalance with the United States, when 
do you think the trade surplus of Taiwan will start coming 
down? 


B: Năm nay, có lẽ ông sẽ thấy được hình ảnh thương mại được cải 
thiện. Năm ngoái, chúng tôi đã thấy nhập khẩu sang Mỹ tăng nhanh 
hơn xuất khẩu. Chúng tôi hy uọng năm nay vẫn duy trì được đà 
này. Do đó, ông sẽ thấy được một thặng dư thương mại dễ dàng 
uào cuối năm nay. 


Các thuật ngữ chủ yếu 
percentage quotda hạn ngạch phân trăm 
{oreign cabital uốn nước ngoài 

effectve demand nhu câu thực tế 
production coefficient hệ số sản xuất 
production index chỉ số sản xuất 
qverage utility tính thiết thực trưng bình 
open economy nên kinh tế mở cửa 
vicious circle uòng luấn quấn 

monopoly restrictions những hạn chế độc quyên 
induced investment khuyến khích đầu tự 





232 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: These two terms go hand-in-hand. Another reason why the 
government is undertaking these reforms is to reduce the trade 
imbalance now in favor of the ROC. 


B: We are not naive and we know that the economic health of 
our major trading partner, the United States, is interrelated 
with our own economic health. By instituting these reforms, 
we hope to play a greater and a more responsible role in the 
world trading system. 


A: Về uấn đề mất cân bằng thương mại uới Mỹ, theo ông nghĩ thì khi 
nào thặng dư thương mại của Đài Loan sẽ bắt đầu giảm xuống? 


B: Youll probably see an improved trade picture this year. Last 
V€ar, Wwe saw imports growing faster than exports from and to 
the United States. We expect to sustain this momentum this 
year. So, youl] see an easing of the trade surplus by the end 
Of this year. 











exploitation theory lý thuyết bóc lột 
totdal investment tổng số uốn đẩu tư 
union activities các hoạt động công đoàn 
annudl convention hội nghị hàng năm 
seniority system chế độ thâm niên 

labor union công đoàn 

back-to-work order lệnh trở lại làm việc 
striking workers các công nhân đình công 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 233 


On ROC Industry 
() B. Investing in the ROC 





Characters 

A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 

B: Xin mời ngồi. 

A: Thank you. 

B: Tôi lấy cho ông chút gì đó để uống nhé? 

A: A cụp of coffee will be fine. 

B: Vậy, xin cho tôi hỏi hôm nay ông đến đây có việc gì không? 

A: My company is very interested in investing in the ROC. 

B: À, vậy ông cần gì g? 

A: I was wondering if you could tell me a little bit about your 
government's policy towards investments like ours. 

B: Được chứ, không có gì khó. Chính phủ chúng tôi hoan nghênh các 
khoản đâu tư như khoản đâu tư của các ông, đặc biệt là các khoản 
đâu tư uào ngành công nghệ cao. Chính phử chúng tôi rất khuyến 
khích đầu tư như việc đầu tư của các ông và tôi tin chắc rằng môi 
trường đầu tư ở nước chúng tôi có tính chất cạnh tranh hơn so với 
môi trường đầu tư ở các nước khác. 

B: Có lẽ ông muốn đặt công ty của ông trong một khu công nghiệp do 


nhà nước chỉ định hoặc một khu chế xuất. 


climate /klaimiU ø. không khí, thái độ, môi trường 


934 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên công nghiệp của Đài Loan 
6œìB, Đầu tư vào Đài Loan 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


> 8 >> Đ 


Please have a seat. 
Cám ơn ông. 


ls there anything I can get you? 


: Một tách cà phê là được rồi. 


So, what may I ask brought you here today? 
Công ty tôi rất quan tâm đến việc đâu tư uào Đài Loan. 


Hmmm, so how can I help you? 


: Không biết ông có thể cho tôi biết một chút uề chính sách của 


chính phủ nước ông đối uới các khoản đầu tư như của chúng tôi 
hay không. 


Of course, thats no problem. Our government welcomes 
investmenrs like yours, especially those that deal with hiph 
technology. Our government gives generous incentives for 
investment like yours and Ïm sure our investment climate is 
quite competitive compared with those in other nations. 


You might be interested to locate your business in a govern- 
ment designated industrial site or an export processing zone. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 235 


A: Ive heard a lot about these export processing zones. 


B: Chúng đã hoạt động khá thành công. Hiện nay chúng tôi có ba 
trong số các khu chế xuất, một ở Cao Hùng, một ở Đài Trung uà 
một khu nữa ở Nam Tử. 


A: Im more or less decided on setting up a factory here. Ï was 
wondering if youd like to be our liaison officer once we start 
implementing this project. I will give you more details once we 
finalize things at my end of the business. 


B: Tôi rất phấn chấn. Tôi tin chắc rằng ông sẽ không thất vọng khi đầu 
tư uào Đài Loan. Khi nào ông mới có thể nói cho tôi nghe uề các chỉ 
tiết? 


A: GIve me at the most 2 weeks. 


Các thuật ngữ chủ yếu 

capital growth sự tăng trưởng nguồn uốn 

capital stock uốn cổ phần 

capital goods tự liệu sản xuất 

capital equipment thiết bị uốn 

capital intensity nguồn uốn tập trưng, cường độ uốn 

marginal efficiency of capital hiệu quả không đáng kể của nguôn uốn, 
hiệu suất biên tế của đồng uốn 

over-investment đầu tự quá mức 

money cgpital vốn tiền mặt 

by-product sỉẩn phẩm phụ 

law of supply luật cung (cấp) 





236 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Tôi đã nghe nói rất nhiều uề các khu chế xuất này. 


B: They have been quite successful. We have three of them right 
now, one in Kaohsiung, one in Taichung and another in Nantze. 


A: Tôi hầu như đã quyết định xây dựng một nhà máy ở đây. Không 
biết ông có muốn làm cán bộ liên lạc cho chúng tôi một khi chúng 
tôi bắt đầu thực hiện dự án này không. Tôi sẽ cho ông biết thêm 
chỉ tiết một khi chúng tôi chốt lại mọi uiệc phía công ty tôi. 


B: Im quite elated. Im sure you wont be disappointed in invest- 
ing in Taiwan. How long will I wait for you to fill me in on 
the details? 


A: Hãy cho tôi nhiều nhất là hai tuần nhé. 












rate of rise and fall oƒ management biên độ quản lý 
specialization of management chuyên môn hóa uề quản lý 
import licence giấy phép nhập khẩu 

aggregate demand tổng nhu cầu 

forecast oƒ control system dự báo về hệ thống kiếm soát 
comprehensive point oƒ view quan điểm tổng hợp 

five day week chế độ mỗi tuân làm việc năm ngày 
workers' council hội đồng công nhân 

binding hours giờ làm việc áp đặt 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh ~ 237 


On ROC Industry 


C. Talking about Protectionism 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Would you care to share with us your views on protectionism? 


B: Nếu có một điều mà chúng ta nên đề phòng trong nền kinh tế thế 
giới thì đó chính là chế độ bảo hộ nền sản xuất trong nước. 


B: Tôi tín rằng chế độ bảo hộ nền sản xuất trong nước là một chính 
sách rất thiển cận, một chính sách không chỉ kém hiệu quả mà rốt 
cuộc còn chứng tỏ rõ ràng là tai họa. 


A: But wouldnt you say that Taiwan has one of the most pro- 
tected economies in the world today? 


B: Trong quá khứ khi chúng tôi uẫn còn đang phát triển các ngành 
công nghiệp của mình thì đúng là như vậy. Điều này là cần thiết 
để chúng tôi có thể cạnh tranh uới các nền kinh tế uững mạnh hơn. 


B: NHưng tôi muốn nói rằng hiện nay chúng tôi dang thay đổi điều này 
bằng cách giảm các thuế suất uà các hàng rào nhập khẩh. 


A: How about protectionism in other countries, especially in the 
United States? 


B: Tất nhiên là chúng tôi phản đối bởi uì chế độ này không chỉ làm 
tổn hại đến các ngành công nghiệp của chúng tôi mà còn gây tổn 
hại cho cả người tiêu dùng ở Mỹ. - 


protectionism /pro'tekƒnizm/ ø. chế độ bảo hộ nền sản xuất trơng 
nước, chế độ bảo hộ mậu dịch 


238 — Thực hành PHIỄÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên công nghiệp của Đài Loan 
C. Bàn về chế độ bảo hộ nên sản xuất trong 
nước 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Xin ông uui lồng cho chúng tôi biết quan điểm của ông uề chế độ 
bảo hộ nền sản xuất trong nước. 


If there ¡is one thing we should guard against in the world 
economy, it is protectionism. 


: l believe protectionism is a very short-sighted policy, one that 


is not only inefficient but could well prove to be disastrous in 
the long run. 


: Nhưng không phải ông đã nói rằng nền kinh tế Đài Loan là một trong 


những nền kinh tế được bảo hộ nhất trên thế giới ngày nay sao? 


That was so in the past, when we were still developing our 
industries. This was needed in order for us to compete 2gainst 
more established economies. 


: But let me say that we are now changing this with the reduc- 


tion Of tariff rates and barriers to impOorts. 


: Còn chế độ bảo hộ nền sản xuất trong nước ở các nước khác, đặc 


biệt là ở Mỹ thì thế nào? 


: By all means, we are opposed to it because this would harm 


not only our industries but the American consumer as well. 


disastrous /dI'zœstres/ a4 đẩy tai họa 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 239 


B: Chế độ bảo hộ nền sản xuất trong nước không phải là giải pháp 
cho ngân sách uà những sự mất cân đối uê thương mại của Mỹ. 


A: How about the market in Japan? 

B: Chứng tôi muốn thấy được lượng hàng xuất khẩu cửa chúng tôi 
sang Nhật tăng. Nhật là một trong số ít các nước mà chúng tôi bị 
thâm hụt thương mại. 

B: Tôi nghĩ uấn đề này không chỉ tôn tại giữa hai nước chúng tôi, 
mà còn là một khó khăn với các nước khác, như là Mỹ nữa. 

A: Do you see any chances of the world lapsing into a protec- 
tionist kind of period? 

B: Rất có khả năng. Chừng nào những thâm hụt uề ngân sách và 


thương mại của Mỹ không giảm xuống thì tôi nghĩ khi đó, chúng 
ta sẽ thấy một số luật ủng hộ chế độ bảo hộ do Quốc hội đưa ra. 


B: Và nếu điều này xẩy ra, ông sẽ thấy có một cuộc chiến tranh thương 
mại tàn phá ngay chính nền móng hệ thống thương mại thế giới. 


deficit /'defisiV/ mứ sự thâm hụt 
lapse /lœps/ ø. sa ngã, trôi từ từ uào cái gì 


240 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: Protectionism isnt the answer to the budget and trade imbal- 
ances of the United States. 


A: Còn thị trường ở Nhật thì sao? 


B: We would like to see our eXports increase to Japan. Japan ¡s 
one of the few countries where we have a trade deficit. 


B: I think this problem does not only exist between us, but it 
is also a complaint with other countries such as the Ủnited 
States, as well. 


A: Có khi nào ông thấy thế giới rơi dẫn uào thời kỳ ủng hộ chế độ 
bảo hộ nền sản xuất trong nước không? 


B: There is a very big possibility. So long as the budget and 
trade defñicHs don't come down in the United States, then, 
I guess well see some protectionist legislation coming from 
the Congress. 


B: And should this happen, youÌll see a trade war that would 
wreak havoc to the very foundations of the world trading 
system. 


havoc “haœvek/ ø. sự tàn phá 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 241 


On ROC Industry 
D. A Topic on Pollution 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Boy, did you see that layer of haze hovering in the city today? 


B: Đó là sự ô nhiễm đấy. 

A: Does this thing happen every day? 

B: À, hiện nay sự ô nhiễm là một thực tế ở Đài Bắc. Nó càng trở nên 
tệ hơn trong suốt những tháng hè, khi mà trời không có gió, uà sức 
nóng càng khiến người ta không thể chịu đựng thêm nữa. 


B: Đôi khi còn có các thông báo yêu câu mọi người nên ở Nà nhà 
càng nhiều càng tốt trong những ngày này. 


A: That bad, huh! What is causing all this pollution? 
B: Khói xe uà các khí thải từ các nhà máy. 
A: I wouldnt want to be in your shoes if Ï were you. 


B: Tôi hiểu ý của ông. Rất may là ông chỉ đến thăm nơi này, Tôi thì 
phải sống ở đây. 


A: Yeah, you know, after walking ¡n the streets here just for a 


couple of hours, Ïm already tired out. 


fume /8u:m/ ø. khói, khí có mùi nông 


242 — Thực hành PHIẾN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên công nghiệp của Đài Loan 
œ)D. Một đề tài về sự ô nhiễm 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: Ô, hôm nay ông có thấy lớp sương mù bay là đà trong thành phố 


đó không? 

: Thats pollution. 

: Việc này có xảy ra mỗi ngày không? 

: Well, pollution is a fact of life right now in Taipei. Ít gets 
worse during the summer months, when the air ¡is stll and 


the heat makes it even more unbearable. 


: There are sometimes advisories issued out for people to stay 
indoors as much as possible during these days. 


: Ôi, tệ quá. Cái gì gây ra nạn ô nhiễm này uậy? 


: Car fumes and exhaust from factories. 


: Nếu tôi là ông, tôi sẽ không muốn ở uào tình cảnh của ông. 


: I know what you mean. Youre lucky you are just visiting this 
place. I have to live here. 


: Vâng, ông biết không, sau khi đi bộ trên những con đường ở đây chỉ 
trong uài tiếng thôi mà tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi. 


fact of life thực tế, sự thật không thể chối bỏ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 243 


B: Nhưng ở nước ông không có những uấn đề tương tự như thế này 
sao? 


A: Yeah, but is not as serious as what you have here. 


B: Ổ, đừng lo lắng về uấn đề này nữa. Chắc một hay hai ngày nữa 
trời sẽ quang đãng thôi. 


A: You must be really used to it by now. 


B: Không hẳn thế đâu. Chỉ là phần lớn thời gian tôi không phải ra 
ngoài mà thôi. 
















Các thuật ngữ chủ yếu 
worksite = workshop công xưởng 
hydraulic power plant nhà máy thủy điện 
chemical works nhà máy hóa học 

engine shop phân xưởng động cơ 

sheet metdl shop phân xưởng kim loại tấm 
p-p.m.= parts per million phần triệu 
carbon monoxide =CO cacbơn mơnoxít 
sewage treatment xử lý chất thải 
industrial pollution sự ô nhiễm công nghiệp 
industrial wastes rác thải công nghiệp 

land pollution sự ô nhiễm đất 






244 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: But dont you have the same problems in your country? 


A: Có chứ, nhưng không nghiêm trọng như ở đây. 


B: Well, dont worry about this. It should clear up in a day or two. 


A: Lúc này chắc là ông đã thật sự quen với sự ô nhiễm này rồi. 


B: Not really. I just dont have to be outside most of the time. 






eutrophication oƒ water systems các hệ thống nước thừa mơ (đạm) 
trơng khi thiếu oxy 

incomplete internal combustion engine pollutants các chất ô nhiễm do 
động cơ đốt trơng không đây đủ thải ra 

oil spill tràn dâu 

photochemical oxidants pollution sự ô nhiễm do khói của ôxidizer bị 
quang hóa tạo nên 

pollution control kiếm soát sự ô nhiễm 

refuse disposal việc đổ rác 

radioactive ƒallout bụi phóng xạ 

food contamination sự nhiễm độc thực phẩm 

air pollưtion index chỉ số ô nhiễm không khí 















Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 245 


On ROC Industry 
E. Visiting a Factory 





Characters 

A Foreign Guest: (A) 

Production Supervisor of the factory: Mr. Lin (B) 
Interpreter: (C 


C: 


90 >> ĐÐ 


RA: 


Ed like you to meet our production supervisor, Mr. Lin. 


Chào mừng ông đến với nhà máy của chúng tôi. Thật hân hạnh khi 
ông có mặt ở đây. 


: Thank you. Yoưve got a fine factory here. How many person- 


nel do you have here? 


: Chúng tôi có khoảng 70 công nhân làm việc ở đây. 
: Lets look at the facilities. 


: Go ahead. 


: Ở đây chúng tôi làm uiệc ba ca. Mỗi ca làm 6 tiếng. Đôi khi chúng 


tôi kéo dài thời gian mỗi ca nếu có thêm nhiều đơn đặt hàng. Hãy 
nhìn cái này. (Lấy một linh kiện lên) Cái này sẽ không bao giờ qua 
mặt được đội kiểm tra chất lượng cửa chúng tôi. Chúng tôi rất 
nghiêm ngặt uề chất lượng. 


Cái máy ở đằng này có thể sản xuất một tiếng khoảng 300 tinh 
kiện. (Chỉ vào một người công nhân) Ở đây mỗi công nhân đều có bộ 
quần áo bảo hộ riêng. 


The place is well-lighted and clean. 


personnel /,p3:sonel/ ø. nhân viên, công chức 


246 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Về nên công nghiệp của Đài Loan 
E. Đến thăm một nhà máy 


Các nhân vật 

Khách nước ngoài: (A) 

Người giám sát sản xuất của nhà máy: Ông Lâm (B) 
Phiên dịch viên: (C) 


C: 


0 > 


A: 


Tôi muốn ông gặp giám sát sản xuất của chúng tôi, ông Lâm. 


Welcome to our factory. Its a pleasure to have you here. 


: Cám ơn ông. Ông có một nhà máy thật tuyệt. Ở đây ông có bao 


nhiêu nhân viên? 
We have about seventy people working Íor us. 


Chúng ta hãy xem các phương tiện sản xuất nhé. 


: Hãy đi nào. 


We work in three shiíts here. Each shift has 6 hours. We 

extend it sometimes ïif there are more orders. Look at this. 
(Picks up an item) Thịs will never pass through our quality 

control team. Were very strict on quality. 


: This machine over here can turn out around 300 pieces an 


hour. (Pointing to a worker) Every worker here has his own 
protective outfit. 


Nơi này thật sáng sủa uà sạch sẽ. 


outfit /“autfi ø. đô trang bị bộ quân áo mặc khi lao động 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 247 


B: Vâng, chúng tôi đảm bảo giữ gìn nơi này theo cách đó để tránh các 
tại nạn. Ở đây còn có một hệ thống thông gió uà một hệ thống báo 
động sẽ uang lên nếu có chuyện gì xảy ra. 


A: I can see youve got a well-managed factory here. 


B: À, chứng tôi hy uọng có thể cải thiện nhà máy hơn nữa. Có lẽ 
chẳng bao lâu nữa chúng tôi tự động hóa các dây chuyền sẩn xuất 
của chúng tôi. Hiện nay những nghiên cứu tính khả thi đang được 
tiến hành. 


A: Im quite impressed. 


ventilation /venteleifn/ ø. sự thông gió, thông hơi 


Các thuật ngíi chủ yếu 


exhqust fan quạt hút 

dir hammer búa khí nén 

air compressor máy nén không khí 
quto-timer thiết bị bấm giờ tự động 
self-starter bộ khởi động, đề điện, đề tự động 
harvesting machine máy gặt 

CCTY = closed-circuit television truyền hình mạch kín 
motion picture projector máy chiếu phim 
direction rectifier máy chỉnh lạ 

synchro generator máy phát điện đồng bộ 
synchro motor động cơ đồng bộ 

distributed processing xử lý phân phối 





248 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: Yes, we make sure that the place is kept that way in order to 
avoid accidents. There's also a ventilation system here and an 
alarm system that goes off if anything goes wrong. 


A: Tôi có thể thấy rằng ở đây các ông có một nhà máy được quản lý 
rất tốt. 


B: Well, we hope to improve on it further. We might be auto- 
mating our production lines soon. Feasibility studies are now 
being made. 


A: Nhà máy này để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi. 


automate /2:temeit/ ø. t¿ động hóa 















time-sharing system hệ thống chia thời gian 
interactive processing mode phương thức xử lý tương tác 
card punch máy bấm thẻ 

on-line operation cách hoạt động trực tuyến 

electrical system hệ thống điện 

over current protection sự phòng hộ siêu hiện đại 

plant manager giám đốc nhà máy 

skilled hand công nhân lành nghề 
demonstration factory nhà máy kiểu mẫu 
heat tredting xử lý nhiệt 

dir seasoning sự hơng khô 

domestic industry nên công nghiệp trơng nước 






Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 249 


8. Giới thiệu bối cảnh 


(z) Culture in Taiwdan Nền văn hóa Đài Loan 


$ Taiwan today is invariably a mix of old and new, the tradidonal 


‹- 


and the modern. Its a society in a midst of change and transi- 
tion. Mixtures of the East and the West have come together 
to breathe new life into Chinese culture. 

Đài Loan ngày nay vẫn là một sự hòa hợp giữa cái cũ và cái mới, 
giữa truyên thống và hiện đại không hề thay đổi. Đó là một xã hội 
đang ở giữa thời kỳ thay đổi và quá độ. Sự pha trộn giữa phương 
Đông và phương Tây cùng thổi sức sống mới vào nên văn hóa Trung 
Quốc. 


YouTll see a culture that is vibrant and.alive on the streets of 
Taiwan today. Western music and dance and fashion stand side 
by side with Chinese arts and folkcrafts. 

Ngày nay bạn sẽ thấy một nên văn hóa rực rở và sống động trên 
những đường phố Đài Loan. Âm nhạc, vũ điệu và thời trang phương 
Tây sát cánh cùng nghệ thuật và các nghề thủ công đân gian Trung 
Quốc. 


When your foreign guest comes to Taiwan, Im sure hell be 
surprised and admire the enduring qualities of Chinese culture. 
Khi vị khách mời người nước ngoài của bạn đến Đài Loan, tôi tín 
chắc rằng người ấy sẽ thấy ngạc nhiên và khâm phục những nét đặc 
trưng lâu đời của nên văn hóa Trung Quốc. 


As a repository of the old culture of China, youl see its old 
traditions and achievements on display ¡in art galleriers, theaters, 
schools, museums and temples. The new and modern culture 
of China can be seen in Taiwans media, architecture and shop- 
ping and entertainment centers. 


Là một nơi bảo tổn nên văn hóa cổ xưa của Trung Quốc, bạn sẽ thấy 
những truyền thống và những thành tựu cổ xưa được trưng bày tại 
những phòng trưng bày mỹ thuật, nhà hát, trường học, viện bảo tàng 


250 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


và đền chùa. Nên văn hóa mới và hiện đại của Trung Quốc có thể 
được thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tòa kiến trúc, 
các trung tâm mua sắm và giải trí. 


By explaining all the different facets of today's and yesterday's 
Chinese culture, to your foreign guest, youll bring him to ap- 
preciate the fñne things that Chinese culture is all about. 
Bằng cách giải thích cho vị khách mời người nước ngoài của bạn tất 
cả các khía cạnh khác nhau của nên văn hóa Trung Quốc ngày nay 
và ngày xưa, bạn sẽ giúp người ấy thưởng thúc được tất cả cái đẹp 
của nên văn hóa Trung Quốc. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 251 


Culture ỉn Taiwan 
(s=)A. Going to a Concert 





Characters 
Foreign Guests: (A) Host and Hostess: (B) Interpreter: (C) 


Ông bà có muốn dành một buổi tối cùng đi với uợ chồng tôi đến 
Nhà hát Quốc gia không? 


: Well be delighted, when is it going to be? 


B: Lúc 7 giờ tối mai. 


: What will it be about? 


: Đó là buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của dàn nhạc 


Hồng Kông, Trung Quốc. 


: My wife and I have not seen a Chinese orchestra perform 


before. 


: Đây sẽ là một điều mới đối với ông bà và tôi tin chắc rằng ông bà 


sẽ rất thích buổi diễn này. 


: The concert should nicely cap our stay here in Taipei. By the 


Wway, wilÌ you care to join us for dinner before the concert? It's 
our way of saying “Thank you” for being such gracious hosts 
during our stay here. 


Nếu ông nói thế, làm sao tôi có thể từ chối được. 


: ]ts all set then. 


Vâng, chúng ta sẽ dùng bữa tối ở đâu? 


1C] just be something simple. We plan to have it in the res- 
taurant in our hotel. 


959 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nên văn hóa Đài Loan 





() A. Đi xem hòa nhạc 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Ông bà chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


Would you be interested in joining my wife and I for a night 
at the National Theatre? 


: Chúng tôi rất uui sướng được đi cùng, khi nào uậy? 


Itll be tomorrow night at seven p.m.. 


: Có tiết mục gì uậy? 


Its the last performance of the visiting HK Chinese Orchestra. 


: Vợ chồng tôi trước đây chưa từng xem qua một dàn nhạc Trung 


Quốc biểu diễn. 


This will be a new experience for you and [m sure you]l enjoy 
this one. 


: Buổi hòa nhạc đó có lẽ sẽ làm chuyến lưu lại Đài Bắc của chúng 


tôi uui hơn. À này, ông bà có sẵn lòng dùng bữa tối uới chúng tôi 
trước khi xem hòa nhạc không? Đây là cách để chúng tôi ngỏ lời 
“Cám ơn” sự đãi ngộ của ông bà trong thời gian chúng tôi ở đây. 


: lÝyou put it that way, how can I refuse. 


: Vậy quyết định thế nhé. 


Yes, where will we have our dinner? 


: Đơn giản thôi. Chúng tôi dự định chúng ta sẽ dùng bữa tốt trong 


nhà hàng ở khách sạn chúng tôi. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 253 


B: Chúng tôi nên có mặt ở đó uào lúc mấy giờ? 
A: Can you make it at six? 
B: Được. 


A: We can finish our dinner at seven and be just on time for the 
concert at 7:30. 


Các thuật ngữ chủ yếu 

classical music nhạc cổ điển 

country and Western nhạc đông quê uà nhạc phương Tây 
Latin music nhạc La tỉnh 

string music nhạc đánh bằng đàn dây 

pop music nhạc bốp 

chamber music nhạc thính phòng 

gospel music âm nhạc tôn giáo thể loại dân gian của người da đen 
soul rock nhạc rốc soul 

serenade /sereneiId/ ø. dạ khúc 

grand march hành khúc w đại 

pastoral symphony bản giao hưởng đồng quê 
choral symphony bản giao hưởng hợp xướng 
overture /ouvotjo! ø. khúc dạo đầu 

mœrch song hành khúc 

national anthem quốc ca 

theme song ca khúc chủ đề 

organ /2:gon/ ø. đàn ơrgan 

English horn kèn co Ảnh 

record production sự sản xuất địa hát 
binqural system hệ thống âm thanh nổi 





354 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh 


B: What time should we be there? 
A: Ông bà thấy 6 giờ có được không? 


B: Alrighr. 


A: 7 giờ là chúng ta có thể dùng xong bữa tối uà uừa đúng giờ xem 
hòa nhạc uào lúc 7 giờ 30. 






sound-surround ambiance không khí thị đấu 
transient response phản tíng ngắn ngủi 
keyboard music nhạc đánh bằng phím 
jazz-rock nhạc ja-rốc 

oratorio /pre'ta:rleo/ ø. bẩn thánh ca 




















ensemble playing đoàn nhạc công biểu diễn 

background music nhạc nền 

vocal concert buổi hòa nhạc 

brass band ban nhạc chỉ chơi nhạc khí bằng đông và bộ gõ 
hit song bài hát nổi tiếng 

male chorus dàn hợp xướng nam 

femdle chorus dàn hợp xướng rưï 

art song bài hát nghệ thuật 

drummer /drama/ ø. người đánh trống 

trumpeter /trAmpita/ ø. người thổi kèn trombet 

swing music nhạc xuynh 
country music nhạc đồng quê 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 255 


Culture in Taiwan 
B. After Seeing a Chinese Obera 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


Ông thấy uở nhạc kịch này thế nào? 


It was something else. Ive never seen anything like it though. 
The storyline ¡is beyond my comprehension. 


: Tôi biết nhạc kịch rất khó hiểu. Đôi khí người Trung Quốc như chúng 


tôi đây cũng không hiểu được nội dung chính của vở nhạc kịch. 


: Ï guess this specially holds true for the younger generation. 


: Vồng. Muốn thưởng thức nhạc kịch Trung Quốc thì phải có chút ít 


kiến thức. Nhưng sau khi xem một uài uở nhạc kịch, dù ít hay nhiều 
thì ông cũng có thể hiểu được chúng muốn nói lên điều gì. 


: IUs pretty much the same in the West. You have to be “culti- 


vated” to enjoy these art forms. 


: Dù sao thì các uở nhạc kịch Trung Quốc được cách điệu hóa hơn 


các uở nhạc kịch phương Tây. 


: l agree. I noticed that the actors fluffed and fluttered their 


sleeves a lot. Is that supposed to mean anything? 


À, các diễn uiên dùng tay áo cửa họ để diễn đạt tâm trạng, cảm 
xúc uà tình cảnh của họ. 


mime /maim/ ø. diễn đạt bằng điệu bộ, diễn kịch câm 


256 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nên văn hóa Đài Loan 
B. Sau khi xem một vở nhạc kịch Trung Quốc 





Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


B: How did you like the opera? 


A: Rất tuyệt. Tuy tôi chưa bao giờ xem qua loại kịch nào như vậy cả. 
Tôi không thể hiểu được nội dung chính của uở nhạc kịch này. 


B: I know its hard to understand it. We, Chinese, sometimes also 
fail to understand what the Opera is all about. 


A: Tôi nghĩ điều này đặc biệt đúng đối uới thế hệ trẻ hơn. 


B: Yes. Appreciating the Chinese Opera takes a little bit of know- 
ing. But after a few operas, you can more or less catch what 
they are trying to say. 


A: Ở phương Tây cũng giống như uậy. Ông phải “có học thức” mới có 
thể thưởng thức được những loại hình nghệ thuật này. 


B: Chinese operas are more stylized though than Western operas. 
A: Tôi đồng ý. Tôi để ý thấy rằng các diễn uiên giữ nhẹ uà đu đưa 
tay áo luôn. Có phải điều đó mang ý nghĩa gì đó không? 


B: Well, actors use their sleeves to mime moods, emotions and 
circumstances. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 257 


A: And there are đdifferent varieties of this opera, too, arerit there? 


B: Phải Mỗi một uùng có thể loại nhạc kịch riêng. Ví dụ, xin kể tên 
một số loại nhạc kịch như nhạc kịch Quảng Đông, Hà Nam. Thiệu 
Hưng và kịch trống cái Bắc Kinh Hồ Nam. 


A: The Chinese culture ¡is really rich and diverse. 


diverse /datv3:s/ 4#. thuộc nhiều loại khác nhau muôn màu muôn dẻ 


Các thuật ngữ chủ yếu 

Peking opera nhạc kịch Bắc Kinh 

glove pubpet show kịch rối tay 

cantata /ken'to:to/ ø. bản cantat 

wagon opera vở kịch rơng 

hsiqo sheng tiểu sinh 

tao ma tan = femdle warrior rebresentdtive vai nữ uõ nghệ (tuông) 

hua tan = lively young female character uai ri? hoạt (trong kịch hát 
Trưng Quốc) 

chỉing ¡ = chaste female character uai thanh y (vai phụ nữ trẻ tiết 
hạnh trong kịch) 

stage obera vở kịch sân khấu 

moradl obera ở kịch dạy đạo đức 

interlude /1ntelu:d/ ?ø. giờ nghỉ giữa giờ (giữa các phần của uở kịch) 

Taiwuan opera ca tử hí (một loại nhạc kịch địa phương ở tỉnh Đài 
Loan và Phúc Kiến) 

spoken drama vở kịch nói 

drama in verse vở kịch viết bằng thơ 

marionette show kịch rối 

one-act play tở kịch một màn 

traditional drama vở kịch truyền thống 

shadow puppet show kịch đèn chiếu (nhân uật cắt bằng da thú hoặc 
bìa, nghệ nhân uừa điều khiến các hình cắt vừa hát) 





258 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Và nhạc kịch này cũng có nhiều loại khác nhau. phải không? 


B: Yes, every region has its own form. For instance, there are 
Cantonese, Honan, Shaoshing operas and Hunan drum operas 
to name some. 


A: Nền uăn hóa Trung Quốc thật là phong phú uà đa dạng. 

















_pantomime /pœntemaim/ ø. kịch câm 
playlet /plerlit/ ø. dở kịch ngắn 
premiere /(B.E) 'premreo(r); (A.E) prrmaer/ ø. buổi công diễn đầu tiên 
perspective /pespektrv/ ø. phối cảnh 

{ull house (nhà hát) hết chỗ 

fEatured cast dàn diễn viên chính 

lines /lainz/ ø. lời thoại 

walk-on ai phụ 

group ticket ué tập thể 

masked dancer (sân khấu) màn giáo đầu do hề ra chào mừng 

attention-getting clamor tiếng ôn ào để thu hút sự chí ý (oở diễn bắt 

đâu) 

amdteur opera performer diễn viên kịch nghiệp dư 

full rehearsal diễn tập tổng duyệt 

sivery voice giọng cao uà trong 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 259 


Culture in Taiwan 
(ìC. Going to a Movie 





A: Tve just read an article about this movie “Osmanthus Alley” 
in the papers. Do you think we can take some time off to 
watch it? 


B: Để lôi xem... được. 

A: Thats great. It should be a good movie. It is being considered 
for a nomination for the Oscar Awards ín the foreign film di- 
vision. 


B: Tôi chưa xem qua bộ phím đó. Phím đó nói uề gì uậy? 


A: Oh, it ¡is a story set in Old China when women still had their 
feet bound. 


B: Thú uị quá nhỉ. Ở Đài Loan ông không còn thấy cảnh đó nữa đâu. 


A: Irs a good thing they dont do that any more. I think its just 
horrible. 


B: Phím đang được chiếu ở đâu uậy? 


A: It says here in the papers that its showing at the Tonlin thea- 
tre on Chung Hsiao E. Road. 


B: Chỗ đó cách đây không xa lắm. Nhưng có lẽ ông không thể hiểu 
được lời thoại. 


A: They have English subtitles, dont they? You can also ñll me 
in on the more perplexing parts. Will you? 


B: Được. Tôi đã biết là chúng ta sẽ phải làm thế thôi. 


260 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nên văn hóa Đài Loan 





C. Đi xem phim 


: Tôi uừa đọc trên báo một bài viết nói uề bộ phim “Ngõ Quế Hoa” 
này. Ông có nghĩ là chúng ta có thể dành chút thời gian để đi xem 
nó không? 


: Let me see... O.K. 


: Tuyệt quá. Chắc đó là một bộ phim hay. Nó đang được xem xét để 
đề cử giải thưởng Oscar dành cho phim nước ngoài. 


: Tve not seen the film. What is it all about? 


: À, đó là một câu chuyện lấy bối cảnh là Trung Quốc thời cổ xưa 
khi mà những người phụ nữ uẫn còn bó chân. 


: That's interesting. You dont see that any more here in Taiwan. 


: Họ không còn bó chân nữa là điều tốt. Tôi nghĩ việc bó chân thật 
khủng khiếp. 


: Where is it showing at? 


: Trong báo nói rằng bộ phim sẽ được trình chiếu tại rạp Thống Lĩnh 
ở đường Trung Hiếu Đông. 


: That's not too far from here. You might not be able to under- 
stand the đialogue, though. 


: Họ có phụ đề tiếng Anh mà, phải không? Những phần khó hiểu hơn 
thì ông cũng có thể giảng giải thêm cho tôi mà. Được chứ? 


: I knew wetd come to this. O.K.. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 261 


Culture in Taiwan 


D. After Seeing the Performance oƒ “the Cloud- 
gate Dance Ensemble” 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: I thoroughly enjoyed myself. 
B: Thái là hấp dẫn, phải không? 


A: Yes, it was enthralling. This ¡s really something to write 
about. 


B: Mặc dù trước đây tôi đã xem họ biểu diễn rồi, nhưng tôi uẫn còn 
bị sự kỳ diệu của họ cuốn hút mỗi khi xem họ múa. 


A: I know. I could go back there again and again. 

B: Tôi đã nói là ông sẽ rất thích mà. 

A: And I thought it could never be this good. 

B: Họ thật sự là những nghệ sĩ được đào tạo tốt. Họ đã miệt mài rèn 
luyện kỹ năng của mình trong nhiều năm uà để biểu diễn những tiết 
mục mà chúng ta đã xem. họ đã phải diễn thử uà luyện tập trong 
nhiều tháng mới có thể kết hợp biểu diễn uới nhau như vậy. 

A: I can see theyve put a lot into their performance. 


B: Ông có muốn uống chút cà phê trước khí chúng ta ra uề không? 


A: Sure. 


enthrall /in'0ra:l/ ø làm say đấm, mê hoặc 
hone /hoøn/ ø. mài (một vật) trên đá mài 


262 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nên văn hóa Đài Loan 





D. Sau khi xem buổi biểu diễn của “Đoàn Vũ 
công Vân Môn” 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Tôi hoàn toàn rất vui. 


Ït was entrancing, wasrit it? 


: Vâng, buổi biểu diễn thật hấp dẫn. Đây thật sự là buổi biểu diễn 


tuyệt vời. 


Even though Ive seen them perform before, I stll get carried 
away by their magic every time I see them dance. 


Tôi hiểu. Tôi có thể trở lại đó xem nhiều lần nữa. 


I told you yowd have a good time. 


: Còn tôi đã nghĩ không thể nào lại hay như thế này. 


: Theyre really well-trained artists. Theyve honed their skills 


for many years and for the numbers weve seen, it took months 
of rehearsals and practice to put it all together. 


: Tôi có thể thấy là họ đã tốn rất nhiều công sức uào buổi diễn. 


Would you care for some coffee before we head back? 


Đồng ý. 


rehearsal /rrh3:sl/ ø. buổi diễn tập, buổi tập thử 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 263 


Culture in Taiwan 


E. Discussion on the Press in Taiwan 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


Taiwan has been receiving a lot of press coverage lately on its 
loosening grip on the press here. 


Đó cũng là một phần của kỷ nguyên mới uề sự tự do hóa ở Đài 
Loan. 


: That should be good for the people. You dont know how 


much praise these moves are receiving abroad these days. 


Chúng tôi thật sự phải cám ơn chính phủ. Với việc tự do báo chí 
hiện nay, ngày nay chúng tôi có thể tự do trao đổi ý kiến của mành 
trong xã hội này uà không bao lâu nữa, tôi sẽ thấy những cải cách 
uề mọi mặt của xã hội. 


: With the people free to say what they want, you will see all 


aspects of Taiwan's society being questioned, challenged and 
maybe eventually being changed. 


: Tuy nhiên, sự tự do báo chí là một cơn dao hai lưỡi, người ta cũng 


z ~ z ~ ^ ^ ^ˆ ` ^“ 
có thể sử dụng nó để gây lộn xôn và rối loạn. 


: Well, thats just a test of how mature the people here are. Fm 


sure exchanges of information, ideas and opinions will have a 
stimulating effect of pushing the country towards more prog- 
ress and democracy. 


coverage /kAvoridz ø. việc đưa tin về những sự kiện 


264 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nên văn hóa Đài Loan 





œ)E. Thảo luận về báo chí ở Đài Loan 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Gần đây có rất nhiều báo chí đưa tin uề việc chính phủ Đài Loan 
nói lổng sự kiểm soát đối với báo chí. 


lfs part of a new era of liberalization here in Taìwan. 


Đối với mọi người chắc đây là một điều tốt. Ông không biết dạo 
này những cải cách này đã nhận được biết bao lời khen ngợi của 
nước ngoài đâu. 


We really have the government to thank. With the press now 
free, we can now have a free exchange of ideas in this society 
and I can see reforms in all aspects of society coming soon. 


Với việc người dân được tự do nói những gì họ muốn nói, ông sẽ 
thấy là mọi khía cạnh của xã hội Đài Loan sẽ bị chất uấn, thách 
thức uà có thể cuối cùng sẽ được thay đổi. 


However, freedom of press is a two-edged sword, it can also 
be used to create confusion and disorder. 


: À, đó chỉ là một sự kiểm tra mức độ chín chắn của người dân nơi 


đây. Tôi tín chắc rằng việc trao đổi thông tín, ý kiến uà quan điểm 
sẽ tạo ra một hiệu quả kích thích, thúc đẩy đất nước hướng tới sự 
tiến bộ uà dân chủ hơn. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 265 


B: Cho đến nay chính sách này uẫn tốt. Cho đến nay uẫn không có mội 
trở ngại nào. Ông sẽ thấy là những cuốn sách của Đại Lục được bày 
bán công khơi ở đây, uà mới chỉ cách đây một tháng thôi. chính phủ 
đã bãi bỏ những hạn chế về số trang của một tờ báo. 


B: Ông sẽ thấy những bài tường thuật trên báo chí uà tiếng nói của người 
dân nơi đây trở nên táo bạo hơn uà đa dạng hơn. Chỉ mới cách đây 
một năm, người ta còn nghĩ điều này là không thể có ở Đài Loan. 


A: Irs good to be here in Taiwan when there are so many excit- 
¡ng things such as these happening. 


hitch /hitJ7 ø. điều khó khăn, điều trở ngại 


Các thuật ngữ chủ yếu 

contribute /ken'tribjot/ ø. viết (bài, 0.0...) 

proof-reader người đọc và sửa bản in thử 

{ront page trang nhất 

news editor biên tập viên tin tức 

interviewee /intevju:l1/ 0. người được phỏng vấn 

press box chỗ dành cho phóng viên (ví dụ như tại một trận bóng đá, 0.0...) 

special correspondent phóng viên đặc biệt 

press photographer người chụp ảnh cho báo chí 

domestic edition ấn bản trơng nước 

subscriber /seb'skraibe(r}⁄/ người mua báo dài hạn 

the opening issue số báo đầu tiên 

subscription fee tiễn đặt báo dài hạn 

press law luật báo chí 

free copy số báo tặng 

dispatch /drspetƒƒ ø bản tường thuật gửi cho báo chí hoặc hãng 
thông tấn 

scoop /sku:p/ ø. tín sốt dẻo 

spot news tín tức tại hiện trường 





266 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


B: So far iCs been good. There hasnt been a hitch so far. Youll 
see mainland books being sold here in the open and just a 
month ago, the government lifted the restrictions on the 
number of pages a newspaper can carry. 


B: Youll see the commentaries of the press and the voices of the 
people here becoming bolder and more varied. ]ust a year ago, 
this was thought to be impossible for Taiwan. 


A: Được ở Đài Loan uào đúng lúc đang có quá nhiều sự kiện thú vị 
đang xảy ra thì quả là một điều hay. 


commentary /komen,ter ø. bài tường thuật 

















play-up sự thổi phông sự thật 
reliable source nguồn tín đáng tin cậy 

hearsay news tin đổn 

a mouthpiece of the people cái loa/tiếng nói của người dân 
public opinion dư luận 

flash /laj? ø. số đạc biệt 

extra edition bản phát hành đặc biệt 

party organ báo (của) Đảng 

inaccurate rebort bài tường thuật không chính xác 

no comment miễn bình huận 

Sunday complementary copy đặc san chủ nhật 

school bulletin bản tm trường học 

gazette /ga'zeV ø. công báo 





review news điểm tin 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 267 


9, Giới thiệu bối cảnh 


) Politics in Taiwan Hoạt động chính trị ở Đài Loan 


$ Aside from its economic development, political developments 
here in Taiwan have been the focus of international attention 
lately. The most impressive changes of which have been the 
reforms that have been undertaken by the late President Chi- 
ang Ching-kuo and his successor, the newly-installed President 
Lee Teng-hui. 
Ngoài việc phát triển kinh tế, gần đây những phát triển về chính trị 
ở Đài Loan đã trở thành điểm thu hút sự chú ý của quốc tế. Những 
thay đổi về chính trị có ấn tượng sâu đậm nhất chính là những cải 
cách do cố Tổng thống Tưởng Kinh Quốc và người kế vị ông ấy, Tổng 
thống mới nhậm chức Lý Đăng Huy thực hiện. 


$ Poliucal developments here in Taiwan first caught the atten- 
tion of the world with the limited legislative elections held in 
late 1986. The significance of this event lay in the widening of 
participation of the people in the governmental process of the 
country. This was also the ñrst time an opposition party ran 
for office. The new oppositon party is called the Democratic 
Progressive Party. It is made up of mostly native Taiwanese 


and has independence for Taiwan implicidy stated in its party 
platform. 


Những phát triển về chính trị ở Đài Loan lần đâu tiên được thế giới 
chú ý đến là vào cuối năm 1986 khi những cuộc bầu cử lập pháp bị 
hạn chế. Sự kiện này có ý nghĩa mở rộng sự tham gia của người dân 
vào công việc của chính phủ. Đây cũng là lần đầu tiên một Đảng đối 
lập tranh cử vào chính phủ. Đảng đối lập mới này gọi là Đảng Dân 
chủ Tiến bộ. Đảng này chủ yếu là do những người Đài Loan bản địa 
lập nên, và trong cương lĩnh của Đảng này có tuyên bố ngấm ngắm 
sự độc lập cho Đài Loan. 


impressive /im'presIv/ 2ÿ. gây ấn tượng mạnh, sâu sắc 
successor /sok'seso/ 7. người kế vị 


268 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ The entrance of this new party into the local scene has stirred 
not only lively debates but has also spurred the ruling Nation- 
alist Party into taking a hard look at itself and the direction of 
the party ¡in the years to come. 
Việc Đảng mới này tiến vào vũ đài chính trị trong nước không những 
khơi dậy những cuộc tranh cải sôi nổi mà còn kích thích Đảng Dân 
tộc cầm quyển phải nghiêm khắc xem lại chính mình và đường lối 
của Đảng trong những năm tới. 


$ Already, a younger crop of party members has been stealing the 
limelight and injecting new vigor to the party. These younger 
members are more liberal and open than their older counterparts. 
The whole political situation in the country is therefore now 
springing to life with reforms being the main catchword. 
Những đảng viên trẻ tuổi đã giành được sự chú ý và thổi vào Đảng 
một luồng sinh khí mới. Những đảng viên trẻ tuổi này phóng khoảng 
và cởi mở hơn các đảng viên lớn tuổi hơn họ. Do đó, tình hình chính 
trị trong nước hiện nay đang trở nên sôi động với những cải cách 
đang là những đầu đề chính gây chú ý. 


$ With the lifting of martial law in Taiwan, the country is now 
entering a new era of freedom and democracy. It has also be- 
come a more open society. At the moment, reforms in the 
government body ¡is now gathering steam. This in effect will 
ØÌve greater representation and participation to the general 
populace here in Taiwan. 
Với việc bãi bỏ thiết quân luật, hiện nay Đài Loan đang bước vào một 
kỷ nguyên mới tự do và dân chủ. Đài Loan cũng trở thành một xã hội 
cởi mở hơn. Hiện nay, những cải cách trong bộ máy chính phủ đang 
trở nên cấp thiết hơn. Việc này thực tế sẽ tạo cho người dân Đài Loan 
được đại diện và tham gia nhiều hơn vào chính trị. 


implicitly /m'plisttlƯ z# tiềm ẩn, ngấm ngầm 
platform /plœtf2:m/ ø. cương lĩnh 
limelight /larmla1 ø. sự chú ý 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 269 


$ The rejuvenation of the government apparatus will also entail 
the overhaul of the structure of the ruling party, the KMT. 
The DPP remains the most serious challenge the KMT' has. 
New parties are now also being set up to represent the vari- 
Ous sectors of the country, these include a Workers Party, 
Farmer's Party, Women's Party and many others. 
Sự trẻ hóa bộ máy nhà nước cũng sẽ kéo theo việc đại tu lại cở cấu 
của Đảng cẩm quyên, Quốc dân Đảng. Đảng Dân chủ Tiến bộ vẫn 
còn là thách thúc lớn nhất đối với Quốc dân Đảng. Hiện nay cũng có 
nhiễu đảng phái mới đang được thành lập đạt diện cho những thành 
phần khác nhau của đất nước, trong đó gồm Công Đảng, Đảng Nông 
dân, Đảng Phụ nữ và nhiều đảng phái khác. 


$ More than ever, Taiwan is becoming a more complex and 
diversified society. This has come due to the rise of an affluent 
and educated middle class demanding that their economic gains 
be matched with political gains. 
Hơn bao giờ hết, hiện nay Đài Loan đang trở thành một xã hội phức 
tạp và đa dạng hơn. Đó là do sự gia tăng một tầng lớp trung lưu 
giàu có và trí thức đòi hỏi các lợi ích kinh tế của họ phái được gắn 
liên với các lợi ích chính trị. 


$ In its relations with the Mainland, the country has seen some 
movemert. Ít has moved to loosen restrictions on travel to the 
Mainland for the purpose of family visits. Rapprochement might 
seem to be far off as the government maintains its “3-no” 
policy, but a state of fluidity is already taking place. 
Về các mối quan hệ với Đại Lục, Đài Loan cũng đã có một số chuyển 
biến. Đài Loan đã nới lỏng những hạn chế về du lịch đến Đại Lục với 
mục đích thăm gia đình người thân. Việc lập lại mối quan hệ hữu 
nghị dường như còn xa vời bởi vì chính phủ vẫn duy trì chính sách 
"8 không", nhưng đã có tình trạng nới lỏng hơn. 


rejuvenation /ridzu:ve net[n/ ø. sự làm trẻ lại, sự phục hôi sức mạnh 
overhaul /aovaha:U ø. uiệc đại tụ 


rapprochement /rœproj'mpr/ ø. việc lập lại mối quan hệ hữu nghị 


970 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ The loosening of travel restrictions has opened the way for more 
discussions on all aspects of ROC - Mainland relations. Aside 
from family visits to the Mainland, burgeoning trade between 
the Mainland and the ROC is now a hot topic in Taiwan. 
Việc nới lỏng những hạn chế về du lịch đã mở đường cho nhiều cuộc 
thảo luận hơn vê mọi mặt trong các mối quan hệ Đài Loan - Đại Lục. 
Ngoài những chuyến đến thăm gia đình ở Đại Lục, hiện nay việc phát 
triển nhanh thương mại giữa Đại Lục và Đài Loan đang là một để 
tài nóng bỏng ở Đài Loan. 

$ The Mainland beckons to Taiwan as a huge market to develop. 
This problem has become more acute, as pressure from the 
Dnited States restricts Taiwan's exports to the U.S. through 
the appreciation of the N.T., the opening of its markets and 
the putting up of protectionist barriers. 
Đại Lục xem Đài Loan là một thị trường khổng lồ có thể phát triển. 
Vấn đề này trở nên cấp thiết hơn khi sức ép từ phía Mỹ buộc Đài 
Loan hạn chế lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ qua việc tăng giá Đài 
tệ, sự mở rộng thị trường của Đài Loan và việc dựng lên những rào 
cản của chế độ bào hộ nên sản xuất trong nước. 


The travels to the Mainland have focused also the widening 
differences in the standards of living between the two sides. 


Những chuyến du lịch đến Đại Lục có thể thấy rõ sự khác biệt lớn về 
mức sống giứa hai bên. 


© 


$ In the fñeld of international relations, the ROC is now actively 
embarking on a plan to rejoin as many international organiza- 
tions as it can. This would break the diplomatic isolation that 
Taiwan has been experiencing ever since a majority of the 
worlđs countries switched recognition from the ROC to Main- 
land China. 
Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, hiện nay Đài Loan đang chủ động 
bước vào một kế hoạch tái gia nhập càng nhiều tổ chức quốc tế càng 
tốt. Điều này sẽ phá vỡ sự cô lập ngoại giao mà Đài Loan đã phải 
gánh chịu kể từ khi phân lớn các nước trên thế giới chuyển sự công 
nhận của họ từ Đài Loan sang Đại Lục Trung Quốc. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 271 


$ The ROC is also now moving away from over-reliance on the 
United States. This year has seen the establishment of trade 
with Eastern Europe and growing trade with Western Europe 
and Japan. The ROC has also targetted the third world as a 
basis for expanding its trade and gaining friends. 
Hiện nay Đài Loan cũng đang dần bót đi sự lệ thuộc thái quá vào 
Mỹ. Năm nay Đài Loan đã thiết lập thương mại với Đông Âu và đang 
phát triển thương mại với Tây Âu và Nhật Bản. Đài Loan cũng nhắm 
vào các nước đang phát triển nhằm làm nên tảng để mở rộng phạm 
vi thương mại và tìm thêm đối túc. 


‹© 


Overall, though, the United States remains its biggest trading 
partner and will likely remain so in the future. This has made 
the ROC vulnerable to pressure from the United States. The 
United States ¡is providing some of the impetus for all the 
changes and reforms that are now taking place in the ROC. 
Tuy vậy, nhìn chung Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Đài 
Loan và trong tương lai có khả năng vẫn thế. Điều này đã khiến cho 
Đài Loan dễ bị tổn hại trước những sức ép từ phía Mỹ. Mỹ đang thúc 
đẩy mọi thay đổi và cải cách đang diễn ra ở Đài Loan hiện nay. 


burgeon /bs:dsen/ ø. bắt đầu phát triển nhanh, nẩy nở 
beckon /bekan/ ø. vẫy tay, gật đầu ra hiệu 

switch /swItƒ ø. thay đổi, chuyển sang 

impetus /Impites/ ø. sự thúc đấy, lực đẩy 


272 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


$ The ROC is now in a state of transition. Alarms have been 
raised on the pace of reforms here, but they cannot be turned 
back any more. Along with its economic landscape, the politi- 
cal landscape ¡s also changing rapidly in this country. The 
changes here are a result of internal as well as external reali- 
ties. And these changes are bound to only accelerate in the 
coming months. 
Hiện nay Đài Loan đang ở trong tình trạng quá độ. Tốc độ cải cách 
ở đây đang đến hôi báo động, nhưng họ không thể quay trở lại được 
nửa. Ở trong nước, cùng với tình hình kinh tế thì tình hình chính trị 
củng thay đổi một cách nhanh chóng. Những thay đổi nơi đây là kết 
quả của thực tế ở trong nước cũng như ngoài nước. Và những thay 
đổi này chắc chắn chỉ là nhanh hơn trong những tháng sắp tới. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 273 


Politics in Taiwan 


(ìA. President Lee Teng-hui Holds His First Press 
Conference 





Characters 
President Lee: (A) Interpreter: (B) Reporters: (C) 


C: 


Một số người đề nghị rằng các bản báo cáo uê sức khỏe của Tổng 
thống nên được công bố theo định kỳ. Ông nghĩ sao uê lời đề nghị 
này? / 


: Some people have suggested that reports on the health of the 


president should be made at a certain period. How do you feel 
about this suggestion? / 


: Tôi đã doán trước hôm nay sẽ có câu hỏi này, do đó tôi đã mang 


theo một bản báo cáo sức khỏe đây. /Chính phủ yêu cầu những 
người lãnh đạo của một bộ phải kiểm tra sức khỏe của họ mỗi năm 
một lần. ƒ 


: l have anticipated this question today, so I have brought along 


with me a medical report here. /The government requires the 
đirectors of a ministry to have their health checked once a 
year. / 


: Các kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi cho thấy tôi có sức khỏe tốt 


ngoại trừ có một lượng côlextêrôn uà hàm lượng œxít trong nước tiểu 
hơi cao. Hàm lượng oxít trong nước tiểu của tôi cao hơn mức bình 
thường 0,4 hoặc 0.5 lần. /Và lượng côlextêrôn của tôi cũng uậy. Hiện 
nay không có tiên lệ kiểm tra sức khỏe của Tổng thống. ÿ„Nếu người 
dân thật sự quan tâm đến sức khỏe của Tổng thống như uậy, tôi sẽ 
ra chỉ thị cho thư ký của phủ Tổng thống thảo ra một quy lệ. ý 


cholesterol /ke'lestarpl/ ?. côÌextêrôn 


urine /jorIn/ ø. nước tiểu 


274 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Hoạt động chính trị ở Đài Loan 
6=)A. Cuộc họp báo đầu tiên của Tổng thống 
lý Đăng Huy 





Các nhân vật 
Tổng thống Lý Đăng Huy: (A) Phiên dịch viên: (B) Các phóng viên: (C) 


B: The results of my check-up give me a clean bill of health ex- 
cept for a slightly high cholesterol and acidity content in my 
urine. The acidity in my urine ¡s 0.4 or 0.5 times more than 
normal. /So it is with my cholesterol levels. There has been at 
Present no precedent for checking on the presidents health. 
/I will instruct the secretary of the Presidents Office to draw 
up a system for it ¡f the people are really so concerned about 
the President's health. / 


C: Tôi có hai câu hỗi uề mối quan hệ giữa Bắc Kinh uà Đài Bắc. / 
Trước hết, người dân nơi đây có thể đến thăm Đại Lục mà không 
có họ hàng thân thuộc ở đó được không? ý Thứ hai, có thể tổ chức 
các cuộc giao lưu uăn hóa uà thể thao giữa Đại Lục uà Đài Loan 
không? / 


B: I have two questions regarding the relations between Peking 
and Taipei. /First of all, will ¡it be possible for people here to 
visit the Mainland without relatives there? /Secondly, can cul- 
tural and sports exchanges between the Mainland and Taiwan 
be held? / 


A: Đối với câu hỏi thứ nhất, chính phủ đã nới lỗng những hạn chế uề 
uiệc người đân sang Đại Lục thăm người thân ở đó. Việc nới lỏng 
những hạn chế này dựa trên những sự suy xét mang tính nhân đạo. 
Kết quả của việc này có lợi cho đất nước hay không sẽ được tiếp 
tục thảo luận khi xem xét lại chính sách đến thăm gia đình sau sáu 
tháng. Tôi sẽ thảo luận tiếp câu hỏi thứ nhất của ông vào kỳ tới. / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 275 


B: On the first question, the government has loosened the re- 
stricrions on people visiting the Mainland with relatives there. 
The loosening oƒ restrictions has been based on human considerations. 
/ýWhether the results have been beneficial to the country or 
not will be taken up when the family-visits policy ¡s reviewed 
after six months. /III leave discussion on your first question 
to next period. / 


A: Đối uới câu hỏi thứ hai, chính phủ cũng sẽ xem xét. /Nhưng ở đây 
tôi muốn nhấn mạnh rằng trong bất cứ tình huống nào, chính phủ 
cũng không ủng hộ uiệc tiếp xúc trực tiếp uới Đại Lục. / 


B: On the second question, the government will look into it as 
well. /But I have to stress here, under no circumstances can 
the government advocate direct contact with the Mainland. / 


C: Ông nghĩ thế nào về việc giao thương trực tiếp uới Đại Lục? ý 
B: How do you feel about trading with the Mainland directly? ý 


A: Tôi không thể quyết định việc này. ƒHiện nay, chúng ta biết rất rõ 
rằng Đại Lục Trung Quốc muốn chúng ta đâu tư uốn uà công nghệ, 
đặc biệt là uào các uùng uen biển, các đặc khu kinh tế uà uào đảo 
Hải Nam. /Một cách chính thức thì uấn đề này là bất khả thi. 
Chúng ta không thể chấp nhận một lời đề xuất như vậy. ý 


B: I cant decide on this one. /Presently, we know very well that 
Mainland China desires our investments and technology, par- 
ticularly in its coastal areas, special economic zones and Hainan 
Island. /Officially, this issue ¡s closed. We cant go along with 
such a proposal. / 


276 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


C: Trước khi qua đời, Tổng thống Tưởng Kinh Quốc đã đi đầu trong 
Uiệc dân chủ hóa Quốc hội. Hiện nay, đây là một uấn đề gây tranh 
cãi nóng bỏng. ƒNhững đại biểu lão thành của Quốc hội dường như 
là trở ngại lớn nhất đối với những cải cách này. /Thưa Tổng thống, 
ngài sẽ làm thế nào để cho họ hiểu rằng cần phải có những cải 
cách này? /Cám ơn Ngài! /ƒ 


B: President Chiang Ching-Kuo set the pace for the democratiza- 
tion of the National Assembly before he passed away. This is 
now a hotlÌy contested issue. /The senior assemblymen seems 
to be the greatest stumbling block to these reforms. Mr. 
President, how are you going to go about enlightening them 
on the need for these reforms? /Thank youl / 


A: Vào ngày 3 tháng 2, Ủy ban Thường trực Trung ương đã thông báo 
rằng họ đã nhất trí uới lời đề nghị tăng cường Hội đồng Nhân dân. 
Lời đề nghị này có hai việc rất quan trọng,/một là quyết định thêm 
số đại biểu uào Quốc hội uà hai là việc để các đại biểu quốc hội 
lão thành tự nguyện về hưu. /Việc thứ hai sẽ do Viện Hành pháp 
thi hành theo lệnh của Tổng thống căn cứ theo hợp đồng tạm thời. ý 


B: On February 3, the Central Standing Committee announced 
that they have agreed to the proposition of strengthening the 
Assembly Councils. This proposal includes two very important 
things, /one, is the decision to add members to the assermbly 
and the other is for senior assemblymen to retire voluntarily. ƒ 
The latter will be executed by the Executive Yuan upon order 
of the President. This is in accordance with the Provisional 
Contract. / 


enlighten /n'lattn/ ø. khai sáng, làm sứng tổ 
retirement /rrtatomant/ ø. sự uề hưu, nghỉ việc 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 277 


A: Chúng ta công nhận sự cống hiến của các đại biểu Quốc hội lão 
thành trong bốn mươi năm qua, và uì thế sự nghỉ hưu của họ phải 
được xem như là sự tự nguyện chứ không phải là điều bắt buộc. ƒ 


B: We recognize the dedication of our senior assemblymen for 
the past 40 years, and thus their retirement must be seen as 
voluntary and not mandatory. / 


A: Theo các bài tường thuật trên báo, đã có một số đại biểu phản đối 
lời đề nghị này. / Qua bản báo cáo của Tổng thư ký Hà, tôi được 
biết là tình hình không bí quan như những lời tường thuật trên báo. 
ØVới việc trao đổi bàn bạc uà sự hiểu biết, tôi tin chắc rằng rồi 
họ cũng sẽ hiểu tại sao chính phủ cân thi hành lời đề nghị này. 7 


B: According to news reports, there have been some members 
who have been resisting the proposition. /The situation as I 
know it through Secretary General Her's report is not as pessi- 
mistic as the news reports would have it./With communica- 
tion and understanding, m sure they1l come to realize why 
the government needs to execute this proposition. ý 


A: Trước hết, trong tháng này tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc trà dành cho 
các đại biểu Quốc hội lão thành uà sẽ đàm đạo với họ về uấn đề 
này. /Lời đề nghị này rất hợp pháp uà hợp lý, có những lời đề nghỉ 
khác còn ít tính khả thí hơn lời đề nghị này. ý 


B: First of all, I will be holding a tea party for our senior assem- 
blymen and talk with them on this issue, this month. ý The 
proposttion 1s very legal and rational, there are others which are 
less feasible than this one. / 


C: Cách đây uài ngày. Tổng thống đã gặp Thống đốc Ngân hàng Trung 
ương, ông Trương Kế Chính, /kể từ hôm đó ngài có nhận được bản 
báo cáo nào từ Ngân hàng Trung ương và có thể công bố những bản 
báo cáo này trước công chúng không? / 


B: A few days ago, the President met the governor of the Central 
Bank, Mr. Chang Chi-cheng, /have you received any reports 
from the Central Bank ever since and can these reports be 
made public? / 


278 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Trương Kế Chính 
đã thảo luận uà giải thích với tôi lượng dự phòng ngoại hối được sử 
dụng như thế nào. /Theo thông lệ. uiệc sử dụng ngoại hối như thế 
nào không thể được tiết lộ. /Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là 
cơ quan quan trọng nhất của Đài Loan. Nó quản lý uà giám sát tất 
cả các cơ sở tài chính ở đây. Ngoài ra, nó còn có nhiệm uụ ổn định 
tỈ giá hối đoái. / 


: The governor of the Central Bank of China, Mr. Chang Chi- 
cheng discussed and accounted how the foreign exchange re- 
serves are being used with me.//As practice, the disclosure on 
the use of the reserves cannot be revealed. /The Central Bank 
of China ¡is the most important institution in Taiwan. Ít man- 
ages and supervises all the financial institutions here. Besides 
these, it also stabilizes the exchange rates. / 


: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là một cơ quan trung lập. Ngân 
hàng có một cuộc kiểm tra tổng quát uà một phương thức cân bằng 
trong việc quản lý nhân sự. /Tôi muốn dân chúng có thể yên tâm 
uề sự an toàn của tiền bạc. ƒ 


: The Central Bank of China is a neutral institution. /There ¡is a 
comprehensive check and balance system for the management 
Of its personnel. /1 want the public to rest assured about the 
safety of the money. / 


: Thưa Tổng thống. ngài nghĩ thế nào uề Đảng Dân chủ Tiến bộ? / 
Nếu cân thiết, ngài sẽ nói chuyện trực tiếp uới lãnh đạo của Đảng 
Dân chủ Tiến bộ chứ ạ?/ 


: Mr. President, how do you feel about the DPP?/ If it is neces- 
sary, will you talk with the leader of the DPP directly? ý 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 279 


: Thời gian chưa chín muồi để tôi gặp lãnh đạo của Đảng Dân chủ 
Tiến bộ đối lập. /Trao đổi bàn bạc là cách tốt nhất để giải quyết 
những bất đông uề chính trị, trong tương lai việc trao đổi bàn bạc 
này sẽ được tăng cường với Đảng Dân chủ Tiến bộ. ƒ 


: The time is not yet ripe for me to meet the leader of the op- 
position Democratic Progressive Party. /Communications is 
the best way to resolve political đisputes and communications 
will be strengthened with the DPP in the future. / 


: Thưa Tổng thống, ngài sẽ xử lý thế nào đối uới việc thặng dư 
thương mại uới Mỹ uà sức ép liên tục của Mỹ đặt lên Đài Loan? ƒ 


: Mr. President, how are you going to deal with the trade sur- 
plus with the U.S. and its continued pressure on the ROC? / 


: Mặc dù sự thật là Đài Bắc uà Washington không có đặt quan hệ 
ngoại giao uới nhau nhưng đôi bên có một mối quan hệ rất tốt uà 
uững chắc. ƒTrong năm 1987, thăng dư thương mại song phương cửa 
Đài Loan uào khoảng 16 tỉ đô la Mỹ, năm nay chúng tôi dự tính sẽ 
cắt giảm khoản này xuống còn I0 tỉ đô la Mỹ. / 


: Taipei and Washington have a very good and substantive relation- 
ship despite the ƒact that we have an absence oƒ diplomatic relations. ƒ 
Taiwan%s surplus in two-way trade was about U§S $16 billion 
in 1987, we plan to cut this to US $10 billion this year. / 


: Chúng tôi sẵn sàng làm mọi uiệc chúng tôi có thể làm để giải quyết 
uấn đề thương mại, nhưng Đài tệ không nên tăng giú quá mức nữa. ƒ 


: We are willing to do anything we can to resolve the trade issue 


but there shouldnt be an excessive appreciation of the New 
Taiwan dollar. / 


substantive /sabstentiv/ 24/ thật sự, có thật, vững chắc 


280 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Các thuật ngữ chủ yếu 

exchange position tình hình hối đoái 

excise tax thuế tiêu dùng 

uniform income tax thuế thu nhập thống nhất 

legal reserve dự trữ pháp định 

net income rmức thu nhập tịnh 

qccommodation oƒ money điều chỉnh tiền tệ 

reserve for exbansion dự trữ để phát triển 
apportioned cost phí tốn chia ra, phí tổn tách khoản 
treasury overdrdft số tiền chỉ trội ở ngân khố 


public exbenditure = govermental expenditure chỉ tiêu công, chỉ tiêu 
của nhà mwớc 

current fiscal year năm tài chính hiện thời 

governmental accounting kế toán chính phú 


8overnmental agency cơ quan chính phú 

final budget ngân sách đã phê chuẩn 
emergency relief funds quỹ cứu trợ khẩn cấp 
tight fiscal policy chính sách tài chính hạn hẹp 
budget making lập ngân sách 

findÏ qccount tổng quyết toán 





Thực hònh PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 281 


Politics in Taiwan 
(=\)B. Politicdal Parties ín the ROC 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


A: 


The skirmishes between the DPP and the KMT are reaching 
ridiculous proportions. 


Vâng, hôm qua ông có xem trận ẩu đổ giữa hai nhà lập pháp trên 
tiUi không? 


: Ít was funny how the DPP legislator tried to grab the mic 


from his KMT colleague. 


: Dù øì thì đây không phải là chuyện đùa. Cơ quan lập pháp phải có 


một không khí trang nghiêm uà lịch sự. Những nhà lập pháp này 
được xem là những người lãnh đạo của đất nước chúng tôi uà phải 
là những tấm gương uề tính điềm đạm uà phép lịch sự. Người ta sẽ 
nghĩ gì uề đất nước chúng tôi nếu những sự náo động hỗn loạn 
giống như uậy thường xuyên xảy ra ở những cơ quan trang nghiêm 
nhất của chính phử? 


: How many political parties are there right now? 


: Niện nay ở Đài Loan tổn tại khoảng từ năm dến sáu đảng phái chính 


trị. Tất cả những đẳng phái này đều chưa được chính phủ công nhận 
là hợp pháp, ngoại trừ Đảng Thanh niên uà Đảng Dân chủ Xã hội. 
Hơi đẳng này là những đẳng nhỏ từ lâu đã được chính phủ công 
nhận. Đẳng đối lập chủ yếu là DPP hay còn gọi là Đảng Dân chủ 
Tiến bộ. Một đẳng mới, Công Đẳng, là một nhánh của Đảng Dân 
chủ Tiến bộ. 


How do people here feel about these parties? 


skirmish /sk3:mIƑ7 ø. cuộc chạm trán, cuộc dựng độ nhỏ 


pandemonium /pœndrmauniem/ ø. sự náo động hỗn loạn 


289 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Hoạt động chính trị ở Đài Loan 





B. Các đảng phái chính trị ở Đài Loan 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


A: 


Những cuộc chạm trán giữa Đẳng Dân chủ Tiến bộ và Quốc dân 
Đảng đã đi dến mức lố bịch. 


Yes, did you see the fight between the two legislators on TV 
yesterday? 


Thật là buôn cười khi mà nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tiến bộ 
đã cố giật lấy micrô từ tay nhà lập pháp của Quốc dân Đảng. 


This is no laughing matter, though. The Legislature is supposed 
to have a solemn and civil atmosphere. These legislators are 
supposed to be the leaders of our country and are supposed to 
be examples of sobriety and decency. What will people think of 
our country when pandemoniums like these always break out 
in the most sacred chambers of the government? 


Hiện nay có bao nhiêu đảng phái chính trị? 


There are approximately 5 to 6 political parties now in existence 
here. All of them are not yet recognized as legal by the govern- 
ment. This is with the exception of the Young China Party and 
the Socialist Democratic Party. They are minor parties which 
have long been recognized by the government. The main oppo- 
sition party is the DPP or the Democratic Progressive Party. A 
new party, the Labor Party, is an offshoot of the DPP. 


Người dân Đài Loan nghĩ thế nào về những đẳng phái này? 


sobriety /so'bratet/ ø. tính điểm dạm 
offshoot /pffu:t/ ø. chỉ nhánh 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 283 


B: Những đẳng phái này vẫn còn ở trong giai đoạn nơn trẻ, vì uậy khó 
mà nói được. Đảng Dân chủ Tiến bộ là một thế lực chính trị đối 
chọi uới Quốc dân Đảng. Hiện nay nó là thế lực đốt lập hiệu quả 
nhất đối uới chính phử. Trong cuộc bầu cử uừa qua, Đảng Dân chủ 
Tiến bộ đã làm rất tốt. 


A: Opposition parties are a necessary ingredient of the demo- 
cratic process. When will these political parties be recognized 
by the government? 


B: Theo pháp luật, những đẳng phái này hoàn toàn bất hợp pháp, 
nhưng thực tế thì chính phủ không thể phử nhận sự tồn tại cửa 
chúng. Chính phủ đã ngầm chấp nhận chúng. Việc hợp pháp hóa 
những đẳng phái này chỉ còn là uấn đề thời gian mà thôi. 


A: What does the DPP stand for? 


B: Về cơ bản. Đẳng Dân chủ Tiến bộ tranh đấu để được đại diện cho 
phần lớn dân số ở đây. những người Đài Loan bản địa. Họ hoạt 
động cho những thay đổi trong hệ thống luật pháp của chính phủ, 
những luật đã trở nên lỗi thời uà không thể ứng dụng vào những 
tình huống hiện tại nữa nhưng uẫn còn hiệu lực do bản chất bảo 
thủ của chính phủ. 


A: They arent actually bad, are they? 
B: Phải, chỉ là phương pháp của họ đã khiến cho người dân nơi đây lo 
lắng mà thôi. 


A: The KMT must realize that in order to maintain the patronage 
of the people here, they have to answer the reforms being 
called for by the DPP. 


B: Quốc dân Đảng biết điều này, uà hiện nay họ đang kết nạp những 
thành uiên mới uào Đảng để đương đâu uới những thách thức do 
Đảng Dân chủ Tiến bộ đề ra uà để đảm bảo sự tồn tại của chính 
mình. 


284 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: They are still in their nascent stage, therefore it is hard to tell. 
The DPP is a contending political force to the KMT. It offers 
the most effective opposition force for the government as of 
now. It has done well in the past election. 


: Các đẳng phái đối lập là một thành phân cân thiết của tiến trình 
dân chủ. Khi nào những đẳng phái chính trị này sẽ được chính phủ 
công nhận? 


: In law, they are all illegal but in fact, their existence cannot be 
denied by the government. The government has given them its 
tacit approval. It is onÌy a matter of time before they are all 
legalized. 


: Đẳng Dân chủ Tiến bộ đại diện cho cái gì? 


: The Democratic Progressive party is basically ñghting for rep- 
resentation for the majority of the population here, who are 
ñative Taiwanese. They are working for changes in the laws of 
the government, which have become outdated and unapplica- 
ble to present circumstances but still remains in force due to 
the conservative nature of the governmenI. 


: Thật sự họ đâu có tệ, phải không? 


: No, its just that their methods have caused apprehension 
among people here. 


: Quốc dân Đảng phải nhận thức được rằng để duy trì sự ng hộ của 
dân chúng Đài Loan, họ phải đáp ứng những củi cách do Đảng Dân 
chủ Tiến bộ yêu câu. 

: The KMT knows this and they are now injecting new blood to 


the party so as to meet the challenges being posed by the DPP 
and to ensure irs own survival. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 285 


Politics in Taiwan 
Œ. Political Reforms in the ROC 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: Ive read ¡n the papers that the Miss China Beauty Pageant 
was the first one to be held in twenty years. 


B: Đúng uậy. Năm nay Đài Loan sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu 
Thế giới. Đó chính là lý do tại sao chính phử cho phép tổ chức 
cuộc thi Hoa hậu Đài Loan. 


A: Why did the government ban it ¡in the first place? 


B: Đó là uì những lý do về kinh tế uà đạo đức. Hai mươi năm trước, 
chính phủ không tán thành những cuộc thi này bởi uì họ nghĩ rằng 
những cuộc thi này không thích hợp đốt uới một nước đang phát 
triển như Đài Loan. 


B: Họ cũng nghĩ rằng các cuộc thí hoa hậu có ảnh hưởng đồi bại đến 
đạo đức của người dân nơi đây. Tuy nhiên, thời đại đã thay đổi uà 
các giá trị uà chuẩn mực cũng thay đổi. Ngày nay người dân cởi 
mở hơn uà hiện đại hóa hơn. Đất nước cũng đã giàu có hơn rất 
nhiều so uới hai mươi năm trước. 


A: Things are really changing for Taiwan. lt is now projecting a 
totally new image. 





pageant /pœdzenV ø. sự phô bày, cảnh tượng đẹp 


286 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Hoạt động chính trị ở Đài Loan 





() C. Những cải cách chính trị ở Đài Loan 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Tôi đọc được trên báo rằng cuộc thi Hoa hậu Đài Loan là cuộc thi 
được tổ chức lần đầu tiên trong uòng hai mươi năm. 


Yes. The ROC is to host the Miss Ủniverse Beauty Pageant 
this year. Thats why the government has allowed the pageant 
to be held. 


: Tại sao lúc đâu chính phử cấm cuộc thi hoa hậu vậy? 


Ít was due to economic and ethical reasons. The government 
frowned on these pageanrts 20 years ago because they were 
thought of as being inappropriate for a developing country like 
Taiwan. 


: They also thought that it had a corrupting influence on the 


moral of the people here. Times have changed though and so 
have values and standards. People are now more open and 
modernized. The country is also a lot richer than it was 20 
Y€ArS ago. 


: Đối uới Đài Loan, tình hình thật sự đang thay đổi. Hiện nay Đài 


Loan đang dự kiến trở thành một hình tượng hoàn toàn mới. 


frown /fraun/ ø. cau mày, không tán thành 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 287 


B: Cuộc thí Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại đây năm nay không những 
sẽ giới thiệu đất nước Đài Loan với khán giả quốc tế. mà còn thu hút 
du khách đến đây nhiều hơn. Và với nhiều du khách hơn, đất nước 
cũng sẽ có nhiều đô la hơn uà có được một hình tượng tốt đẹp hơn. 


A: I guess, this is a result of reforms being undertaken right now. 


B: Không khí đang trở nên thoải mái hơn uì có nhiều hạn chế đang 
được nới lỏng. Đất nước chưa bao giờ tốt đẹp như uậy cả. 


A: The reforms here must have started with the lifting of martial 
law last year and ¡t has not abated ever since. Am I right? 


B: Vào đầu năm 1986, khi một đẳng đối lập được phép ra tranh cẲ 
trong một cuộc bầu cử lập pháp trong nước, chúng tôi đã thấy một 
số dấu hiệu thay đổi. Trước đó luật pháp nghiêm cấm việc này. 
Hiện nay mọi chính sách của chính phử đều được xem xét lại. 


B: Chương trình nghị sự của họ bao gồm mọi thứ từ các uấn đề xã hội 
cho đến các uấn đề kinh tế uà chính trị. Chúng ta đã thấy những 
hạn chế uề báo chí đã được bãi bỏ, những học sinh trung học được 
phép du học nước ngoài uà người dân đã được nâng cao ý thức 
trong việc bảo uệ môi trường khỏi sự 6 nhiễm. 


A: Are we going to see more of these reforms in the future? 
B: Nhất định uậy. Vị tân Tổng thống của chúng tôi, Lý Đăng Huy, uẫn 
đang tận tụy uới những cuộc cải cách. Những áp lực phát sinh từ 


trong uà ngoài đẳng cẩm quyền cũng đang thúc đẩy nhiều cuộc cải 
cách hơn. 


288 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: The Miss Universe Beauty Pageant to be held here this year 
will not only expose the counrtry to an international audience, 
it Wwill also result in more tourists coming here. And with 
more tourists, there will also be more dollars and a better 
image for the country. 


: Tôi nghĩ đây là kết quả của các cuộc cải cách đang được tiến hành 
hiện nay. 


: The atmosphere is becoming more relaxed as more restrictions 
are being loosened. The country has never had it so good. 


: Chắc là những cuộc cải cách ở đây bắt đầu bằng việc bãi bỏ thiết 
quân luật uào năm ngoái và kể từ đó luật bãi bỏ uẫn được áp dụng. 
Tôi nói có đúng không? 


: We saw some signs of changes as early as 1986 when an op- 
position party was allowed to run in a local legislative election. 
This was banned by law before. All the policies of the govern- 
ment are now coming unđer review. 


: Their agenda includes everything from social problems to eco- 
nomic and political questions. We've seen press restrictions 
lifted, the granting of high school students to study abroad 
and the rising consciousness of the people to protect the envi- 
ronment from pollution. 


: Trong tương lai chúng ta có được nhìn thấy thêm những cuộc cải 
cách như thế này không? 


: Definitely. Our new President, Lee Teng-hui remains committed 
to reforms. Pressures from within the ruling party and outside 
the party are also pushing for more reforms. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh —- 289 


A: Do you think things are moving too fast in the country? 


B: Chếc là không. Những cải cách này từ lâu đã tiến triển chậm rồi 
và uẫn còn nhiều việc phải lầm. 


A: Are these reforms due to the demonstrations of the DPP? 


B: Không. Chúng tôi phải cám ơn sự lãnh đạo tài tình của uị cố Tổng 
thống Tưởng uề hâu hết những cuộc cải cách này. Ngày nay, Đẳng 
Dân chủ Tiến bộ dù có những quyền hạn riêng cũng chỉ tỏ ra là 
một chất xúc tác mà thôi. 












Các thuật ngữ chủ yếu 
coretaker government chính phả lâm thời 

totalitarian system chế độ chuyên chế 

bogus government chính phú. ngụy 

ochlocracy /pklpkresƯ ø. sự thống trị của người nổi loạn 
codlition government chính phủ liên hiệp 
puppet government chính phả bà rhìn 
unwritten constitution hiến pháp bất thành uăn 


290 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: Ông có nghĩ là tình hình ở Đài Loan đang tiến triển quá nhanh không? 


B: I should say no. These reforms are long overdue and there is 
still much work to be done. 


A: Những cải cách này có phải là do những cuộc biểu tình của Đảng 
Dân chủ Tiến bộ không? 


B: No. We have to thank most of these reforms to the astute 
leadership of the late President Chiang. The DPP though ¡is 
proving to be a catalyst in its own right these days. 










of the people, by the people, for the people của dân, do dân oà vì 
dân 

power struggle cuộc đấu tranh giành quyền lực 

revisionist line đường lối xét lại 

curfew /ka:Bu:/ ø. lệnh giới nghiêm 

constitutional amendment sự sửa đổi hiến pháp 

Đower to grant amnesty quyển ứn xá 

political camp phe chính trị 






Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 291 


Politics in Taiwan 
D. TaiwanSs International Relations 





Characters 
A Foreign Guest: (A) A Host: (B) Interpreter: (C) 


A: 


Its such a shame not many countries have formal diplomatic 
relations with the ROC. They dont know what they are missing. 


: Phải, đáng tiếc thật. Tuy nhiên, Đài Loan đang tiến hành giao thương 


với hầu hết các nước trên thế giới. Thương mại dường như chính là 
nên tẳng của ngoại giao Đài Loan. 


: How many countries still recognize the ROC? 


B: Hiện nay chỉ còn 23 nước uẫn còn công nhận Đài Loan. Đầu năm 


nay, Liruguay chuyển sang công nhận Đại Lục Trung Quốc. Vì uậy. 
hiện nay lại bớt đi một nước. 


: Why is that so? 


Uruguay rất quan tâm đến việc phát triển ngành len thông qua việc 
giao thương với Đại Lục Trung Quốc. Rõ ràng là Đại Lục Trung Quốc 
mua rất nhiều len từ UIrugudy. 


: Dịd this harm the country a lot? 


Không, giao dịch thương mại giữa chúng tôi uới LIruguay không đáng 
kể. Chúng tôi có thể kiếm được ở nơi khác bất cứ loại nguyên liệu 
nào mà trước đây chúng tôi nhập từ Uruguay. 


How about on their side? 
À. họ nghĩ họ có thể giao dịch được nhiều hơn khi quan hệ với Đại 


Lục Trung Quốc. Chúng tôi đã ngưng mọi chương trình hỗ trợ uề kỹ 
thuật uới nước đó. 


999 ~ Thục hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Viet - Anh 


Hoạt động chính trị ở Đài Loan 
D. Các mối quan hệ quốc tế của Đài Loan 


Các nhân vật 
Khách nước ngoài: (A) Chủ nhân: (B) Phiên dịch viên: (C) 


A: 


Thật đáng tiếc là nhiều nước không đặt quan hệ ngoại giao chính 
thức với Đài Loan. Họ không biết những gì họ đang bỏ lỡ. 


: Yes, is such a pity. Nevertheless, the ROC carries on trade 


with most of the worldđ, Trade seems to be the cornerstone of 
ROC diplomacy. 


: Có bao nhiêu nước uẫn còn công nhận Đài Loan? 


There are currently only 23 countries that still recognize the 
ROC. Uruguay switched its recognition to Mainland China 
earlier this year. So, this makes it one less now. 


: Tại sao lại như uậy? 


The country is keen on developing its wool industry through 
trade with Mainland China. Mainland China apparently buys a 
lot of wool from Druguay. 


: Điều này có gây tổn hại nhiều cho Đài Loan không? 


No, we have a very negligible trade with Uruguay. We can ob- 
tain whatever raw materials we get from Uruguay elsewhere. 


: Cồn uễ phía Llruguay thì sao? 


Well, they figured they could get more with relations with 
Mainland China. We have stopped all our technical assistance 
Program to that country. 


Thực hành PHIẾN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 293 


A: There are also possibilities of Saudi Arabia switching its rec- 
ognition of the ROC. With the sale of Mainland Chinese Mis- 
siles to Saudi Arabia, it seems the relationship between the 
two is becoming friendlier. 


B: Chính phỉ Arập Xêut đã đảm bảo với chúng tôi rằng các mối quan 
hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ được duy trì uà không có gì nhiều 
phải lo sợ cả. 


B: Hiện nay chính phủ đang cố gắng tìm cách giải quyết việc đất nước 
chúng tôi bị cô lập uề ngoại giao. Đối uới chúng tôi, những nước 
quan trọng nhất là những nước có nền công nghiệp hóa trên thế giới. 
Hầu hết những nước này không có các mối quan hệ ngoại giao chính 
thức uới chúng tôi. 


B: Chúng tôi uẫn duy trì một mối quan hệ với họ thông qua các tổ 
chức gần như là chính phủ. Có lẽ đây cũng là một cách hay có thể 
phá uỡ sự bế tắc trong ngoại giao giữa chúng tôi uới các nước khác 
nửa. 


A: A lot of countries like to trade and do business with Taiwan but 
are hampered by a lack of diplomatic relations. If the government 
can do this, Im sure a lot of countries would welcome such a 
move. The ROC has a lot to offer other countries in terms of 
products and know-how. How does the ROC see the United 
States at present? 


B: Mỹ vẫn là đồng minh uà đối tác thương mại chủ yếu của chúng 
tôi. Những quan điểm chống Mỹ chỉ là một hiện tượng tạm thời. 
Trên thực tế. hầu hết người dân nơi đây đều rất sùng bái nền uăn 
hóa Mỹ. Sẳn phẩm do Mỹ sản xuất uẫn được lùng mua rất nhiều. 
Những uấn đề mà chúng tôi gặp phải trong thương mại chỉ là 
những uấn đề nhỏ uà đã được giải quyết. Quan hệ giữa hai nước 
uẫn rất tối. 


294 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: Cũng có khả năng là ¬rập Xêút sẽ thay đổi sự công nhận của họ 
đối uới Đài Loan. Với việc Đại Lục Trung Quốc bán các tên lửa cho 
Äirập Xêút, dường như quan hệ giữa hai nước này trở nên thân thiết 
hơn. 


We$ve been assured by the government of Saudi Arabia that 
diplomatic relations between us will be maintained and there 
is nothing much to fear. 


: The government is now trying to find away out of our diplo- 
matic isolation. The most important countries to us are those 
in the industrialized world. Most of them do not have formal 
diplomatic relations with us. 


We still maintain a relationship with them through quasi- 
governmental organizations. Maybe this would be a good way 
to break the diplomatic Impasse we have with other nations 
as well. 


: Có rất nhiều nước muốn giao thương uà làm ăn với Đài Loan nhưng 
lại bị cẩn trở do thiếu các mối quan hệ ngoại giao. Nếu chính phủ 
có thể làm điều này, tôi tin chắc rằng nhiều nước sẽ rất hoan 
nghênh một bước tiến như uậy. Đài Loan có nhiều sẩn phẩm và bí 
quyết sẳn xuất có thể cung cấp cho các nước khác. Hiện nay Đài 
Loan nghĩ thế nào uề Mỹ? 


The United States remains our major ally and trading partner. 
The anti-American sentiments are a temporary phenomenon. 
In fact, most people here adore the American cuÌture very 
much. Things that are made in America are still much sought 
after. The problems weve had in trade are but minor problems 
and have been resolved. Our relationship remains very good. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 295 


Các thuật ngữ chủ yếu 

Office of the President Phú Tổng thống 

Vice-President Phó Tổng thống 

National Security Council Hội đồng An minh Quốc gia 
Executive Yuan Viện Hành pháp 

Premier /pri:mia/ ø. Thủ tướng 

Secretary General Tổng thư ký 

Ministry oƒ National Defense Bộ Quốc phòng 


k* ## 


Minister /mniste/ ø Bộ trưởng 

Deputy Minister Thứ trưởng 

Supreme Commander Chỉ huy tối cao 

Ministry of Foreign Affairs Bộ ngoại giao 

Information Debartment Cục tình báo 

Protocol Debartment Bộ lễ tân 

Debpartment of General Affairs Bộ hành chính sự ưụ 
Passport Office Văn phòng hộ chiếu 


tt &# #& 


International Organizations Department Bộ các tổ chức quốc tế 


Committee on Foreign Affairs Ủy ban ngoại giao 


Foreign Affairs Văn phòng ngoại giao 

reshuffle /ri:'ƒAfl/ ø. sự cải tổ 

prevention of fraud ngăn ngừa hành oi lừa đảo 
split hairs ch¿ sợi tóc làm tư 

evaluation oƒ employee đánh giá nhân công 





996 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Chapter 4 Chương 4 


Simulfaneous 
Interpretation 


Phiên dịch đồng thời 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 297 


Hướng ra quốc tế 


Phiên dịch viên đồng thời (simultaneous interpreter) còn được 
gọi là phiên dịch viên hội nghị (conference interpreter). Kể từ khi 
Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế chiến thứ hai, công việc 
phiên dịch hội nghị mới xuất hiện lần đầu tiên trong hội nghị của 
Liên Hiệp Quốc. 

Hiện nay, việc phiên dịch đồng thời chỉ giới hạn trong các hội 
nghị có quy mô lớn mang tính quốc tế, kết hợp với các thiết bị 
tính vi bên trong phòng hội nghị, phiên dịch viên lập tức phiên 
dịch ngay nội dung đang trình bày trong hội nghị cho các đại biểu 
đến từ nhiều nước khác nhan. 


Đây là một loại nghề nghiệp mang tính quốc tế, là niềm vinh dự 
của cá nhân và của cả quốc gia. Do đó, một khi muốn làm công 
việc phiên dịch hội nghị, khi bắt đầu luyện tập, chúng ta phải biết 
các bạn đồng nghiệp trên thế giới có những tiêu chuẩn nghề 
nghiệp chung nào, như vậy chúng ta sẽ không để xảy ra việc 
không đạt những tiêu chuẩn đó và làm tổn hại nghiêm trọng đến 
tiếng tăm của đất nước. 


Professional Ethics and Evaluation 
Các quy tắc nghề nghiệp và sự đánh giá 

Trong điều khoản Staff Interpreters Charter of the International 
Association of Conference Interpreters (A.I.I.C.) có nêu rõ các tiêu 
chuẩn nghề nghiệp sau đây mà các phiên dịch viên hội nghị phải 
tuân thủ: 
1. Serve the interests of their organization. 

Phục vụ vì lợi ích của tổ chức. 


298 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


.‹ Scrupulously observe the secrecy to which they are already 
bound by their Professional Code. 
Tuyệt đối giữ bí mật mà quy định nghề nghiệp đã bắt buộc. 


- Maintain the professional standard of their work by keeping 

abreast of the organization's activities, of the subjects under 

discussion and of relevant terminology. 

Duy trì chuẩn mực chuyên nghiệp của công việc bằng cách 

theo sát các hoạt động của tổ chức, các để tài đang được thảo 
luận và thuật ngữ có liên quan. 


.‹ Prepare íor meetings with the help of duly supplied documents 
and by obtaining additional papers íor meetings of exceptional 
technical or linguistic difficulty. 

Chuẩn bị cho cuộc họp bằng sự hỗ trợ của những tài liệu được 
cung cấp đúng lúc và bằng cách thu thập những tài liệu phụ 
trợ đối với những cuộc họp mà phiên dịch viên có thể gặp 
khó khăn về chuyên môn hoặc về ngôn ngữ. 


. Liaise with free-lance interpreters, when called upon to do so. 
Khi được mời phiên dịch, hãy phối hợp với các phiên dịch 
viên tự do. 


. Áct as interpreters outside the organization only with the lat- 
ters consent and in compliance with the local working condi- 
tions of free-lance ¡interpreters who are A.LI.C. members. 
Chỉ khi nào được sự đồng ý của tổ chức mới làm phiên dịch 
viên bên ngoài và phải tuân thủ những điều kiện làm việc 
của địa phương dành cho các phiên dịch viên tự do là thành 
viên của A.I.LC.. 
— from the Staff Interpreters Charter. Final & Complete Text, Janu- 
ary 1979, as distributed by A.IIC.. 
— trích từ Quy chế của phiên dịch viên. Văn bản hoàn chỉnh, tháng 1 
năm 1979, do A.I.I.C. phân phát. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 299 


Các tổ chức quốc tế khác nhau (như tổ chức Liên Hiệp Quốc, 
Liên minh châu Âu, v.v..) đều có phương pháp riêng để kiểm tra 
khả năng của các phiên dịch viên hội nghị để tuyển chọn phiên dịch 
viên có năng lực cho tổ chức. Cách trình bày các yêu cầu này trên 
bản liệt kê (checklist) hoặc bản đánh giá (evaluation sheet) có lẽ 
khác nhau, nhưng về cơ bản là giống nhau và các phiên dịch viên 
phải có các điều kiện sau: 


tính chính xác (Accuracy), 


Về tốc độ xử lý, ˆ Bo Di ng 
tính hoàn chỉnh (Completeness) 


| bao gồm: 
1. Input khả năng tiếp thu 


Comprehension (Linguistic and Substantive)/khả năng hiểu (câu 
chữ và ý nghĩa thật sự) 


General Knowledge (Substantive)/kiến thức phổ thông (thực tế! 
2. Output khả năng diễn đạt 


Style, Grammar and Syntax (Linguistic)/văn phong, văn phạm và 
cú pháp (về mặt ngôn ngữ) 


Vocabulary (Substantive)/từ vựng (thực tế) 
Delivery (Physical)/khả năng điễn đạt (về ngoại hình) 


Poise and Resourcefulness (Mental)/sự đĩnh đạc và tháo vát (về 
trí tuệ) 


Ví dụ lấy 100 điểm làm số điểm cao nhất, thông thường một 
bảng điểm chính thức có hình thức như sau: 


300 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


ltems Assipned Marks 


Các hạng mục Điểm số 


. Accuracy (35 marks) 
Tính chính xác (35 điểm) 
. Language (25 marks) 
Khả năng ngôn ngữ (25 điểm) 
— Grammar, Syntax, Diction 
Văn phạm, cú pháp, cách dùng từ 
. Completeness (20 marks) 
Tính hoàn chỉnh (20 điểm) 
‹ Delivery (20 marks) 
Khả năng diễn đạt (20 điểm) 
— Voice, Articulation and Poise 
Giọng nói, cách phát âm và tư thế 
Total: 
Tổng số điểm 
(Signature of Board Member) 
(Chữ ký của thành viên hội đồng) 





Về các tiêu chuẩn cho điểm, cần lưu ý mấy điều sau: 

1. Chỉ cần không đạt một tiêu chuẩn chủ yếu bất kỳ nào thì sẽ 
không được xem xét. 

2. Ví dụ như tiêu chuẩn về Completeness, nến điểm số cao nhất là 
100, mà ứng viên chỉ đạt 50 điểm thì cho dù điểm số của các 
tiêu chuẩn khác có cao bao nhiêu thì vẫn ảnh hưởng đến kết quả 
tuyển dụng của ứng viên. Nói cách khác, điểm số của bất kỳ tiêu 
chuẩn nào của ứng viên cũng đều phải ở trên mức trung bình so 
với điểm chuẩn. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 301 


3. Đối với các thuật ngữ không phổ biến (unconventional termin- 
ology), nếu không thông thạo hoặc việc nắm vững ý nghĩa câu 
chữ có chút ít sai sót thì vẫn có thể chấp nhận được. 


4. Nếu dịch nghĩa không ro ràng và dịch sai thường xuyên thì chắc 
chắn phiên dịch viên đó sẽ bị đào thải. 


Simultaneous Interpretation Techniques 
Các thủ thuật cần biết khi phiên dịch đồng thời 


Phiên dịch đồng thời khác hẳn với phiên dịch liên tục (hình 
thức phiên dịch truyền thống) ở chỗ phiên dịch liên tục cho phép 
phiên dịch viên có được một khoảng thời gian ngừng lại, có thể đợi 
cho người nói phát biểu sau một đoạn mới thong thả phiên dịch. 
Nhưng phiên dịch đồng thời thì không phải như vậy. Lời của người 
nói vừa dứt thì công việc phiên dịch đồng thời cũng phải hoàn tất 
theo, không thể có một khoảng thời gian ngừng nào. 

Trong thực tế, với một khoảng thời gian hạn chế khẩn trương 
như vậy, phiên dịch viên đồng thời vẫn phải lắng nghe nội dung 
một đoạn phát biểu ngắn mới có thể có căn cứ để phiên dịch. Vì 
vậy, nếu có thể duy trì một cự li giữa lời dịch của mình với tốc độ 
phát biểu của người nói mà khoảng cách không quá lớn thì đây 
chính là một thử thách để đánh giá kỹ năng của phiên dịch viên 
đồng thời. 

Mặc dù nói rằng việc phiên dịch giỏi hay kém có quan hệ rất 
lớn đến khả năng của bản thân phiên dịch viên, nhưng có rất 
nhiều trường hợp thực tế cho thấy rằng nếu chỉ có khả năng tu 
việt thôi vẫn chưa đủ. Nếu không áp dụng các ky năng thực tế 
thích hợp thì vẫn có thể gặp thất bại. 


309 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Thông thường, trong thực tế, các phiên dịch viên dày dạn kinh 
nghiệm thường áp dụng các thủ thuật sau đây khi phiên dịch đồng 
thời. 


1. Nên đợi người nói nói xong ít nhất một cụm từ có nghĩa (sense 
group) hoặc một câu ngắn mới theo đó mà phiên dịch cho sát 
nghĩa. Cố gắng duy trì một khoảng cách nhỏ về tốc độ giữa lời 
dịch và lời của người nói. 

Thủ thuật này là một kỹ năng khó nắm vững nhất khi luyện tập 
phiên dịch đồng thời. Ít nhất phải cần khoảng thời gian hai tuần 
liên tục sử dụng băng ghi âm luyện tập phiên dịch đồng thời mới 
có thể đoán ra được cụm từ có nghĩa trong các dạng câu tiếng Anh 
và có thể ngắt từng câu một trong lời của người nói một cách thích 
hợp. Sau đó mới có thể phiên dịch ra, căn cứ theo các câu đã ngắt. 


Việc luyện tập kỹ năng này lúc đầu nên dựa vào những tình 
huống thông thường điển hình. Khi bắt đầu luyện tập, có lẽ chúng 
ta sẽ cảm thấy rất khó và thấy rằng mình bị nhiều sai sót, nhưng 
không nên nản lòng. Cần biết rằng những phiên dịch viên đồng 
thời giỗi cũng đã từng tích lũy kinh nghiệm từ những sai sót này 
mới có thể vươn lên. 

San đây là các ví dụ về cách ngắt câu trong một đoạn tiếng Anh 
để chúng ta làm quen. Chỗ ngắt câu có hai đường gạch nghiêng 
() làm ký hiệu. Người dịch nên đợi cho băng ghi âm (đại điện cho 
người nói) phát xong chỗ ngắt câu đầu tiên mới bắt đầu phiên dịch. 
Chú ý phải nắm được tốc độ của mình, không nên quá nhanh hoặc 
quá chậm. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh —- 303 









Ví dụ về cách ngút côu trong tiếng Anh 





lt does no good ƒto go on pretending that the Palestiman peoplz 
do not exist as a national entity,/entitled to all the rights and 
attributes which such status confers /and which were in ƒact taken 
away from them /in the aftermath oƒ the partiion oƒ Palestine. ƒ 
Nor 1s it for outsiders to decide /how and in what form and 
manner / the Palestimans should exercise the national rights. / 


Phiên dịch: Chẳng ích lợi gì/khi tiếp tục giả vờ rằng người 


dân Palestine không tồn tại là một thực thể quốc gia,/có quyền 
được hưởng mọi quyền hạn và phẩm cách mà họ đáng có /và những 
quyền hạn và phẩm cách đó trong thực tế họ đa bị tước đoạt /do 
hậu quả đất nước bị chia cắt. /Những kẻ ngoài cuộc cũng không 
thể quyết định /những người Palestine nên sử dụng những quyền 
lợi đân tộc của họ / dưới hình thức và phương thức nào. ý 












Ví dụ về cách ngút câu trong tiếng Việt 





Các nước đang phát triển đang tăng cường sự hợp tác kinh tế 
và kỹ thuật với nhau, tăng cường sự kiểm soát và bảo vệ các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ. ý Để thành lập một N.LE.O., 
điều này hoàn toàn cần thiết./Hơn nữa, đứng trước việc hiện 
nay các hiểm họa chiến tranh đang leo thang, / để chống lại sự 
phát triển vũ khí của các siêu cường quốc,/để ngăn ngừa các 
nước này phát động các cuộc chiến tranh xâm lược và để gìn giữ 
nền hòa bình thế giới - trong tất cả những cuộc đấu tranh này, 
đây cũng là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn lớn lao. ý 


304 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Phiên dịch: The developing countries are strengthening their 
mutual economic & techmical cooperation and the control & protection 
0ƒ ther natural resources. /For the establishment ofa N.ILE.O., this is 
entirely necessary. ƒMoreover, in the ƒace oƒ the present mounting 
threats oƒ war, /ìn opposing the superpowers” arms expansion, /in 
preventing them from launching wars oƒ agsression and in safeguard- 
ing world peace - in all these struggles, this ¡s also a matter oƒ great 
practical significance. / 

Khi luyện tập phiên dịch các đoạn trên, nội dung lời dịch càng 
theo sát kết cấu cú pháp của nguyên văn lời nói càng tốt. Nếu 
không cần thiết thì nên tránh việc thay đối kết cấu văn phạm quá 
nhiều, như vậy mới không bị lộn xộn, rườm rà, có khi dịch không 
kịp câu tiếp theo đó. 


2. Không nên dịch từng chữ một một cách cứng nhắc, nên dịch đại 
ý lời của người nói. 

Có thể nói rằng thủ thuật này là bảo bối cần thiết của mọi 
phiên dịch viên. Phải biết rằng nhiệm vụ chủ yếu của một phiên 
dịch viên là làm thế nào diễn đạt ý nghĩa được hoàn chỉnh và chính 
xác, mà không phải giống như con vẹt làm công việc vô nghĩa là 
lặp y lại lời người khác nói. Vì vậy, phiên dịch viên phải chú ý tìm 
hiểu đại ý lời của người nói. Không nên quá câu nệ; dịch quá sát 
dẫn đến việc tì nào câu nào cũng đều hoàn toàn tương ứng với lời 
của người nói. 

Sau đây là một ví dụ để thảo luận: 

(8Ì Lastly, not in order oƒ tmportance or even oƒ chronology but 


in terms oƒ political logic, ƒarrangements and provistons must be 
made ƒto create condiHons in which aÌl the States In the region, 


including the Palestine State ƒcan live together in peace ƒ and re- 
ciprocal respect ƒor one another's sovereignty, territorial tntegrity 
and political independence. ƒ 





Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ¬ 305 


Theo nguyên tắc phiên dịch đã đề cập, câu thứ nhất trong ví dụ 
này có thể có ba cách phiên địch. Trong ba cách phiên dịch này, 
mặc dù có cách phiên dịch ngắn gọn dễ hiểu, có cách phiên địch 
lủng củng, đài dòng, nhưng cũng đều là những lời dịch chính xác, 
diễn đạt được ý nghĩa chủ yếu lời của người nói. 


Cách dịch 1: Sau cùng, theo lôgic chính trị thì điểm cuối 
cùng chính là /... 


Cách dịch 2: Sau cùng, theo lôgic chính trị chứ không phải 
theo các phương diện khác thì điểm cuối cùng chính là ý... 


Cách dịch 3: Sau cùng, không phải căn cứ theo thứ tự tầm 
quan trọng hay thậm chí theo thứ tự thời gian, mà căn cứ theo 
lôgíc chính trị, điểm sau cùng chính là /... 


Chú ý: Phần chữ in nghiêng “chính là” trong lời dịch là ngữ 
bổ sung (fller hoặc padding). 


Phần nội dung tiếp theo có thể dịch là: phải sắp xếp và đưa ra 
những điều khoản / để tạo điều kiện /cho tất cả các nước trong khu 
vực, kể cả nhà nước Palestine/có thể sống với nhau trong hòa 
bình / và tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập về 
chính trị của nhau. / 


3. Sứ dụng ngữ bổ sung (filler hoặc padding) khi thích hợp. 


Có thể nói ngữ bổ sung dùng để chỉ những phiếm ngữ hay câu 
mà bản thân chúng không mang ý nghĩa nào cả và cũng không thể 
gây ra sai sót; nó có thể là một số chữ sau khi đã được lặp lại, đổi 
sang một cách nói mới, các từ trong cách nói mới đó chính là ngữ bổ 
sung. 


306 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Thông thường, ngữ bổ sung có hai chức năng: một là có tác dụng 
làm cho giọng văn mạch lạc, lưu loát hơn, khiến người nghe không 
cảm thấy cứng nhắc và gượng gạo; hai là khi gặp trường hợp phiên 
địch sai hoặc nghe không hết, có tác dụng tạm thời phân tán sự chú 
ý của người nghe, nhân cơ hội này để sửa sai hoặc tránh phạm sai 
sót liên tục. Đối với rất nhiều phiên dịch viên, việc sử dụng ngữ bổ 
sung không khác gì một cơn mưa kịp thời trong trận hạn hán, 
thường giúp họ tháo gơ những khó khăn. Họ gọi đây là a trick of the 
trade (ky xảo nghề nghiệp/mánh khóe), đây là một thủ thuật phiên 
địch cần thiết. 


Do đó, đừng bao giờ xem nhẹ hiệu quả của ngữ bổ sung. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh —- 307 


Các thuật ngữ chủ yếu 

visitor's gallery hành lang dành cho khách tham quan 
auditor /2:dite/ ø. người dự thính 

interrupter /anterapte/ ø. người ngắt lời 

nationdl flag quốc kỳ 

mace /mels/ ø. gậy quyển, quyển trượng 

Speakers box ghế chủ tọa 

demonstrator /demenstreito/ ø. người biểu tình 
official statement lời tuyên bố chính thúc 


l # # 
placard /plœka:d/ ø. bảng cổ động, áp phích 
roll-call vote giờ điểm danh của cuộc bầu cử 
ballot box thàng bỏ phiếu kín 
platform /plœtf2:m/ ø. điễn đàn, bục 
interpellator /m't3:pileita/ ø. người chất uấn 
party in opbosition đẳng đối lập 
official power quyên lực của chính quyền 

tt # 
party in power đẳng cầm quyên 
shorthand notes bản ghi chép tốc ký 
suffrage law luật bầu cử 


material evidence bằng chứng quan trọng 
full court tòa xét xử tập thể 

oneself qction diệc tự tố cáo 

usher /Aje/ ø. người dẫn chỗ 

qdditional post chức uụ kiêm nhiệm 


swedring in ceremony tuyên thệ 





308 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Chabfer 2 Chương 5 


Situations for 
Simultaneous 
Interpretation 
Những tình huống 
phiên dịch đông thời 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 309 


1. Thực hành phiên dịch 


Luyện tập phiên dịch đồng thời cũng giống như học bơi, nếu chỉ 
biết được một số kiến thức mang tính lý luận như phương pháp hít 
thở trong nước, cách rẻ nước tiến lên trước, v.v... thì vẫn không thể 
trở thành một kiện tướng bơi lội được. 


Nếu không nhảy vào nước, tự mình cảm nhận được lực cản của 
nước khi hai tay vỗ vào mặt nước, sự chìm nổi, nhấp nhô trong nước 
thì mọi lý luận cũng đều xa rời thực tế, không có tác dụng gì cả. Có 
người không biết quy tắc lý luận bơi lội nào cả nhưng vẫn có thể bơi 
lội thành thạo trong nước. Nhưng trong thực tế, chúng ta chưa từng 
nghe nói một người nào đó sau khi đọc xong một cuốn sách hướng 
dẫn bơi lội, vừa nhảy xuống nước là người đó có thể biết bơi ngay. 


Lợi ích của việc mô phỏng luyện tập 


Phương pháp luyện tập phiên dịch đồng thời cũng giống như bơi 
lội. Nhưng lý luận cũng chỉ là ở trong sách vở, chúng ta không thể 
nào vừa đọc xong một quyển sách hướng dẫn phiên dịch là có thể 
trở thành một phiên dịch viên giổi ngay lập tức. Chúng ta phải kết 
hợp với băng ghi âm, duy trì mô phỏng luyện tập nhiều lần mới có 
thể nâng cao khả năng phiên dịch của mình. Do đó, phương pháp 
duy nhất có thể nâng cao kỹ năng phiên dịch chỉ có thể gói gọn 
trong ba từ, đó chính là: Practice, Practice, Practicel Thực hành! 
Thực hành! Thực hành!. 


Một phiên dịch viên người nước ngoài nhiều năm liền làm công 
việc đào tạo các phiên dịch viên mới có lời khuyên như sau trong 
việc đào tạo phiên dịch viên: 


310 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


(#S#] Theory is useful in small doses, fo tell the trainees what they 
are expected to do. For example at the tmitial stage, they should 
be toÌd to listen, to anal/se and then to communicate while listen- 
¡ng. Then when we rnove on to “note-taRing”, we usually have 
one sessiơn that 1s really theoretical, where a ƒew basic ideas are 


given to the traimees orally about how they can take their nofes. 
Then the traimees are encouraged to devise the own “symbols”, 
etc. to sưit themselves. In short, at every stage Just give the train- 
eœs the basic idea oƒ what they are expected to do, and then get 
them to practice, and practice. 





Từng máng nhỏ lý thuyết thì sẽ có ích, nó được dùng để chỉ cho 
học viên biết họ phải làm gì. Ví dụ, ở giai đoạn khởi đầu, họ cần 
được bảo là phải lắng nghe, phân tích, sau đó vừa nói vừa nghe. Sau 
đó, khi chúng ta chuyển sang phần “ghi chép nhanh”, chúng ta 
thường có một buổi học thuần túy về lý thuyết. Trong buổi học đó, 
học viên sẽ được nghe giảng giải vài ý niệm cơ bản về cách ghi chép 
nhanh. Sau đó, chúng ta khuyến khích học viên tự nghĩ ra những 
“ký hiệu”, v.v... riêng thích hợp với họ. Nói tóm lại, ở mỗi giai đoạn, 
chỉ cần cho các học viên biết điều cơ bản là họ phải làm gì, sau đó 
cho họ thực hành và thực hành. 

Khi luyện tập phiên dịch trong cuốn sách này, bạn cần làm theo 
các bước sau: 

1. Không nên đọc trước nội dung luyện tập. 

2. Phương pháp luyện tập phải phối hợp với hiệu quả của băng ghỉ 

âm. 

3. Tốt nhất nên sử dụng một máy ghi âm khác để ghi ar.i (7 đích 
của mình. Mỗi khi hoàn tất một bài luyện tập, mở băng ghi âm 
nghe lại lời dịch của mình, chăm chú lắng nghe xem có sai sót 
gì để lần sau không phạm phải sai sót đó nữa. 


Thực hành PHIỄN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 311 


4. Sau khi đã xong tất cả các bài luyện tập trong cuốn sách này, 
nếu muốn nâng cao hơn nữa khả năng phiên dịch của mình, 
bạn có thể mời người nước ngoài, nhờ họ đọc lại các bài luyện 
tập trong quyển sách này với tốc độ nhanh hơn, thậm chí nhanh 
nhất, một phút có thể đạt tới tốc độ 140 đến 180 từ. Sau đó mở 
lại băng nghe và phiên dịch theo. 


5. Để có thể tận dụng triệt để cuốn sách này, sau khi xong phần 
luyện tập phiên dịch đồng thời, bạn có thể vừa đọc các bài 
luyện tập vừa phiên dịch ra. Đây cũng là một cách để nâng cao 
khả năng phiên dịch nhanh. 


312 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


2. International Meeting Agenda 
Chương trình nghị sự của 
hội nghị quốc tế 


()A. International Meeting Form - 
Hình thức của hội nghị quốc tế 


1. Concerning Meetings 
Về các cuộc hội nghị 


1. The meeting was called to order at 10:00 a.m.. 
Hội nghị đã bắt đâu lúc I0 giờ sáng. 


2. The meeting rose at 1:15 p.m.. 
Hội nghị đã bế mạc lúc I giờ 15. 

3. The meeting was suspended at 1:00 p.m. and resumed at 
3:00 p.m.. 
Hội nghị đã tạm ngưng lúc ! giờ chiều và lại tiếp tục lúc 3 giờ 
chiều. 


2. Concerning Election and Appointment 
Về cuộc bầu cử và sự bổ nhiệm 


4. Election of the Chairman. 
Cuộc bầu cử Chủ tọa hội nghị. 


Election of the Vice-Chairman and Rapporteur. 
Cuộc bầu cử phó Chủ tọa uà Thư ký hội nghị. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 313 


. Mr. X (EgyptU nominated Mr. Y (Pakistan) for the post of 


Chairman (Rapporteur). 
Ông X (Ai Cập) đề cử ông Y (Pakixtan) uào chức uụ Chủ tọa 
(Thư ký hội nghị). 


. Mr. Z (Indonesia) supported the nomination. 


Ông Z (Inđônêxia) ng hộ sự đề cử này. 


. Mr. Y was elected Chairman (Rapporteur) by acclamation. 


Ông Y đã được bầu làm Chủ tọa (Thư ký hội nghị) bằng cách uỗ 
tay hoan hô. 


. In the absence of further nominations, and in accordance with 


Rule 103 of the Rules of Procedure, the Temporary Chairman 
declared Mr. Y elected Chairman by acclamation. 

Do không có người nào được đề cử thêm, uà theo quy định 103 
của các quy định về thử tục, uị Chủ tọa tạm thời đã tuyên bố 
ông Y được bầu làm Chủ tọa bằng cách uỗ tay hoan hô. 


3. Voting 


9. 


10. 


Biểu quyết 


The Chairman said that the representative of the Philippines 
had requested that draft resolution ~ be put to the vote. 

Chỉ tọa nói rằng đại diện của Philippin đã yêu cầu đưa bản thảo 
nghị quyết ~ ra biểu quyết. 


At the request of the representative of Nepal, a vote was 
taken by roll call on draft resolution ~. 

Theo lời yêu cầu của đại diện của Nepal. bắn thủo nghị quyết ~ 
cần được biểu quyết bằng cách bỏ phiếu. 


rapporteur /rœpor'tor/ ø. (Pháp) thư ký hội nghị (người phụ trách chỉnh 


sửa 0à biên tập các bản báo cáo) 


314- 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


The representative of the United Kingdom, having been drawn 
by lot by the Chairman, was called upon to vote first. 


Chủ tọa đã rút thăm chọn đại diện của nh ra bỏ phiếu trước tiên. 


At the request of the representatives of Burma and China, the 
Chairman put the draft resolution to the vote paragraph by 
paragraph. 

Theo yêu cầu cửa các đại diện Miến Điện uà Trung Quốc, Chứử 
lọa đã đưa từng đoạn một bản thảo nghị quyết ra biểu quyết. 


The result of the voting Was: 
In favour: 109 Abstaining: 13 
Against: 27 Present and not voting: 1 


Kết quả biểu quyết như sau: 
Tán thành: 109 (phiếu) Phiếu trắng: !3 (phiếu) 
Phản đốt: 27 (phiếu) Có mặt nhưng không bỏ phiếu: ! (phiếu) 


The draft resolution as a whole was adopted by 135 votes to 
18 votes with 4 abstaintions. 


Toàn bộ bản thảo nghị quyết đã được thông qua với 135 phiếu 
ủng hộ, I8 phiếu chống uà 4 phiếu trắng. 


Draft Resolution E/ESCAP/188 (XXXV) was adopted as revised. 
Bản thảo nghị quyết E/FSCBP/188 (XXXWV) sau khi dược xem xét đã 
được thông qua. 


. The Chairman said that if there was no objection, he would 


take it tiat the Committee wished to vote later on the draft 
resolution as it stood. 

Chủ tọa nói rằng nếu không có ai phản đối. ông ấy sẽ cho là Ủy 
ban muốn biểu quyết bản thảo nghị quyết sau với nội dụng không 
đối. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 315 


4. Concerning Finonciol and Budgetory Motiers 
Về các vấn đề tài chính và ngân sách 


17. Additdional amounts of $480,000 under expenditure sections 
and IH, $532,500 under income section HH, of the programme 
budget, to be included ¡in the revised appropriations Were ap- 
proved by 112 votes to 24, with 15 abstaintions. 


Số tiền 480.000 đô la thêm uào cho các khoản mục chỉ tiêu II uà 
III, 532.500 đô la cho khoản mục thu nhập II trong ngân sách theo 
kế hoạch, được tính uào các khoản ngân sách được xét duyệt đã 
được tán thành với !12 phiếu ủng hộ, 24 phiếu chống uà I5 
phiếu trắng. 


18. The recommendation of the Advisory Committee for an ap- 
propriation in the amount of $420,000 under section II was 
approved in the first reading by 126 votes to none, with 21 
abstentions. 


Khoản ngân sách dành riêng 420.000 đô la cho mục III do Ủy ban 
Tư uấn đề nghị đã được tán thành ngay lần công bố đầu tiên uới 
I26 phiếu ủng hộ, không có phiếu chống và 21 phiếu trắng. 


5. Decisions other than Voting 
Những quyết định ngoài biểu quyết 
19. The Chairman said that if he heard no objection, he would 


take it that the Committee adopted the suggested programme 
of work in document A/RES/1886. 


Chủ tọa nói rằng nếu không có ai phẩn đốt, ông ấy sẽ cho là Ủy 
ban đã thông qua chương trình làm việc được đề nghị trong văn 
kiện 3/REWI886. 


316 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


20. The Chairman said that if there was no objection, he would 
take it that the Committee wished to take note of the NOTE 
Of the Secretary General concerning amendmenrs to the Staff 
Rules (A/C.5/31⁄4). 
Chủ tọa nói rằng nếu không có di phản đối, ông ấy sẽ cho là Ủy 
ban muốn lưu ý đến những lời ghi chép của Tổng Thư ký uề những 
mục sửa đổi trong Các điều luật nhân sự (3/C.5/31/4). 


21. The draft resolution was adopted without objection. 
Bản thảo nghị quyết đã được thông qua mà không có ai phản đối. 


22. The Chairman said that ¡f there was no objection, he would 
take ¡t that the Committee adopted draft resolution 385, as 
revised and amended, by consensus. 

Chủ tọa nói rằng nếu không có ai phản đối, ông ấy sẽ cho là Ủy 
ban đã nhất trí thông qua bản thảo nghị quyết 385 sau khi bản 
thảo nghị quyết đã được xem xét uà sửa đổi bổ sung. 


6. Concerning Proceeding of the Meeting, etc. 
Về tiến trình của hội nghị, v.v... 


23. The Chairman invited the representative of Democratic 
Cambodia to address the Committee. 
Chủ tọa mời đại diện của nước Dân Chủ Campuchia lên phát 
biểu trước Lly ban. 


24. At the invitation of the Chairman, Mr. ~ (the Sudan) took a 
place at the Committee table. 
Theo lời mời của Chủ tọa, ông ~ (Xu-đăng) đã ngồi uào bàn Ủy 
ban. 


25. The Chairman announced that the list of speakers would be 
closed on September 29. 
Chủ tọa thông báo rằng uiệc đăng ký uào danh sách các diễn giả 
sẽ kết thúc uào ngày 29 tháng 9. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 317 


26. 


V28 


28. 


29. 


30. 


31. 


318- 


The Chairman suggested that the Rapporteur should be 
authorized to submit a partial report on ltem 6 to the 
General Assembly. 

Chủ tọa đề nghị rằng Thư ký hội nghị nên được cho quyền nộp 
một phần bẩn báo cáo uề điều khoản số 6 cho Đại Hội đồng. 


The Chairman said that, in accordance with the suggestion 
just made, the Committee would revert to the draft resolution 
at a future meeting. 

Chủ tọa nói rằng theo lời đề nghị uừa được nêu, Ủy ban sẽ trở 
lại thảo luận bản thảo nghị quyết này trong một cuộc họp sau. 


The Chairman announced that Malaysia had become a spon- 
sor of the draft resolution. 

Chủ tọa thông báo rằng Malaysia đã trở thành một nước bảo lãnh 
(trong nhiều nước bảo lãnh) cho bản thảo nghị quyết này. 


The Chairman announced that the Committee had concluded 
the general debate on the Item, and invited representatives tO 
consiđer the draft resolutions. 


Chỉ tọa thông báo rằng Ủy ban đã kết thúc cuộc tranh luận chung 
Uuê điều khoản này, uà mời các đại diện hãy xem xét các bản thảo 
nghị quyết. 


The Chairman asked the representative of X under which rule 
of the Rules of Procedure he had raised a point of order. 


Chủ tọa hỏi đại diện của X là ông ấy đã nêu ra uấn đề thử tục 
dựa theo quy định nào trong các quy định uê thử tục. 

The Chairman requested the Y representative to indicate to 
what his point of order referred. 


Chủ tọa yêu cầu đại diện Y hãy nói rõ uấn đề thủ tục cửa ông 
ấy đề cập đến điêu gì. 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


32. The Chairman suggested to the Committee that it should re- 
quest the Rapporteur to report direct to the General Assembly 
that, should it adopt the resolution contained in document A/. 
5/97 Add. 1, no additional appropriation would be required 
under the programme budget. 

Chủ tọa kiến nghị uới Ủy ban là Ủy ban nên yêu cầu Thư ký hội 
nghị báo cáo trực tiếp uới Đại Hội đồng rằng nếu Đại Hội đồng 

thông qua nghị quyết trong uăn kiện Z/G.5/97 3dd.! thì sẽ không 
cần dự toán thêm trong ngân sách theo kế hoạch. 


B. internolional Meeting Agenda 
Chương trình nghị sự của hội nghị quốc tế 


1. Opening of the Meeting 
Khai mạc hội nghị 
(hủ tạ: The ~ th meeting of the Security Council is called to order. 


Hội nghị lần thứ ~ của Hội đồng Bảo 2n xin được bắt đâu. 


2. Adoption of the Agenda 
Thông qua chương trình nghị sự 
(hủ lọ: The provisional agenda for this afternoons meeting ¡s 


before the Council in document S/Agenda ~/~. If I hear no 
objection, I shall consider the agenda adopted. 


There being no objection, the agenda ¡s adopted. 


Chương trình nghị sự tạm thời của hội nghị chiêu nay là trình trước 
Hội đồng uăn kiện 9chương trình nghị sự ~/~. Nếu không có ai phản 
đối, tôi sẽ xem như chương trình nghị sự được thông qua. 


Không có ai phản đối, uậy chương trình nghị sự được thông qua. 


Thục hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 319 


3. Invitation to Non-members of the Council 
Mời các khách mời không phải là thành viên của Hội đồng 


(hủ lạ: The representative of ~, in letters addressed to the Presi- 
đent of the Security Council, have requested to be invited to par- 
ticipate in the điscussion of the question on the agenda without 
the right to vote. In accordance with the provisional rules of pro- 
cedure and the customary practice of the Council, Ï propose in 
the absence of objection, to invite the representative of ~ to take 
seats at the Council table in order to participate without vote in 
the Councils điscussion. 


There being no objection, it is so decided. 

Trong các lá thư gửi cho Chủ tịch Hội đồng Bảo n, đại diện của ~ 
đã yêu cầu được mời tham dự cuộc thảo luận vấn đề trong chương 
trình nghị sự nhưng không có quyền biểu quyết. Theo các quy định thử 
tục tạm thời uà theo thông lệ của Hội đồng, nếu không có ai phản đối, 
tôi đề nghị mời đại diện của ~ ngôi uào bàn Hội đồng để tham gia 
cuộc thảo luận của Hội đồng nhưng không có quyền biểu quyết. 


Không có ai phản đối, uậy việc này đã được quyết định. 


4. Consideration of ltem 2 of the Agenda 

Xem xét điều 2 của chương trình nghị sự 

Chủ tọc: The Security Council will continue its consideration of 
the situaton in Namibia. 


The first speaker inscribed on my list to take the floor is the 
representative of ~. 


Ï give the floors to the representative of ~. 
Hội đồng Bảo An sẽ tiếp tục xem xét tình hình ở Namibia. 


Diễn giả đầu tiên đã ghi tên trong danh sách của tôi lên phát biểu 
là đại diện của ~. 


Tôi xin trao lại diễn đàn cho đại diện của ~. 


320 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


5. Voting 

Biểu quyết 

(hủ lạ: There being no further speakers, we will now proceed 
with the discussion and voting on the draft resolution. The first 


speaker inscribed on my list for explanation of vote before the 
vote is the representative of ~, to whom I now give the floor. 

Không có diễn giả nào nữa, uậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo 
luận uà biểu quyết bản thảo nghị quyết. Diễn giả đầu tiên đã ghi tên 
trong danh sách của tôi sẽ lên giải thích lý do biểu quyết trước khi biểu 
quyết là đại diện của ~, bây giờ tôi xin trao lại diễn đàn cho ông ấy. 

thủ tọa: The list of speakers inscribed to take the floor in expla- 
nation of vote before the vote is exhausted. May I take it that the 
Security Council is now ready to proceed to the vote on the draft 
resolution contained in the document S/~? 

Các diễn giả đã ghi tên trong danh sách lên giải thích lý do biểu 
quyết trước khi biểu quyết đã phát biểu xong. Bây giờ tôi có thể tuyên 
bố là Hội đồng Bảo An đã sẵn sàng tiến hành biểu quyết bản thảo nghị 
quyết trong uăn kiện %~ không? 

As I see no objection, I shall now put to vote the draft resolu- 
tion, which is before the Council in document ŠS/~. 


Will those in favour please raise their hands? 
Those opposed?  Those abstaining? 


Vì không có ai phản đối nên bây giờ tôi sẽ đưa ra biểu quyết bản 
thảo nghị quyết. đã được trình trước Hội đồng trong uăn kiện 5~. 


Những ai tán thành xin hãy giơ tay lên. 
Những ai phản đối? Những ai bỏ phiếu trắng? 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 321 


The result of the voting ¡is as follows: 

(the draft resolution received) 10 votes in favour, 
2 votes against, and 
3 abstaintions. 

The draft resolution has therefore been adopted. 


Kết quả cửa cuộc biểu quyết như sau: 

(bẳn thảo nghị quyết nhận được) !0 phiếu tỉng hộ 
2 phiếu chống, uà 
3 phiếu trắng. 

Vì uậy, bản thảo nghị quyết đã được thông qua. 


322 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


3. Những tình huống phiên dịch 
tiêu biểu 
A. ROC - U.S. Intellectual Property Protection Meeting 
Hội nghị bảo vệ tài sản trí tuệ Đài-Mỹ 


T”w ƒolloting tš a simullaneous tlđr- Sau đâu là phần phiên dịch đồng 
?retation dƒ the full text 0ƒ ROC-DUS — thời theo nội dung đầu đủ của Hội 
tnl¿llaclual Probery Prolection Muei- nghị bảo 0ệ tài sản trí tuệ Đài-Mỹ. 
Ứng. - 

Phiên địch đồng thời từ tiếng Anh sang tiếng Việt 
Đại diện của Mỹ (A) Đại diện của Đài Loan (B) 


A: American companies lost profits totalling US $752.5 million 
in 1986 /due to intellectual infringement by its trading part- 
ners in Asia. ý This has also meant a loss of 750,000 jobs for 
Americans. / 


Năm 1986, các khoản lợi nhuận mà các công ty Mỹ tổn thất tổng 
cộng là 752,5 triệu đô la Mỹ / do các đối tác thương mại ở châu Á 
đã ui phạm quyền sở hữu trí tuệ. ý Điều này cũng có nghĩa là người 
Mỹ mất đi 750.000 việc làm. 


A: Although the ROC has passed legislation concerning intellectual 
property rights for the past two years, /tightening implemen- 
tation of the new rulings and further amendments to existing 
laws need to be done in due respect to mutual interest and 
fairness. /We now give the floor to the ROC panel. / 


Mặc dù hai năm qua. Đài Loan đã thông qua đạo luật uễ các quyển 

sở hữu trí tuệ, /nhưng Đài Loan cần phải thực hiện chặt chẽ những 

quyết định mới uà sửa đổi thêm những đạo luật sẵn có để tôn trọng 
đúng mực lợi ích uà sự công bằng của nhau. ƒBây giờ chúng tôi sẽ 

trao lại diễn đàn cho bên Đài Loan. ƒ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 323 


B: As you have said, the ROC has revised almost all its regulations 
concerning intellectual property rights. /The ROC ¡is among 
seven other nations registering the most notable achievements 
on intellectual property rights protection. /Furthermore, the 
ROC has enacted anti-piracy laws, intensified crackdown efforts 
and imposed heavy penalties on intellectual property rights 
violators during the past four years. / 


Như ông đã nói. Đài Loan đã sửa đổi hầu như tất cả các quy định 
uề các quyền sở hữu trí tuệ. / Đài Loan là một trong bẩy quốc gia 
có những thành tựu quan trọng nhất trong việc bảo uệ các quyền sở 
hữu trí tuệ. ý Hơn nữa, trong suốt bốn năm qua, Đài Loan đã thí 
hành các đạo luật chống in lậu, tăng cường nỗ lực trấn áp thẳng tay 
và phạt nặng những kể ui phạm các quyền sở hữu trí tuệ. / 


A: The actions the ROC has taken are welcomed indeed. /We have 
taken note of these and are delighted to see the ROC comply 
with agreements signed between our rwo governments. / 


Quả thật, những hành động mà Đài Loan đã thực hiện rất được hoan 
nghênh. / Chúng tôi đã ghi nhận những việc này và rất uui khi thấy 
Đài Loan tuân thủ theo các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai 
chính phủ chúng ta. ƒ 


A: We hope this spirit of fairness and mutual interest will con- 
tinue to guide the present relationship of our two countries. / 
I propose to move the agenda for today forward now, ¡f there 
are no other matters to be discussed. / 


Chúng tôi hy uọng tính thần công bằng uà sự quan tâm lẫn nhau này 
sẽ tiếp tục chỉ đạo cho mối quan hệ hiện nay giữa hơi quốc gia chúng 
ta Nếu không có uấn đề nào khác cần thảo luận, tôi đề nghị bây 

giờ chuyển sang phần tiếp theo của chương trình nghị sự hôm nay. ƒ 


infringement /In'frindzmen ø. sự wí phạm 
panel /pœnl/ ø. nhóm, đoàn 
crackdown /krœkdaon/ ø. sự đàn áp thằng tay 


394 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: There are none. / 
Không có uấn đề nào khác. ƒ 


: The first item on our agenda is the eligibility for copyright 
protection. /Our delegation proposes that the ROC grant pro- 
tection for works written before 1975. //Does the ROC concur 
on this matter? / 


Mục đầu tiên trong chương trình nghị sự cửa chúng ta là uấn đề đủ 
tư cách bảo uệ bản quyền. ý Đoàn đại biểu chúng tôi đề nghị phía 
Đài Loan chấp thuận bảo uệ các tác phẩm được viết trước năm 
1975. Phía Đài Loan có đông tình uới việc này không? ƒ 


: ]we are to follow the rules and clauses of the Dniversal Copy- 
right Convention, we feel that the protection of copyrights 
should be limited to works written after 1975. /This we think 
is quite fair and reasonable and puts the ROC within interna- 
tional standards on copyright protection. /This is although the 
ROC has not been a signatory to the Universal Copyright 
Convention and the Bern Convention. / 


Nếu tuân theo các quy tắc uà điều khoản cửa Công ước bản quyền 
thế giới. chúng tôi thấy rằng việc bảo uệ bẩn quyền nên giới hạn cho 
những tác phẩm được viết sau năm 1975. ƒ Chúng tôi nghĩ như uậy 
là hoàn toàn công bằng uà hợp lý, uà cũng đặt Đài Loan theo các 
tiêu chuẩn quốc tế uề bảo vệ bản quyền. Mặc dù Đài loan chưa 
phải là nước đã ký kết Công ước bẩn quyền thế giới uà Công ước 


Bem. ý 


: Your position has been noted and we would like to move on 
to other outstanding issues in our agenda before we begin 
more discussions. / 


Ý kiến cửa các ông đã được ghi nhận và trước khi chúng ta bắt đâu 
thảo luận sâu hơn, chúng tôi muốn chuyển sang các uấn đề nổi bật 
khác trong chương trình nghị sự của chúng ta. ƒ 


: Please go on. / 
Xin mời tiếp tục. ƒ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 325 


A: Regarding the lifetime for the protection of copyright holders, 
/we propose putting the limits at 50 years.//We would like 
to hear your side on this. / 


Còn uề thời hạn bảo uệ bản quyền dành cho người giữ bẩn quyền, / 
chúng tôi đề nghị giới hạn ở mức 50 năm. ƒ Chúng tôi muốn nghe ý 
kiến bên phía các ông uề uấn đề này. ƒ 


B: The ROC proposes a 30-year protection for these copyright 
holders. /This is 5 years more than the copyright protection 
period stipulated in the UCC. /The 30-year period offered by 
the ROC does not violate UCC rules. /This is also now 20 
years more than what our laws presently state. / 


Đài Loan đề nghị thời hạn bảo uệ bản quyền là 30 năm dành cho 
những người giữ bản quyền này. Như uậy là nhiều hơn 5 năm so 
uới thời hạn bảo uệ bẳn quyền do Công ước bản quyền thế giới quy 
định. ƒThời hạn 30 năm mà Đài Loan đưa ra không ui phạm các 
quy tắc của Công ước bản quyền thế giới. /Và hơn nữa hiện thời 
hạn này nhiều hơn 20 năm so với thời hạn ấn định trong các luật 
hiện hành của chúng tôi. / 


A: Your position has been noted. Now let us move on to the next 
item on the agenda. This item is on translation rights. /We 
would like to see translations be included in our proposed 
Intellectual Property Rights Agreements. / 


Y kiến của các ông đã được ghi nhận. Bây giờ chúng ta hãy chuyển 
Sang mục kế tiếp trong chương trình nghị sự. Mục này đề cập đến 
các quyền uề bẩn dịch. ƒ Chúng tôi muốn các bản dịch cũng được 
đưa uào trong các thỏa thuận uề quyền sở hữu trí tuệ mà chúng 
tôi đã đề nghị. ý 


326 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


A: We propose that publications that could be translated and 
printed freely for educational, academic, and research purposes 
be given a waiting period of three years after the original pub- 
lication date. /Could you now state your position on this 
item? / 


Chúng tôi đề nghị rằng những sách xuất bản được dịch uà được in 
tự do phục uụ cho những mục đích giáo dục, học tập và nghiên cứu 
nên được cho thời hạn chờ 3 năm kể từ ngày xuất bản đâu tiên. /ƒ 
Bây giờ xin mời các ông nêu ý kiến của các ông uê mục này. / 


B: The ROC would like to set a seven-year waiting period from 
the original publication date before a work could be translated 
into Chinese. /However, if the translation is for educational 
use, the waiting period should be limited to one year. / 


Đài Loan muốn chính thời hạn chờ là 7 năm kể từ ngày xuất bản 
lần đầu tiên trước khi một tác phẩm có thể được dịch sang tiếng 
Hoa. / Tuy nhiên, nếu bản dịch được sử dụng cho giáo dục thì thời 
hạn chờ nên giới hạn ở mức I năm. ƒ 


A: Alright./These are the three items that are on the agenda of 
our meeting today./We would like to propose that we add to 
the discussion the following topics: /rights to reprints, public 
performance, broadcasting, public recital, adaptation and revi- 
sion. /Would the ROC panel like to add any other items on 
the list for discussion? / 


Được. ý Đây chính là ba mục trong chương trình nghị sự của hội nghị 
hôm nay. ý Chúng tôi muốn đề nghị thêm ba đề tài sau uào cuộc 

thảo luận: ƒcác quyền tái bản, biểu diễn công khai, phát thanh truyền 
hình, diễn thuyết công khai, phóng tác uà chỉnh sửa. ƒPhía Đài Loan 
có muốn thêm mục nào khác vào trong danh sách thảo luận không? ƒ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 327 


B: There is one more item that we would like to add; /that is 
that publications published before the agreement will not be 
subject to translation rights protection. / 


Chúng tôi muốn thêm uào một mục thảo luận nữa; /đó là các sách 
báo được xuất bản trước khi thỏa thuận được ký kết sẽ không thuộc 
diện được bảo vệ các quyền uêề bản dịch. ý 


A: We have jotted down the proposal. /We would like to call for 
a recess until one before we begin deliberations on our set 
agenda. /Do you have anything more to say? / 


Chúng tôi đã ghi uào lời đề nghị này. ý Trước khi chúng ta bắt đầu 
thảo luận uê chương trình nghị sự đã được sắp đặt, chúng tôi muốn 
yêu cầu tạm ngừng hội nghị cho đến ! giờ. / Các ông có muốn nói 
øì thêm không? / 


B: None./ 
Không. / 


A: The recess is set until one this afternoon. ý 


Vậy thời gian ngừng họp được ấn định cho đến I giờ chiều nay. ƒ 


recital /rrsaItl/ ø. sự tường thuật, sự điễn thuyết 
recess /(B.E) rIses; (A.E) Ti:ses/ ø. thời gian ngừng họp 


398 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


3. Những tình huống phiên dịch 
tiêu biểu 
B. An Interview with Governmental Officials on 
Trade with East Europe : 
Một cuộc phỏng vấn các viên chức chính phủ 
về vấn đề thương mại với Đông Âu 


The ƒblloubing is a simullaneous tter- Sau đâu là phẫn phiên dịch đồng 

relatiơ 0ƒ the full text oƒ an tier- thời theo đúng nội dưng đầu đủ của 

0ietÐ tuìth Economic Vie-Minufer on một buối phỏng uấn Thứ trưởng bộ 

trade tulh Fast Eurobc. kinh tế uề uấn đề thương mại tới 
Đông Âu. 


Phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 
Ông Thứ trưởng (A) Các phóng viên (B) 


B: What benefits will accrue the local economy from the opening 
of trade with Eastern Europe? / 


Sau khi mở Tông thương mại sang Đông Âu, l0 2 lợi ích nào sẽ 
làm tăng nên kinh tế trong nước? ƒ 


A: First, it will diversify our export markets. /Due to the protec- 
tỉionist environment ¡in the West, the government deemed the 
diversifications of the export market a priority. /The shortage 
of consumer products in Eastern Europe and its abundance of 
raw materials and high level of industrial development make it 
the perfect trading partner for the ROC. / 

Đầu tiên, nó sẽ đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu của chúng 

ta. /Do môi trường bảo hộ nên sản xuất trong nước ở phương Tây, 
nên chính phủ cho rằng uiệc da dạng hóa thị trường xuất khẩu là 
một ưu tiên hàng đầu. ƒViệc Đông Âu thiếu các sản phẩm tiêu 
dùng uà có các nguồn nguyên uật liệu phong phú uà sự phát triển 
công nghiệp ở trình độ cao đã khiến nó trở thành đối tác thương 
mại hoàn hảo đốt với Đài Loan. ƒ 

Thực hành PHIỀN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 329 


A: Our consumer products and computer related products should 
fñnd a welcome market in Eastern Europe.//On the other hand, 
their agricultural and industrial raw materials are what our 
economy needs to import. / 


Các sản phẩm tiêu dùng uà những sẵn phẩm có liên quan đến máy 
ui tính của chúng ta có lẽ sẽ có thị trường thuận lợi ở Đông Âu./ 
Mặt khác, các nguyên uật liệu nông nghiệp uà công nghiệp của họ 
chính là những thứ nền kinh tế chúng ta cần nhập khẩu. / 


B: What are some of the problems in expanding trade relations 
between the ROC and Eastern Europe? / 


Việc mở rộng các mối quan hệ thương mại giữa Đài Loan uà Đông 
Âu gặp phải những uấn đề gì? ƒ 


A: What has hampered and is still hindering two-way trade is a 
lack of information and an insufficient mechanical infrastruc- 
ture to facilitate trade. / 


Việc thiếu thông tin uà thiếu cơ sở hạ tầng uề máy móc để thúc 
dây thương mại chính là những việc đã uà còn đang cản trở uấn 
đề thương mại giữa hai nước. / 


A: For example, letters of credit issued by Eastern European banks 
have to be confirmed by major U.S. or Western European banks 
/before they can be accepted by local banks. /'There are no 
direct shipping lines between the ROC and Eastern Europe. 
All goods must now be shipped through third countries. ƒ 
Visa applications are slow and in the case of East European 
businessmen coming to Taiwan, require a local sponsor. ý AlI 
of these, of course, increase costs and are time consuming. ứ 


accrue /e'kru:/ 0. (/) gia tăng một cách tự nhiên, tích hãy 
infrastructure /1nfra,strAktja/ ø cơ sở hạ tầng 


330 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Ví dụ, các thư tín dụng do các ngân hàng Đông Âu phát hành phải 
được các ngân hàng lớn của Mỹ hoặc các ngân hàng Tây Âu xác 
nhận /trước khi chúng được các ngân hàng trong nước chấp nhận. ý 
Giữa Đài Loan uà Đông Âu không có các tuyến đường biển trực tiếp. 
#Hiện nay tất cả hàng hóa đều phải uận chuyển thông qua các 
nước thứ ba. Khi các nhà doanh nghiệp Đông Âu đến Đài Loan, các 
đơn xin thị thực được xử lý rất chậm uà cần phải có một người Đài 
Loan đứng ra bảo lãnh / Dĩ nhiên tất cả những yếu tố này làm giá 
thành tăng uà mất nhiều thời gian. ƒ 


: Our information and experience concerning the Eastern Euro- 
pean market is generally insufficient. /Barter trade, which is 
quite common with Eastern European countries, is very little 
understood by our businessmen. /And, of course, much of 
this information comes only from experience. / 


Thông tin uà kinh nghiệm của chúng ta uê thị trường Đông Âu nói 

chung là không đây đử. /Giao thương hàng hóa là việc rất phổ biến 
đối uới các nước Đông Âu, nhưng các nhà doanh nghiệp của chúng 
ta lại íL biết đến. /Và dĩ nhiên. phân lớn thông tin này chỉ có thể 

có được từ kinh nghiệm. ƒ 


: There are political obstacles as well.//All imports from East- 
ern Europe are taxed at a higher rate than other countries. / 
In addition, the Export-Import Bank of the ROC ¡s not willing 
to insure exports to Eastern Europe. //There are also restric- 
tions on the categories of imports from Eastern Europe that 
are allowed to enter the ROC. / 


Cũng có những trở ngại uề chính trị ý Tất cả hàng hóa nhập từ 
Đông Âu đều bị đánh thuế ở mức thuế suất cao hơn các nước khác. 
/Hơn nữa, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu của Đài Loan không muốn 
bảo hiểm các mặt hàng xuất khẩu sang Đông Âu. ƒCòn có những 
hạn chế uê các chủng loại hàng hóa của Đông Âu được phép nhập 
uào Đài Loan. ƒ 


“Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 331 


B: What is the government planning to do to remedy the situa- 


tion? Z 
Chính phủ dự định làm gì để cứu vãn tình hình này?/ 


A: The government is currently working on improving the export 
and import ñnancing terms for local businessmen. /'The open- 
ing of new đirect shipping lines and the creation of specialized 
Organizations / such as the “Taiwan Businessmen's Association 
for Eastern Europe” are being studied to help facilitate the 
trade process. / 


Hiện nay chính phủ đang tiến hành cải thiện những điều khoản uề 
tài chính đối uới xuất nhập khẩu cho các nhà doanh nghiệp trong 
nước. ƒViệc mở ra các tuyến đường biển mới trực tiếp uà việc sáng 
lập ra các tổ chức chuyên dụng ýnhư “Hiệp hội các nhà doanh 
nghiệp Đài Loan hướng tới Đông Âu” đang được nghiên cứu để có 
thể giúp cho tiến trình thương mại được dễ dàng. ý 


A: The government is also involved in the gathering and publish- 
ing of information to aid businesses in setting up distribution 
centers. / 


Chính phủ cũng thực hiện việc thu thập uà công bố thông tin để hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp trong việc thành lập các trung tâm phân 


phối. / 


A: The lowering of tariffs and the easing of visa requirements are 
also being discussed. The government is encouraging the in- 
crease of other contacts between the two economies such as 
bilateral trade and promotional shows and exhibitions. ý 


Việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu uà đơn giản hóa các thủ tục thị 
thực cũng đang được thảo luận. Chính phủ đang khuyến khích gia 
tăng những cuộc tiếp xúc khác giữa hai nền kinh tế như thương mại 
song phương uà các cuộc trưng bày và triển lãm mang tính quảng 


cáo. / 


332 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


: What does the future look like for trade between the ROC 
and Eastern Europe? / 


Triển uọng uấn đề thương mại giữa Đài Loan uà Đông Âu sẽ như 
thế nào? / 


: Surging protectionism around the world and the potential of 
the Eastern European market are two factors encouraging the 
ROCS future trade prospects with those countries. ý After the 
ROC trade and non-trade barriers are dismanteled, /it is ex- 
pected that this market will become a major target for our 


exports. / 

Việc chế độ bảo hộ nên sản xuất trong nước dấy lên khắp nơi trên 
thế giới uà tiềm lực cửa thị trường Đông Âu chính là hai nhân tố 
khích lệ những triển vọng thương mại trong tương lai của Đài Loan 
ưới những nước đó. /Sau khi những rào cẩn về thương mại uà phí 
thương mại của Đài Loan được tháo gỡ, /hy uọng rằng thị trường 
này sẽ trở thành một mục tiêu chính yếu cho các mặt hàng xuất 
khẩu của chúng ta. / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 333 


4. Chương trình phát lại 
các bài phát biểu về 
kinh tế - chính trị quốc tế 


(œ)A. President Urges Unity 
Tổng thống kêu gọi sự đoàn kết 


Th¿ ƒbllotoing is simullaneou ima- Sau đây là phần phiên dịch đồng 
Đretation oƒ the flll text 0ƒ Presidemt thời theo đúng nội dung đầy đủ bài 
Lee Teng-hui$ speech oƒ Chỉnese Neu — phái biểu của Tổng thống Lý Đăng 
Year. Huy tào dịp Tết âm lịch. 

Phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh 

Kính thưa đồng bào: 

Câu chúc sự an bình đến uới đồng bào cả nước! Hôm nay là đêm 
giao thừa của một năm âm lịch mới, ngày mà theo truyền thống các gia 
đình đều đoàn tụ vui uể. ƒTôi tin rằng mọi người uẫn nhớ là trong 
nhiều năm cũng uào dịp này, cố Tổng thống Tưởng Kinh Quốc đều gửi 
trước lời chúc mừng năm mới đến với tất cả đồng bào. / 

My fellow countrymen: Peace be with all of you! Today is the 
eve of the New Lunar Year, a day when families by tradition are 
happily reunited. /1 believe everyone remembers that for many 


years at this time, the late President Chiang Ching-kuo would 
extend advance New Year greetings to all compatriots. / 


334 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Nhưng thật không may, /uào ngày I3 tháng trước, Tổng thống Tưởng 
- người mà chúng ta yêu mến uà kính trọng nhất đã rời bỏ chúng ta 
ngay lúc chúng ta cần sự lãnh đạo tiếp tục của ông, để lại cho chúng 
ta nỗi đau buôn uô hạn uà những ký ức tốt đẹp bất diệt về ông. ý Tôi 
hy uọng kể từ hôm nay trở di, tất cả chúng ta sẽ làm theo lời giáo huấn ` 
cửa ông uà nỗ lực gấp đôi nhằm đạt được những thành quả thậm chí 
lớn hơn để làm vui lòng uong linh Tổng thống Tưởng trên thiên đàng. ý 

But very unfortunately, /“our most respected and loved Mr. 
Chiang left us on the 13th of last month just when we need his 
continued leadership, leaving us in unbounded grief and with 
eternally cherished memories of him. /1I hope that from now on, 
we will all follow his teachings and redouble our efforts to bring about 
even greater accomphshments to please Mr. Chiang's soul in heaven. / 


Kể từ khi nhậm chức, tôi thường mong muốn được đi khắp mọi miền 
(Đài Loan) để đến thăm tất cả mọi người. ý Tôi cảm thấy uô cùng vui 
sướng uì hôm nay có được cơ hội này để chúc trước mọi người một 
năm mới hạnh phúc uà trò chuyện uới từng người. ƒ 

Since taking office, I often have wanted to go to all parts (of 
Taiwan) to visit you all. /1 feel extremely happy to have this op- 
portunity today to wish everyone a happy New Year in advance 
and to chat with each of you. / 


Nhìn lại năm qua, /tôi có thể nói rằng dưới những nỗ lực phối hợp 
của chính phử uà nhân dân, chúng ta đã có được một năm rất thành 
công. /Dù trong lĩnh uực chính trị, kinh tế hay xã hội. đều có sự cải 
cách uà tiến bộ to lớn /mà tôi nghĩ mọi người đều đã cảm nhận được 
trong cuộc sống hàng ngày. ƒ 

Looking back on the past year, /I can say that under the com- 
bined efforts of the government and people, we have had a very 
fruitful year. /Whether in politics, the economy or the society, 
there has been tremendous reform and progress / which I think 
everybody has already felt in daily Hife. / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 335 


Nhưng chúng ta không được thỏa mãn với những gì chúng ta có. / 
Chúng ta phải tiếp tục cố gắng, xem nhu cầu của nhân dân là nhu cầu 
của chúng ta, ổn định trật tự xã hội. bảo uệ lợi ích của nông dân và 
công nhần, / đồng thời cải thiện môi trường sống uà chất lượng cuộc 
sống của chúng ta để đạt được phúc lợi lớn nhất có thể có cho người 
dân. ý 

But we must not be satisied with what we have. /We must 
continue to endeavor, to make the people's needs our needs, to 
stabilize the social order, to protect the interests of farmers and 
workers, /and to improve our environment and quality of life to 
gain the greatest possible welfare for the people. / 


Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng một xã hội càng dân chử, tự do uà 
cởi mở bao nhiêu thì sự tiến bộ uà phát triển sẽ càng nhanh chóng uà 
xã hội sẽ càng ổn định uà thịnh uượng bấy nhiêu. ý Nhưng đồng thời 
chúng ta cũng phải nhận thức được rằng sự tôn trọng luật pháp, đoàn 
kết, tin tưởng lẫn nhau, uà tình yêu thương thậm chí còn mạnh hơn uiệc 
xây dựng đất nước. / 

We believe deeply that the more democratic, free and open a society, 
the ƒaster will be progress and development and the more stable and pros- 
perous it will be. ƒBut at the same time, we must also realize that 
respect of the law, solidarity, mutual trust, and mutual love are 
even more the driving forces of national construction. / 


Từ hôm nay trở đi uẫn còn nhiều uiệc phải làm: /nhiều tự do hơn 
trong kinh tế. tự do hóa hơn nữa nền kinh tế, dân chủ hóa lĩnh uực chính 
trị, sự bình đẳng trong xã hội uà sự phát triển uề giáo dục. / Công việc 
này cần phải có sự tham gia kết hợp của từng uà mọi công dân. ý 

There remains from this đay forth mụch work to be done: / 
more freedom ¡in the economy, further liberalization of the econ- 
omy, democratization of politics, equality in society and develop- 
ment in education. /This work needs the combined participation 
of each and every citizen. / 


336 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Hiện nay nguồn nhân lực, nguôn tài chính, công nghệ uà những 
nguôn tài nguyên có sẩn khác của chúng ta tốt hơn bao giờ hết. / Chỉ 
khi chúng ta phấn đấu uà làm uiệc với sự quyết tâm, nỗ lực uà làm 
Uiệc xuất sắc như những công dân hiện đại, /thì các triển uọng tương 
lai của chúng ta uề việc hiện đại hóa, xây dựng uà phát triển đất nước 
sẽ tràn đây niềm tín uà hy uọng uô song. / 

The manpower, finances, technology and other resources now 
at our disposal are better than ever before. /Only if we fight and 
work with determination and strive and excel as modern citizens, 
/our future prospects for the nation's modernization, construction 
and development will be full of unequaled confdence and hope. / 


Ngày mai là năm mới. /Giờ đây tôi xin được gửi lời chúc mừng trước 
của tôi đến tất cả đồng bào. chúc tất cả đồng bào hạnh phúc /uà nhiều 
niềm vui trong năm mới. Cám ơn. ƒ 

Tomorrow is Chinese New Year's Day. /I would like here to 
extend my advance greetings to everybody by wishing you all hap- 
piness /“and many happy returns in the New Year. Thank you. ƒ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 337 


4. Chương trình phát lại 
các bài phát biểu về 
kinh tế - chính trị quốc tế 


B. An Address by Premier Yu Kuo-hwa to Mem- 
bers of the American National Cohference of 


Editorial Writers 


Bài diễn văn của Thủ tướng Du Quốc Hoa 
đọc trước Hội nghị toàn quốc các cây bút 


xã luận Mỹ 


The follotuing t§ a sữnuliane0us trfer- 
retation 0ƒ the full text 0ƒ an address 
ủy Premier Yu Kuo-hu0a to mnembers 0ƒ 
the merican National Conferenee 0ƒ 
kduoriadl Writer. 


Sau đâu là phần phiên dịch đồng 
thời theo đúng nội dung đầu đủ của 
bài diễn ăn do Thủ tướng Du 
Quốc Hoa đọc trước Hội nghị toàn 
quốc các cây bút xã luận Mỹ. 


Phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh 


Tôi rất uui được chào đón các uị đến đây trong buổi chiều nay. ý 
Chúng tôi rất ít khi có được cơ hội đón tiếp một nhóm các biên tập viên 
báo chí Mỹ xuất sắc như uậy. ƒVà tôi hy uọng các vị sẽ thấy cuộc đến 
thăm của các uị thật thú uị uà mang lại nhiều kết quả. ý 

I am pleased to welcome you here this afternoon. /lt is not so 
often that we have the opportunity to play host to such a distin- 
guished group of American newspaper editors. /And I hope you 
will fnd your visit interesting and fruitful. ý 


338 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Tôi biết trong nhiều năm qua, một số người trong các uị đã theo dõi 
chặt chẽ các sự kiện của nước này, /uà hiểu biết nhiều uề Cộng hòa 
Trung Hoa Đài Loan. ý Mặt khác. trong năm qua đã xảy ra quá nhiều 
việc đến nỗi ngay cả những người thường xuyên theo dõi tin tức Đài 
Loan nhất cũng phải cố gắng lắm mới theo kịp. ƒ 

I know that some of you have kept a close eye on the affairs 
Of this country for many years, /and already know much about 
the Republic of China on Taiwan. On the other hand, so much 
has happened ¡n the past year that even the most dedicated ROC 
watchers are struggling to keep up. / 


Tôi dám nói rằng đất nước Đài Loan mà nhiều người trong các uị 
còn nhớ qua các chuyến đi trước đây hoặc qua sách báo đã không còn 
tồn tại nữa. ýTôi tin rằng mỗi người trong các vị sẽ khám phá ra rằng 
xã hội này đích thực đang chuyển đổi. dang trải qua sự thay đổi to lớn, 
nhưng với sự ổn định cân thiết. ƒ 

I dare say that the Taiwan many of you remember from past 
trips or from reading about no longer exists. /I am confident each 
of you will discover that this society is genuinely tn motion, undergoing 
dynamic change, yet with the requisite stability. ƒ 


Tôi nhận ra rằng ngày nay có hai uấn đề mà các vị quan tâm nhất 
uê đất nước này. /Đó là những phát triển về chính trị, uà các uấn đề 
thương mại gần đây của chúng tôi. ƒ Qần mội năm nay, ƒcác vấn dề 
này đã chỉ phối phần lớn trong phần tin tức uê chúng tôi trên báo chí 
nước ngoài. 

I realize that there are two issues which most interest you 
about this country today. /These are our recent political developments, 
and trade issues. /For the better part of a year now, /these issues 
have dominated the news about us in the foreign press. / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh —- 339 


Trong những tháng gần đây, có nhiều dịp người ta đã hỏi tôi điều gì 
đã khiến cho Đảng cầm quyền - Quốc dân Đảng, hay Đảng Chỉ nghĩa 
Dân tộc - thực hiện các cải cách trong lĩnh uực chính trị. / Người ta hỏi 
tôi rằng liệu đó có phải là sức ép trong nước, hay sức ép từ nước 
ngoài, hoặc cả hai, hay liệu có bất cứ sức ép nào không. 7 

In recent months, I have been asked on several occasions what 
caused the ruling party - Kuomintang, or Nationalist Party - to 
unđertake reforms in the political sphere. /I have been asked if it 
Was pressure at home, or pressure from abroad, a combination of 
both, or if there was any pressure at all. ý 


Thật ra, ý tưởng uề các cải cách chính trị không phải là mới mẻ. nó 
đã được các cấp trong Quốc dân Đảng đưa ra thảo luận cách đây mười 
năm. /Nhân tố quan trọng tác động đến uiệc cải cách ở đây không 
phải là sức ép mà là uấn đề thời gian. ƒ 

Actually, the idea for political reforms is not new, it was dis- 
cussed in the ranks of the Kuomintang as long as ten years ago. 
ƒ The important ƒactor at work here is not pressure, but timing. ƒ 


Vấn đề uề thời gian đã được Tổng thống Tưởng Kinh Quốc trả lời 
uào đầu năm 1986. /ØÿMộôt lần nữa Tổng thống Tưởng đã cho ta thấy 
tâm nhìn xa đáng kinh ngạc của ông uà khả năng biết được thời điểm 
tốt dể đưa ra quyết định, ông nhận ra rằng đất nước đã chín muôi để 
tiến uào nền dân chủ hóa sâu rộng hơn. Chúng tôi đã tiến đến một bước 
ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của đất nước. ý 

The question of timing was answered by President Chiang 
Ching-kuo in early 1986. /Displaying once again his amazing 
foresight and a knack for good timing in decision making, President 
Chiang realized that the nation was ripe for further democratiza- 
tion. We have reached a historic crossroads in our development. / 


340 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Tất cả các dấu hiệu này thể hiện ở chỗ: / việc nổi lên một tâng lớp 
trung lưu uững vàng, việc dân chúng có học thức mong muốn được tham 
gia nhiều hơn vào chính trị, uà một xã hội đủ trưởng thành để gánh thêm 
trách nhiệm trong nền chính trị mang tính dân chủ. ƒVì vậy, Tổng thống 
Tưởng khởi xướng tiến trïnh cải cách không phải do áp lực, mà đúng hơn 
đó là do tác dụng của sự tiến bộ. ƒ/ 

The signs are all there: /the emergence of a sírong middle class, 
an educated public yearning for more political participation, and a 
society that has rmatured enough to handle the added responsibilities oƒ 
democratic politics. /So, ït wasn't pressure that caused President 
Chiang to initiate the reform process; rather, it was the weight of 


prOgress. / 


Những gì chúng tôi đang trải qua hôm nay /thật ra đã được dự định 
cho hôm qua. ÿ Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay dân tộc thịnh uượng 
về kinh tế của chúng tôi chuyển sự chú ý của họ uào việc tham gia 
chính trị. Quả thật, chúng tôi đã luôn luôn dạy dỗ cơn cái của chúng 
tôi những lý tưởng về dân chủ. ý Bây giờ, chúng đã trưởng thành uà những 
trông chờ của chúng phải được đáp ứng. 7ƒ 

What we are experiencing today /was actually planned for yes- 
terday. /lt is not an accident that our economically prosperous 
people have now turned their attention toward political participa- 
tion. Indeed, we have taught our children all along the ideals of 
democracy. / Now, they have grown up, and their expectations 
must be met. / 


Năm 1986 quả thật là một bước ngoặt trong sự phát triển về chính 
trị của chúng tôi. ý Tổng thống Tưởng đã tuyên bố công khai cam kết 
thực hiện cải cách uề chính trị, mở đường cho nhiều sự phát triển lý 
thú. ý 

The year 1986 was indeed a watershed for our political develop- 
ment. /President Chiang's publicly stated commitment to carry out 
political reform paved the way for many exciting developments. / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 341 


Phát triển đầu tiên trong những phát triển này chính là tiến trình 
hiện nay đang được thực hiện trong cơ quan lập pháp quốc gia / để bãi 
bỏ các sắc lệnh khẩn cấp đã có hiệu lực từ năm 1949. ƒ Quả thật, có 
lẽ chúng sẽ được bãi bỏ uào đầu tháng 6, một khi đạo luật mới uê an 
ninh quốc gia uà các luật củng cố đạo luật này được thông qua. ƒ 

First among these is the process now underway in the national 
legislature /to lift the emergency decrees which have been in effect 
since 1949. /Indeed, they may be lifted as early as June, once a 
new National Security Law and its enforcement rules are passed. HÀ 


Tôi đảm bảo với các uị rằng đạo luật mới này không phải chỉ là các 
sắc lệnh khẩn cấp dưới một uỗ bọc khác. / Sự khác biệt giữa chúng 
giống như ngày uà đêm vậy, /uà các uị sẽ có cơ hội để tự xác nhận lại 
điều này bằng cách so sánh chúng sau khi đạo luật mới xuất hiện. ƒ 

The new law, I assure you, is not merely the emergency de- 
crees in a diferent guise. /The difference between them is like 
night and day, /and you will have the opportunity to confirm this 
yourself by comparison after the new law appears. / 


Một phát triển khác trong năm 1986 là việc thành lập một nhóm 
những nhà chính trị đối lập có tổ chức. /Mặc dù lệnh cấm tổ chức những 
đẳng phái chính trị mới chưa được bãi bỏ, / nhưng những nhà chính trị 
đối lập đã thông báo thành lập “Đảng Dân chủ Tiến bộ”. ýVì lợi ích 
của sự đoàn kết quốc gia, nên chính phủ đã khoan dung cho hành động 
“xuất phát sớm” của họ. ý 

Another development in 1986 was the formation of an organized 
opposition group oƒ politicians. / Though the ban on the organization 
of new political parties has yet to be lifted, /the opposition politi- 
cians have already announced the formation of the “Democratic 
Progressive Party”. //In the interest of national unity, the govern- 
ment has tolerated their “jumping the gun”. ý 


342 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 





Chúng tôi đã thành công trong việc bày tỏ sự chân thành và quyết 
tâm của chúng tôi / để nuôi dưỡng nền chính trị dân chữ uới một thái 
độ hòa bình, đặc biệt là trong suốt các cuộc bầu cử quốc gia quan 
trọng uào tháng 12 uừa qua. ƒ 

We have gone the extra mile to show our sincerity and deter- 
mination /to ƒoster democratic politics in a peaceful manner, especially 
during last December's important national elections. / 


Như nhiều người trong các vị đã biết, đẳng đối lập thể hiện khá tốt 
trong các cuộc bâằu cử uà đã tăng số ghế cửa họ trong cơ quan lập 
pháp. / Kể từ đó, họ đã được dân chúng biết đến uà làm cho dân 
chúng hiểu hơn uề nền chính trị đa đẳng là như thế nào. ƒ 

As many of you know, the opposition fared pretty well in the 
elections and increased their seats in the legislature. /They have 
since made their presence heard and given the public a better un- 
derstanding of what pluralistic party politics is all about. ƒ 


Liệu một chế độ đa đảng đích thực uà lành mạnh có xuất hiện hay 
không thì uào lúc này chúng tôi uẫn chưa biết. ƒĐiều đó là do nhân 
dân quyết định. Nhưng có một điều không thể nhằm lẫn được: /đất 
nước này tổn tại bằng nền chính trị dân chủ, uà không ai biết điều này 
hơn những quan chức trong nội các, những người mà hàng ngày phải 
đối mặt uới những cuộc chất uấn cửa cơ quan lập pháp. ƒ 

Whether a genuine and healthy multi-party system wilÌ emerge 
is largely unknown at this juncture. /That is up to the people to 
decide. But one thing ¡is unmistakable: /thís country is alive with 
democratic politics, and no one knows it more than the cabinet offi- 
cials who must face legislative interpellations day-in-and-day-out. / 


pluralistic /pluarelistik/ 4 thuộc thuyết đa nguyên 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 343 


Tôi muốn nói lời sau cùng uề những cải cách hiện nay. ƒ/Đừng mong 
có bất cứ thay đổi đẩy ấn tượng nào xảy ra trong một đêm. ƒ Chúng tôi 
tin rằng sự tiến bộ chính trị thật sự duy nhất chính là sự tiến bộ chính 
trị dần dân. / 

A final word about the current reforms. /Don't expect any dra- 
matic change to occur overnight. //We believe the only real politi- 
cal progress is gradual political progress. / 


Tiếp theo đây cho phép tôi được hướng sự quan tâm của các uị sang 
các uấn đề thương mại. / Không thể phủ nhận là hiện nay thương mại 
chính là mối bận tâm chủ yếu của Quốc hội Mỹ. / 

Next permit me to turn your attention to trade issues. /1t is 


undeniable that trade is currently the major PHÊ Uy nh of the 
U.S. Congress. / 


Xét thấy thương mại là nhân tố quyết định uề kinh tế của chúng tôi. 
không cần nói thì chúng tôi cũng nghĩ là nó rất quan trọng. ƒVề mặt 
này, chúng tôi đã uà đang làm những gì chúng tôi có thể để giúp cho 
bức tranh thương mại giữa hai nước chúng ta được sáng sủa hơn. ƒ 

Given that trade is our economic lifeblood, it goes without say- 
ing we think it is important, too.//In this regard, we have been 


doing what we can to help brighten the trade picture between ouf 
two nations. / 


Suả thật, chúng tôi đã có những tiến bộ rất lớn trong uiệc tự do hóa 
nền kinh tế của chúng tôi để có thể hòa hợp uới Mỹ trong các vấn đề 
thương mại Cũng như để đặt nền kinh tế uào một uị trí uững chắc hơn 
cho sự phát triển lâu đầi. ƒ7 Chúng tôi không ngây: thơ; /chúng tôi hoàn 
toàn hiểu rằng nếu nền kinh tế Mỹ suy sụp thì nền kính tế của chúng 
tôi cũng sẽ phải gánh chịu. ƒ 


Indeed, we have made great strides toward liberalizing our econ- 
0my SO as to accommodate the U.S. on trade issues as well as to 
place it on a more solid footing for long-term growth. /We are 
not naive; /we understand perfectly well that if America's econ- 
omy is not healthy, then our economy will suffer, too. / 


344 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 





Trong năm qua, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp để giảm 
bớt những uấn đề thương mại. Những biện pháp này bao gồm uiệc mở 
ra nhiều thị trường nội địa có lợi cho những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ 
uà các nước khác như rượu uà thuốc lá. ƒ Chúng tôi đã đồng ý cho phép 
thêm các công ty bảo hiểm Mỹ được thành lập ở đây. ƒ 

In the past year, we have taken a number of measures to alle- 
viate trade problems. /These include opening up several lucrative 
domestic markets to imports from the U.S. and other countries, 
such as wine and tobacco. /We have agreed to allow additional 
U.S. insurance companies to be set up here. / 


Và chúng tôi hầu như đã tổ chức lại hệ thống thuế xuất nhập khẩu 
của chúng tôi để các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ uà các nước khác có 
tính cạnh tranh cao hơn. ý Hàng trăm hạng mục đã được miễn hay giảm 
thuế xuất nhập khẩu. ý Quả thật. đây là một nỗ lực liên tục trong suốt 
nhiều năm qua, uà bây giờ nó đang được tăng tốc. ƒ 

And we have practically restructured our tariff schedule to 
make imports from the U.S. and elsewhere more competitive. / 
Tariffs have been eliminated or lowered on hundreds of items. / 
Indeed, this has been a continuing effort over many years, which 
is now bring accelerated. / 


Đồng thời chúng tôi cũng cho phép tiền tệ của chúng tôi gia tăng 
giá trị đều đặn so với tiền đô la của Mỹ. /Chí trong năm uừa qua, Đài 
lệ đã tăng giá trị lên 16%, xu hướng này uẫn đang tiếp tục. ƒViệc tăng 
giá dường như không nhiều lắm, nhưng nó đã mang lại những khó khăn 
cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu, mà hâu hết những công ty này 
có quy mô rất nhỏ. / 

At the same time, we have permitted steady appreciation of our 
currency against the U.S. greenback to occur. /In the past year 
alone, the New Taiwan Dollar has risen 16 percent in value; this 
trend is continuing. /The appreciation may not seem like much, 
but it has already entailed hardships for our export manufacturers, 
virtually all of whom are of very small size. / 


lucrative /1u:kretrv/ 4#. có lợi 


Thực hònh PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh — 345 


Thành thật mà nói. chúng tôi nghĩ rằng việc tăng giá tiền tệ không 
phải là lời giải đáp cho uấn đề mất cân bằng thương mại. / Giải pháp 
cơ bản nằm trong khả năng của chúng tôi nhập khẩu nhiều hơn uà 
trong khả năng của Mỹ giành phân lón hơn trong các mặt hàng nhập 
khẩu cửa chúng tôi. ƒ 

Erankly, we don't think currency appreciation ¡is the answer to 
the trade imbalance problem. //The basic solution lies in our abil- 
ity to do more importing and in the U.S. ability to compete ƒor a larger 
share of our imports. / 


Những gì chúng tôi có thể làm gặp phải nhiều hạn chế. /Không phải 
là uì chúng tôi không muốn làm nhiều hơn mà uì bản chất của các mối 
quan hệ thương mại của chúng tôi. Nói một cách đơn giản. trên thế 
giới này không có chuyện một nước 19 triệu dân có thể nhập khẩu 
nhiều bằng một nước 250 triệu dân. / 

There are limits to what we can do. /Not because we don't 
want to do more, but because of the nature of our trade relations. 
/'Simply stated, there is no way in the world for 19 million people 
to import as much as 250 miilion people can. / 


Hơn nữa, các mức độ phát triển kinh tế của chúng tôi thể hiện ở chỗ 
người dân chúng tôi có thể cung cấp cho thị trường các uị nhiều mặt 
hàng mà về mặt kinh tế không còn được sản xuất ở Mỹ nữa. / Mặt khác. 
chúng tôi rất cần những sản phẩm công nghệ cao của các vị, nhưng 
hoặc là chính phủ các uị không bán chúng, /hoặc là những gì chúng tôi 
cân thì không đủ để thu hẹp khoảng cách thương mại. ý Đây là những 
thực tế uề thương mại mà chúng tôi phải đối mặt. ý 

Moreover, our levels of economic development are such that 
our people can supply your market with many of the things that 
can no longer be produced economically in the U.S. /On the 
other hand, we do need your high-tech products, but either your 
øovernment wontt sell them, /or what we need is not enough to 
close the trade gap. /Such are the realities of our trade that Wwe 
have to face. / 


entail /n'tell/ ø. dẫn đến, kéo theo 


346 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 





Trong khí đó thật sự là năm ngoái chúng tôi đã đạt được một thăng 
dư thương mại khổng lồ gần 14 tỉ đô la Mỹ với đất nước các uị, / tôi 
phải lưu ý các uị một cách nhìn khác uê uấn đề này. ý 

While it ¡is true we enjoy a huge trade surplus with your coun- 
try, which was close to 14 billion U.S. đollars last year, /I must 
bring to your attention another way of looking at this. / 


Căn cứ theo đầu người. trong năm 1986 trong khi mỗi người Mỹ 
mua số sẳn phẩm của Đài Loan chỉ trị giá 78 đô la Mỹ thì mỗi công 
dân Đài Loan chỉ ra 284 đô la Mỹ để mua các sản phẩm của Mỹ, mặc 
dù có sự cách biệt lớn uê thu nhập cửa họ. /$%ự thật này cho ta thấy 
một cách rõ ràng là những sự mất cân bằng thương mại không phải 
luôn luôn như uẻ ngoài của chúng. ƒ 

Ơn a per capita basis, whereas each American bought only $78 
worth of ROC products in 1986, each ROC citizen spent as much 
as $284 on American products, in spite of the big diference in 
their incomes. /This fact clearly shows that trade imbalances are 
not always what they seem. / 


Vậy thì uấn đề này không nên là uấn đề thương mại được cân bằng, 
mà là thương mại công bằng. /Về mặt này, uẫn còn nhiều điều chúng 
tôi có thể làm uà sẽ làm. ý Dĩ nhiên, tôi đang nói uề việc chúng tôi sẽ 
tiếp tục mở rộng các thị trường của chúng tôi. // Chúng tôi cũng sẽ tiếp 
tục giảm bót các rào cẩn uễ thuế uà phi quan thuế cho các mặt hàng 
nhập khẩu. ý Đông thời, chúng tôi sẽ không giảm bớt quyết tâm của 
chúng tôi trong việc loại bỏ hàng giả uà bảo uệ thích đáng các quyền 
uễ sở hữu trí tuệ. ƒ 

The issue, then, should not be balanced trade, per se, but rather 
ƒair trade. /1n that regard, there is suill more we can and will do, 
/1 am referring, of course, to the fact that we will continue to 
open our markets.//We also will continue to lower our tariff and 
non-tariff barriers to imports. /In the meantime, we will not lessen 
our resolve to eradicate counterfeiting and provide adequate pro- 
tection to intellectual property rights. / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ~ 347 


Nhưng tất cả những nỗ lực này của phía chúng tôi sẽ chẳng có nghĩa 
gì nhiều trừ phi chúng được thực hiện cùng uới sự nỗ lực tích cực từ 
phía Mỹ trong việc bán hàng hóa của nước này ra nước ngoài. ƒ Theo 
bộ thương mại Mỹ, không đây 250 công ty sản xuất ra khoảng 80% các 
mặt hàng xuất khẩu Mỹ. / 

But none of these efforts on our part will mean much unless 
they are complemented with an intensified effort on Americas 
part to sell her products abroad. / According to the U.S. Depart- 
ment of Commerce, an estimated 80 percent of American manu- 
factured exports are generated by not more than 250 companies. 


Chúng tôi tin rằng còn nhiều điều mà cả nền công nghiệp Mỹ và 
chính phủ Mỹ có thể làm để mở rộng các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ 
nhằm cải thiện sự mất cân bằng thương mại. ƒVề việc này, chúng tôi 
rất vui là Tổng thống Reagan đã lại nhấn mạnh là các nhà sản xuất 
Mỹ cần phải trở nên có sức cạnh tranh hơn. ƒ 

We believe there is much that can be done both by U.S. indus- 
try and by the U.S. government in expanding America's eXpOrts tO 
improve her trade imbalance. /In this connection, we are pleased 
that President Reagan has placed renewed emphasis on the need 
for American manufacturers to become more competitive. /ƒ 


Về phần chúng tôi, xin hãy yên tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác 
và làm mọi uiệc chúng tôi có thể làm để tạo được một con đường bằng 
phẳng hơn cho thương mại uà các mối quan hệ khác của chúng ta. ƒ 

For our part, please rest assured we will continue to cooper- 
ate and do all we can ƒor a smoother ride in our trade and other reÌa- 


tions. ÿ 


Cám ơn các uị. E rằng tôi đã chiếm mất quá nhiều thời gian của 
các uị. ƒTôi hy uọng là các vị sẽ thưởng thức trà uà thấy uui khi các 
vị ở nơi đây. ƒ 


Thank you. I am afraid I have taken up much of your time. /T 
hope that you will enjoy tea and your stay here. / 


348 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


4. Chương trình phát lại 
các bài phát biểu về 
kinh tế - chính trị quốc tế 


C. Politics and Economic Situations 
Tình hình kinh tế và chính trị 


The follotoing t§ a simullaneous tter- Sau dâu là phần phiên dịch đồng thời 
relation oƒ the fùll text gƒ Dr. Hún- — theo đúng nội dung đâu đủ bài phát 
huang Fhiao% sÐech. biểu của Tiến sĩ Tiêu Tân Hoàng. 


Phiên dịch đồng thời từ tiếng Anh sang tiếng Việt 
Dear Chairman and Delegates: 


Ösually, most sociologists avoid making specific predictions 
about the future. /For the most part, we just analyze what appears 
to be long-range tendencies. / Anyway, I think the situation of next 
year will not differ too much from what we see now. / 


Kính thưa Chủ tịch uà các vị đại biểu: 


Thông thường, hầu hết các nhà xã hội học đều tránh đưa ra những 
lời dự đoán cụ thể uề tương lai. ý Thường thì chúng ta chỉ phân tích 
những gì có uẻ là những khuynh hướng dài hạn. ƒDù sao đi nữa, tôi 
nghĩ tình hình năm tới sẽ không khác biệt nhiều lắm so với những gì 
chúng ta nhìn thấy hiện nay. ƒ 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 349 


Since the lifting of the Emergency Decree, the government has 
been trying to set the extent oƒ its power and authority to adjust to a 
new political phase. ý But unless there are proper laws for both the 
government and the people to abide by, the disturbances caused 
by events such as anti-pollution demonstrations will probably 
continue. /Therefore, there may be some unrest next year until 
the related laws are enacted. / 


Kể từ khi bãi bỏ sắc lệnh khẩn cấp. chính phủ đã uà đang tìm cách 
điều chỉnh phạm ui sức mạnh và quyền lực cửa mình để thích nghỉ uới 
một thời kỳ chính trị mới. /Nhưng nếu không có những đạo luật thích 
hợp cho cả chính phủ lẫn nhân dân tuân theo thì những cuộc bạo loạn 
do các sự kiện như các cuộc biểu tình chống ô nhiễm có lẽ sẽ tiếp tục 
diễn ra. /Vì thế. có lẽ năm tới sẽ có một số bất ổn, cho đến khi những 
đạo luật có liên quan được thông qua. / 


But our social unrest should not be completely attributed to 
the lifting of the Emergency Decree, /even though it was prompted 
somewhat by it. /For now, the public seems to expect too much 
from the lifting of the Decree, and overestimates the effect of it. / 


Nhưng không nên cho là sự bất ổn xã hội của chúng ta hoàn toàn 
do việc bãi bỏ sắc lệnh khẩn cấp, /mặc dù sự bất ổn có phần nào do 
uiệc bãi bỏ này thúc đẩy. ƒHiện nay. người dân dường như trông đợi 
quá nhiều uào việc bãi bỏ sắc lệnh này, uà họ đánh giá quá mức hiệu 
quả của việc này. /ý 


Even the governmert feels incapable of establishing principles 
for dealing with social events. /The Emergency Decree was lifted, 
and it seems at times that social order has gone with it also. / 
Now and then, the government is reluctant to take responsibility 
for things that it should do, and sometimes it acts fñrmly at the 
improper time and place. / 


Ngay cả chính phử cũng cảm thấy bất lực trong việc thiết lập những 
nguyên tắc xử lý những sự kiện xã hội. ý Sắc lệnh khẩn cấp đã được 
bãi bỏ. uà dường như đôi khi trật tự xã hội cũng ra đi theo nó. ƒ Đôi 
lúc, chính phủ không sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mà chính 
phú nên chịu trách nhiệm, uà đôi lúc chính phủ lại hành động kiên 
quyết uào thời điểm uà địa điểm không thích hợp. ƒ 


350 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


I think there are other latent social issues which may become 
more noticeable next year. /Most times, people dont think about 
Jinding ways to prevent problems, they onÌy seek solutions afterwards, 
and is always too late. / The video games problem a few years ago 
was a typical example. / 

Tôi nghĩ còn có những uấn đề xã hội tiềm tàng khác mà có lẽ chúng 
sẽ trở nên dễ nhận ra hơn uào năm tới. ý Thông thường, người ta không 
nghĩ đến uiệc tìm cách ngăn ngừa các tệ nạn; họ chỉ tìm kiếm các giải 
pháp sau khi tệ nạn đã xảy ra. mà điều đó luôn luôn là quá trễ. ý Nạn 
trò chơi điện tử cách đây uài năm chính là một uí dụ điển hình. ý 


The notion that “prevention is better than cure” 1s more often 
said than done. /We cantt deny that most problems of today have 
đeep roots. /For instance, motorcycle racing among our youth, and 
the Ta Chia Le fad (gambling ¡in an illegal lottery) have existed for 
more than three years - /long before they became major social 
problems. I wonder why concerned government officials didnt try 
to understand and even to stop them before they turned into seri- 
ous social problems. / 


Khái niệm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” thường được nói hơn được 
làm. ý Chúng ta không thể phủ nhận rằng hâu hết các tệ nạn ngày nay 
đều có nguồn gốc sâu xa. ýVí dụ, nạn dua xe mô tô trong giới thanh 
niên cửa nước ta, uà mốt nhất thời “Mọi người uui uẻ” (đánh bạc dưới 
hình thức xổ số bất hợp pháp) đã tôn tại hơn ba năm - /mãi cho đến 
khi chúng trở thành tệ nạn lớn của xã hội. Tôi tự hỏi không biết tại sao 
những quan chức chính phủ có liên quan không cố hiểu uà thậm chí ngăn 
chặn những tệ nạn này trước khi chúng trở thành những tệ nạn xã hội 
nghiêm trọng. / 


latent /lertnt/ a4. tiềm tàng, ngấm ngẫm 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh ¬ 351 


Now they are tough problems, and people are uncertain about 
the government's ability to solve them. /In addition, there are tra- 
ditional social problems, /such as crimes committed by teenagers 
and gangs that remain unsolved. /From my observations, these 
social problems won't be much better or worse. / 


Hiện nay chúng đã là những uấn đề gay go. uà người ta không biết 
chắc uề khả năng của chính phủ trong việc giải quyết chúng. ƒ Ngoài ra, 
còn có những tệ nạn xã hội dai dẵng /như là tội ác do các thanh thiếu 
niên uà các băng nhóm gây ra uẫn chưa được giải quyết. ý Theo nhận 
xét của tôi, những tệ nạn xã hội này sẽ không tăng hơn hay giảm đi 
nhiều. ý 


While its possible to feel optimistic next year, even ¡in light of 
the problems ve mentioned, it's clear that no matter what, we 
will have order. //How can there best be social order?/Much de- 
pends upon whether the Legislative Yuan can establish relevant 
laws openly, carefully, creatively, and thoroughly during its current 
session. /Several are particularly important: / 


Trong khi có thể cảm thấy lạc quan uào năm tới, ngay cả khi cân 
nhếc những uấn đề mà tôi đã nêu ra thì rõ ràng cho dù thế nào đi 
nữa, chúng ta sẽ lập lại trật tự. /Làm thế nào để có được một trật tự 
xã hội tốt nhất? /Chủ yếu tùy thuộc uào việc Viện Lập pháp có thể 
thiết lập các đạo luật có liên quan một cách công khai, cẩn thận, có 
sáng tạo và triệt để trong phiên họp gần đây cửa viện hay không. ƒ Một 
số đạo luật đặc biệt quan trọng: / 


First, the Law on the Organization oƒ Civic Groups - especially for 
social gatherings. /There is no reason to be afraid of having social 
Organizations, on condition that proper norms have been set for 
people to abide by. Having healthy and active social organizations is 
definitely better than not./ 


Thứ nhất, đạo luật uề uiệc tổ chức các nhóm công dân - đặc biệt 
đốt uới các cuộc hội họp xã hội. ƒ Không có lý do gì phải e ngại việc 
có những tổ chức xã hội, miễn là thiết lập được những chuẩn mực thích 
hợp cho người dân noi theo. Có được những tổ chức xã hội lành mạnh 
uà tích cực chắc chắn tốt hơn là không có. ý 


359 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Second, the Law oƒ Labor Unmions, which the lawmakers are 
currently amending. /This should set the rules for strikes and 
detail the extent to which self-government of the unions can be 
expanded. / 


Thứ hai, đạo luật uề công đoàn, là đạo luật mà hiện nay các nhà 
làm luật đang sửa đổi. / Đạo luật này nên đặt ra các quy dịnh cho các 
cuộc đình công uà nêu rõ chỉ tiết phạm vi các công đoàn có thể mở 
rộng quyền tự trị của họ. ý 


Third, the Law Concerning Environmental Pollution Disputes has been 

. on the agenda for quite some time. /It will probably be discussed 
in April. /For the time being, the problem is that there are no 
regulations at all for the polluters and anti-pollution groups to 
observe. /Both parties feel victimized, and at present the govern- 
ment cant do anything about such disputes. /Even though the 
polluters admit the polltion they cause, for the most part they do 
not feel guilty about what they have done, and they ignore the 
protest. / 


Thứ ba, đạo luật uề những bất đồng uề sự ô nhiễm môi trường đã 
được đưa vào chương trình nghị sự khá lâu. ƒGó lẽ nó sẽ được thảo 
luận uào tháng 4. /Hiện nay, uấn đề là hoàn toàn không có quy định 
nào để những người gây ô nhiễm uà những nhóm chống ô nhiễm có thể 
tuân theo. Cả hai phe đều cảm thấy mình bị bắt nạt, uà hiện nay chính 
phủ không thể làm gì uới những bất đồng như uậy. Mặc dù những 
người gây ô nhiễm thừa nhận là họ gây ra ô nhiễm, nhưng thường là họ 
không cảm thấy có tội uề những gì họ đã làm, uà họ phớt lờ sự phản 
đối. ý 


This has caused high emotions among both polluters and pro- 
testers./The sooner the environmental law is passed, the better 
for everyone. / 

Điều này đã khiến cho cả những người gây ô nhiễm uà những người 
phẩn đốt bị kích động cao độ. / Đạo luật uề môi trường được thông qua 
càng sớm bao nhiêu càng tốt cho mọi người bấy nhiêu. ƒ 


agenda /o'dzende/ ø. chương trình nghị sự 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 353 


Fourth, the Law to protect consumers is also quite importan. 
/Without such legislation, the consumer-producer relationship 
cant be balanced in society. /Even though most people focused 
their attention on local anti-poHution demonstrations, /actually 
there are another 10 quasi-social movements underway in our 


society. / 


Thứ tư, đạo luật bảo vệ người tiêu dùng cũng khá quan trọng. Nếu 
không có đạo luật như uậy thì mối quan hệ người tiêu dùng-nhà sản 
xuất có thể bị mất cân bằng trong xã hội. /Mặc dù hầu hết mọi người 
tập trung sự chú ý uào những cuộc biểu tình chống ô nhiễm ở dịa phương. / 
nhưng trong thực tế có mười phong trào hầu như mang tính xã hội khác 
đang diễn ra trong xã hội của chúng ta. ƒ 


These are movements by labor, consumers, ecologicaÌ preserva- 
tionists, anti-pollution groups, teachers, students, women, aborigi- 
nes, aged veterans, and political ofenders. /Most of the movements 
are unpredictable. / 


Đây là những phong trào của người lao động, người tiêu dùng, những 
người bảo vệ sinh thái, những nhóm chống ô nhiễm, các giáo viên, sinh 
viên, phụ nữ, những người thổ dân, các chiến binh cao tuổi uà những 
tội phạm chính trị /Hâu hết những phong trào này dều không thể lường 
trước được. ƒ 


In case there are no proper regulations, their unpredictability 
will increase. /Therefore, the four laws I have just mentioned will 
help set up a good order for the groups concerned. /Iƒ these laws 
can be enacted without mụch di[ficulty, we can expect more social order. 7 


Nếu không có những quy định thích đáng thì sự không lường trước 
được của những phong trào này sẽ gia tăng. /Do đó, bốn đạo luật tôi 
uừa nêu sẽ giúp thiết lập một trật tự tốt cho những nhóm có liên quan. 
ƒNếu những đạo luật này có thể được dễ dàng thông qua. chúng ta có 
thể mong có được một trật tự xã hội tốt hơn. ý 


354 ~ Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Furthermore, the emotional mood about the lifting of the 
Emergency Decree should have cooled down, /and that will also 
help establish a new social order. /Though the election may well 
increase instability, most parties wont want the election campaign 
to become too messy, /and they will therefore try to maintain 
social order. / 


Hơn nữa, tâm trạng xúc động uề việc bãi bỏ sắc lệnh khẩn cấp chắc 
hẳn đã nguội đi, /uà điều đó cũng sẽ giúp thiết lập một trật tự xã hội 
mới. Mặc dù cuộc bầu cử có thể làm tăng tình trạng bất ổn. nhưng 
hằu hết các đẳng phái sẽ không muốn cuộc uận động bầu cử trở nên 
quá lộn xộn, /uà do đó họ sẽ cố gắng duy trì trật tự xã hội. ƒ 


However, there is another potential problem area, /that ¡is 
“Mamland Fever” flowing from the government's policy of allowing 
visits to Mainland China. /It will cause cultural and emotional 
confusion among the people and the mass media, especially for 
those who have been to the Mainland and those who want to but 
cant go for various reasons. / 


Tuy nhiên, có một uấn đề tiềm ẩn khác, /đó là “Cơn sốt Đại Lục” 
bắt nguồn từ việc chính sách của chính phủ cho phép thăm Đại Lục 
Trung Quốc. ƒNó sẽ gây rối loạn uề uăn hóa và tình cẳm trong người 
dân uà phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là đối uới những 
ai đã từng đến Đại Lục uà những di muốn đi nhưng không thể đi uì 
những lý do khác nhau. ƒ 


Fortunately, the infuence of “Mainland Fever” on Taiwan 
wont be that serious - /at least, it will have as much significant 
impact on the Mainland as on Taiwan. /1 think we can rest as- 
sured about that. / 

Thật may mắn là ảnh hưởng của “Cơn sốt Đại Lục” đối uới Đài 
Loan sẽ không nghiêm trọng như uậy - /ít nhất, nó sẽ có tác động đáng 
kể đối uới Đại Lục cũng như đối với Đài Loan uậy. ƒ Tôi nghĩ chúng ta 
có thể yên tâm uê điều đó. ƒ 


Thank you! / 


Cám ơn các vị! / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 355 


§. Những bài diễn văn 
khoa học chọn lọc 


A. The Uses of Atoms Các công dụng của nguyên tử 


The fbllouing is a simullaneous ter- Sau đâu là phần phiên dịch đồng 

retation oƒ the full text oƒ the sheech - — thời theo đúng nội dung đâu đủ của 

“The LSe 0ƒ Aloms.” bài diễn uăn - “Các công dụng của 
nguyên tứ”. 


Phiên dịch đồng thời từ tiếng Việt sang tiếng Anh 


Xin chào quý uị đại biểu uà hoan nghênh quý vị: 

Cuộc nghiên cứu nguyên tử đã mang lại nhiều công dụng có lợi cho 
nhân loại uà nhiều công dụng khác không có lợi. / Bây giờ tôi xin được 
trình bày một bản báo cáo rất ngắn gọn uề các công dụng của nguyên 
tử xét uề những ứng dụng của chúng. / 

Good Morning Delegates and Welcome: 


The study of atoms has brought about many uses which are 
beneficial to Man and many others which are not./Now I wish 
to submit a very brief account of the uses of atoms ¡n the light of 
their applications. / 


(1) Nguồn năng lượng. /Việc phân hạt nhân được kiểm soát có thể 
cung cấp cho chúng ta những lượng nhiên liệu hay năng lượng khổng lô 
để làm việc. ƒ Trong tương lai, nguồn năng lượng này có thể là nguồn 
năng lượng chủ yếu của chúng ta một khi những nguồn nhiên liệu hiện 
nay của chúng ta như than đá uà dầu mỗ bị cạn kiệt. ƒ Trong số những 
công dụng khác, nguồn năng lượng từ sự phân hạch được dùng để khởi 
động tàu ngầm. tàu thuyền uà để phát điện. Trong tương lai gần, năng 
lượng hạt nhân có thể được dùng để khởi động các tên lửa uà tàu uũ 


trụ. / 


356 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


(1) Source of Power. /Controlled nuclear fñission can provide 
us with tremendous amounts of energy or power to do work. / 
In the future, this could be our main source oƒ poWer once our present 
sources oƒ energy like coal and petroleum are exhausted. ƒ Among other 
things, energy from fission ¡s used to power submarines, ships and 
to generate electricity. /In the near future, nuclear energy may be 
used to power rockets and spaceships. / 


Vậy. làm thế nào để lấy điện từ nguyên tử? /Trong một nhà máy 
điện nguyên tử, có một lò phản ứng hạt nhân, một nỗi hơi, các tuabin 
uà những máy phát điện. /Sự phân hạch nguyên tử diễn ra trong lò phản 
ứng hạt nhân. /Nhiều năng lượng sản sinh trong quá trình phân hạch là 
ở dưới dạng nhiệt. /Tốc độ của chuỗi phản ứng được kiểm soát cẩn 
thận để sản xuất ra một nguồn cung cấp nhiệt ổn định. / 

Now, how to get electric from atoms? /In an atomic power sta- 
tion, there are a nuclear reactor, a boiler, turbines and generators. 
Z'Fission of the atoms takes place in the nuclear reactor. / Much 
of the energy produces in the fission PrOC©ss is in the form of 
heat. /The speed of the chain reaction ¡s controlled carefully so 
that a steady supply oƒ heat is produced. ƒ 


Nguồn nhiệt này được một kim loại ở thể lồng hấp thụ, sau đó kim 
loại ở thể lỗổng này thông qua một cái ống chẩy uào một nỗi hơi có 
chứa nước. ý Nhiệt phát ra từ kim loại ở thể lỏng nóng biến đổi nước 
thành hơi nước. /Sau đó, hơi nước này được dùng để chuyển các máy 
phát điện sẵn xuất điện cho các hộ gia đình uà nhà máy sử dụng. ƒ 

This heat ¡s absorbed by a liquid metal, which then flows through 
a pipe to a boiler containing water. /The heat from the hot liquid 
metal changes the water to steam. //The steam ¡is then used to turn 
generators which produce electricity for use in homes and facto- 


ries. / 


turbine /t3:baIn/ ø. tuabin 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 357 


(2) Những ứng dụng trong y học. / Chất rađi phóng xạ hay côban 
được dùng để chữa trị bệnh ung thư ở giai đoạn đầu. ƒTia phóng xạ 
được dùng để tiêu diệt các tế bào ung thư, do đó ngăn chặn được sự 
phát triển của mô bị ung thư. ƒ 

(2) Medical Applications. / Radioactive radium or cobalt ¡s wsed 
tO treat early stages of cancer. //The radiation ¡s used to kill the 
cancer cells, thus putting a stop (an end) to the growth of the can- 
cerous tissue. ƒ 


(3) Xác định niên đại bằng cacbon. / Giống như chất urani, cacbon 
có hai loại nguyên tử. / Một trong hai mang tính phóng xạ, nghĩa là nó 
không ngừng phân rã. ý Theo thời gian lượng cacbon mang tính phóng xạ 
trong một uật sẽ trở nên ít dần ái. / 

(3) Carbon Dating. /Like uranium, carbon has two kinds of at- 
oms. /One of them is radioactive, that is, it breaks up continu- 
ously. /As time passes the amount of radioactive carbon in an 
object becomes less and less. 


_ Bằng cách khám phá ra tỉ lệ phân trăm của chất cacbon phóng xạ 
uân còn trong một uột, các nhà khoa học có thể tính được niên đại của 
một uật. ƒ Phương pháp xác định niên đại này được gọi là “xác định 
niên đại bằng cacbon”. /Chính bằng phương pháp xác định niên đại 
bằng cacbon mà các nhà khoa học hạt nhân có thể xác minh niên đại 
của các uật mà các nhà khảo cổ học đào lên từ trong lòng đất. / 

By ñnding out the percentage of radioactive carbon remaining 
in an object, scientists are able to calculate the age of an object. 
/This method of determining age is called “carbon dating”. /It is 
by carbon dating that nuclear scientists are able to ascertain the 
age of objects which archaeologists đig up from the ground. ý 


(4) Nghiên cứu chất phóng xạ đánh dấu. /Các nhà khoa học rất quan 
tâm muốn biết nhiều hơn uề các phẩn ứng sinh hóa học, nghĩa là các 
phản ứng diễn ra bên trong một tế bào sống. ý Bằng cách sử dụng các 
chất hóa học có mang nguyên tử phóng xạ, có thể lần ra đường đi của 
các chất hóa học trong các tế bào. ý Các nguyên tử phóng xạ được sử 
dụng theo cách này được gọi là “các chất phóng xạ đánh dấu” uà 
thông qua chúng, các nhà khoa học có thể nghiên cứu các phẳẩn ứng 
sinh hóa học. ƒ 


358 - Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


(4) Tracer Research. /Scientists are interested to know more 
about biochemical reactions, that is, reactions that take place in- 
side a living cell./By using chemicals with radioactive atoms, the 
path of the chemicals in the cells can be traced. / The radioactive 
atoms used in this way are called “tracers” (tracer atoms) and 
through them biochemical reactions can be studied. / 


Nói tóm lại, cuộc nghiên cứu uề nguyên tử là một đề tài hấp dẫn 
uẫn chưa cạn kiệt. / Các nhà khoa học càng nghiên cứu uề nguyên tử 
bao nhiêu thì càng phát hiện được nhiều điều bí ẩn bấy nhiêu. ý Ngày 
nay. ngoài các hạt điện tử, proton uà nơtrôn ra, người ta đã khám phá 
ra nhiều hạt cơ bản hơn. ý 

In a word, the study of atoms is a fascinating subject that has 
yet to be exhausted. / The more the scientists examine the atoms, the more 
mysteries are uncovered. / Today, apart ftom the electrons, protons and 
neutrons, many more particles have been discovered. ƒ 


Người ta uẫn còn nghỉ ngờ uề đơn uị cơ bản thật sự cửa vật chất, 
Uì uậy họ uẫn còn đang hỏi câu hỏi mà loài người đã từng hỏi trong 
thời cổ đại: /Vật chất do cái gì cấu tạo nên? ý 

People are still in doubt as to the actual basic unit of matter, so 
they are suill asking the question man used to ask in ancient times: 
/What is matter made oƒ? ƒ 


Một nhà khoa học người Mỹ, tên là Gell-Mann đã mặc nhiên công 
nhận sự tôn tại của "các hạt vi lượng” như là đơn uị cấu trúc cơ bản 
của mọi uật chất. /Ông ta cho là những “hạt ui lượng” này có các hạt 
điện tích / Câu hỏi liệu “các hạt vi lượng” thật sự tồn tại hay không 
còn để lại cho các nhà khoa học tương lai khám phá. ƒ 

An American scientist, named Gell-Mann, has postulated the 
existence of “quarks” as the basic building block of all matter. ƒ 
These are supposed to have electrical charges. ý The question as to 
whether “quarks” really exist or not ¡s l2ƒt to future scientists tO 


fnd out. / 


Cám ơn quý uị! / 
Thank you! ý 


postulate /postjolei/ ø. mặc nhiên công nhận, giả định 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 359 


5. Những bài diễn văn 
khoa học chọn lọc 


B. Role of Science and Technology in Development 
Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự 
phát triển 


The ƒbllotoing 1s a simullaneous ter- Sau đây là phần phiên dịch đồng 
Đretation oƒ the full text 0ƒ the sbeech - — thời theo đúng nội dung dầu đủ của 
“Rol¿ 0ƒ .Scene @& Technolop in De- — bài diễn oăn “Vai trò của khoa học 
0elotnenf ”. 0à công niehệ đối uới sự phát triển”. 


Phiên dịch đồng thời từ tiếng Anh sang tiếng Việt 
Mr. Chairman and Delegates, 


A sharp distinction cannot always be made between scientific 
and technological activities, but both science and technology bear 
a close relationship to the development process. / Scientific know- 
ledge is basic to cultural, social and economic development; /technology 
usually has a more immediately apparent impact on economic 
productivity, especially in industry. / 


Kính thưa Chủ tịch và quý vị đại biểu, 


Giữa các hoạt động khoa học uà hoạt động công nghệ, không thể lúc 
nào cũng có thể phân biệt rõ ràng, nhưng cả khoa học uà công nghệ 
đều có một mối quan hệ mật thiết đối uới tiến trình phát triển. ý Kiến 
thức khoa học là cơ sở đối với sự phát triển uề uăn hóa, xã hội uà 
kinh tế: /công nghệ thường có một tác động trực tiếp rõ ràng hơn đối 
với hiệu suất kinh tế. đặc biệt là trong công nghiệp. ý 


360 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Most Governments support science as an important instrument 
of economic and social development. /Those who make political, 
financial, managerial and other decisions /relating to science and 
technology should be aware of the fact that such decisions may 
have scientific implications. /Science-based technological endeav- 
Our, in turn, may involve environmental and other risks /which 
have to be carefully weighed against the benefis it can yield. / 


Hâầu hết các chính phử đều hỗ trợ cho khoa học, xem khoa học như 
một công cụ quan trọng đối uới sự phát triển kinh tế uà xã hội. ƒ 
Những ai đưa ra những quyết định uề chính trị, tài chính, quản lý uà 
những quyết định khác /liên quan đến khoa học uà công nghệ nên ý 
thức là những quyết định như uậy có thể có những ứng dụng cửa tính 
khoa học. /Nỗ lực trong công nghệ dựa vào khoa học, đến lượt nó, có 
thể liên quan đến những rủi ro uề môi trường uà những rủi ro khác / 
mà chúng ta phải cân nhắc cẩn thận trước những lợi ích nó có thể 
mang lại. ý 


Social and human sciences also play a very important role in 
the economic, social and cultural development of nations /and 
contribute to the application of science and technology to devel- 
opment, / which is essentially a multidisciplinary enterprise. ƒ 


Khoa học xã hội uà nhân uăn cũng đóng một uai trò rất quan trọng 
đối uới sự phát triển uề kinh tế, xã hội uà uăn hóa của các quốc gia / 
uà góp phần thúc đấy việc ứng dụng khoa học uà công nghệ uào sự phát 
triển, /mà chủ yếu đây là sự kết hợp nhiều chuyên ngành khác nhau. ý 


Technology is the more direct and apparent body of knowledge 
that enables production processes to be transformed. /lt there- 
fore plays a vital role in development. /The aim of the devel- 
oping countries should be to strengthen their technological 
capacity so as to acquire an endogenous capability in the 
choice, transfer, adaptation, development and application Of 
technology in the light of local assessments and priorities. / 


endogenous /en'dodzenos/ z#. phát triển bên trơng 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt; Việt - Anh - 361 


Công nghệ là phân kiến thức trực tiếp uà rõ ràng hơn, có thể làm 
chuyển đổi các quy trình sản xuất. /Do đó, nó đóng một vai trò quan 
trọng đối uới sự phát triển. / Mục tiêu của những nước dang phát triển 
là nên tăng cường khả năng công nghệ / để tự họ có khả năng chọn 
lựa, chuyển đổi. thích nghi, phát triển uà ứng dụng công nghệ theo các 
đánh giá uà các ưu thế của nước họ. ƒ 


When necessary, this implies a capacity - which may be built 
up through education, training and research, with international 
support - to evaluate existing technology and its alternatives, as welÌ as 
the economic, social and cultural implications of using certain 
technologies. /Less developed countries should in particular re- 
view the appropriateness of technologies to the available and pro- 
spective labour supply, /especially vis-a-vis capital requiremens, 
energy resources, environmental conditions and other constraints. / 


Khi cân thiết, công nghệ bao hàm một khả năng - khả năng này có 
thể được xây dựng dần qua giáo dục. đào tạo uà nghiên cứu với sự hỗ 
trợ của quốc tế - để đánh giá nền công nghệ hiện có uà các giải pháp 
thay thế nó, cũng nhữ những ứng dụng về kinh tế, xã hội uà uăn hóa 
trong việc sử dụng công nghệ nào đó. / Những nước kém phát triển nên 
đặc biệt xem xét lại mức độ phù hợp của các nền công nghệ với nguồn 
lao động sẵn có uà nguôn lao động trong tương lai cửa nước mình, / đặc 
biệt là những yêu câu uê uốn, các nguồn năng lượng, các điều kiện uề 
môi trường uà những hạn chế khác. / 


The transfer of technology under present international conditions 
leaves much to be desired in terms of direction, cost, restrictions on 
its use, ownership and freedom of choice. /The Conference should 
obviously give careful consideration to these matters /and, particu- 
larly, to the process of building up local capacity to select and nego- 
tiate technology transfers and carry out adaptations and applications 
of technology. /In this process, the upgrading oƒ technical manpower and 
the recognition oƒ its social status 1s an essential part oƒ the transition to 
hipher technological levels. ƒ 


363 — Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh 


Việc chuyển giao công nghệ trong điều kiện quốc tế hiện nay còn 
nhiều điều bất cập xét uề phương hướng, chỉ phí. những hạn chế uê 
công dụng, quyền sở hữu và quyền tự do chọn lựa. /Rõ ràng hội nghị 
này nên cân nhắc kỹ lưỡng những vấn đề này /và đặc biệt là nên cân 
nhắc quy trình xây dựng khả năng của từng nước để chọn lựa và 
thương lượng những sự chuyển giao công nghệ và thực hiện những sự 
sửa đổi uà ứng dụng công nghệ. ý Trong quy trình này, việc nâng cao 
trình độ của đội ngũ kỹ thuật uà uiệc công nhận địa vị xã hội của họ 
là mội phần thiết yếu trong giai đoạn quá độ lên những trình độ công 
nghệ cao hơn. ý 


Essentially, technology enables higher productivity to be achie- 
ved and new products to be placed on the market. /However, 
technology is not neutral in the face of human needs; /it follows 
market orientations, frequently stimulated by advertising. / 


Về cơ bản, công nghệ làm cho năng suất cao hơn uà đưa những sản 
phẩm mới ra thị trường. ý Tuy nhiên, công nghệ không trung lập trước 
những nhu cầu cửa con người; /nó đi theo chiều hướng cửa thị trường, 
và thường do quảng cáo kích thích. ƒ 


Such orientations do not always respond to basic requirements 
for raising living standards, / but frequently stimulate unnecessarily hinh 
and wasteful consumption. /'There is thus a need for a judicious 
evaluation of technology in the light of basic requirements /in 
order to ensure appropriate choice and design of technology to 
be applied to agriculture, industry, transport and services. / 

Những chiều hướng này không phải lúc nào cũng đáp ứng những yêu 
cầu cơ bản trong việc nâng cao mức sống, / mà thường khuyến khích 
việc tiêu dùng cao uà lãng phí quá mức cân thiết. /Vì thế, xét uề những 
nhù câu cơ bản, cần phải có một sự đánh giá đúng đắn về công nghệ / 
để đảm bảo có được sự lựa chọn và thiết kế công nghệ thích hợp. ứng 
dụng uào nông nghiệp, công nghiệp. uận tải uà các ngành dịch uụ. / 


Thank you! / 
Cám ơn quý vị! / 


Thực hành PHIÊN DỊCH Anh - Việt, Việt - Anh - 363 


Thực hành 
Phiên dịch 
Anh - Việt, Việt - Anh 





Ex~ keÉ 
Nguyễn Thành Yến 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TRẦN ĐÌNH VIỆT 


Biên tập : ĐÀO TRỌNG ĐỨC 
Trình bàu sách : PHẠM VĂN VINH 
Sửa bản in h VÂN ANH 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 
#® 8225340 - 8296764 - 8222726 - 8296713 - 8223637 
Fax: 8222726 
E-mail: nxbtphcm@onn.un 


Thực hiện liên doanh 


Nhà sách MINH TÂM 
2868 An Dương Vương P4 0§ TP.HCM 
®%8353608-8354845 Fau 8302417 





In 1.000 cuốn khổ 14,5x20,5cm tại Xí nghiệp In MACHINCO - 21 Bùi Thị Xuân ~ 
Q.1 - Thành phố Hồ Chí Minh. Số xuất bản 112-07/CXB/184-01/THTPHCM. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 04-2007. 


